VIET NAM 


HÌNH THỨCVÀ THỂ LOẠI 


PP no 


FT lang 
Ế ) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


BÙI VĂN NGUYÊN - HÀ MINH ĐỨC 


THƠ CA VIỆT NAM 


HÌNH THỨC VÀ THỂ LOẠI 


(In lần thứ tư) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - 2003 


Mục lục 


Mục lục 3 


eœ 


lời nói đầu 
PHẦN THỨ NHẤT 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HÌNH THỨC THƠ CA 
'TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM 9 
Chương T, Quan hệ giữa sự xác định tính thần dân tộc 
và sự tiếp thu tỉnh hoa nước ngoài trong 
hình thức thơ ca Việt Nam 138 
Chương 3. Sự phát triển của hình thức thơ ca trong văn học 
Việt Nam 29 
2.1 Hình thức thơ ca đân gian, cơ sở của hình thức thơ ca 
cổ truyền đân tộc 29 
9.2 Sự phát triển của hình thức thơ ea từ thế kỷ thứ X 
cho đến cuối thế kỷ thứ XIX 39 
9.3 Sự phát triển của hình thức thơ ca đầu thế kỷ thứ XX 70 


9.4 Sự phát triển của hình thức thơ ca từ sau 


Cách mạng tháng Tám 100 
PHẦN THỨ HAI 

CÁC THỂ THƠ CA 135 

Chương 1. Tính chất chung của các thể thơ ca cổ 137 

1,L Thanh và đối 138 


1.1.1 Thanh 
1.1.9 Đối 
1.2 Vẫn và nhịp 
1.2.1 Vân 
1.9.2 Nhịp 


Chương 9. Các thể thơ ca cổ truyền Việt Nam 
2.1 Các thể gốc từ bốn từ đến nhiều từ và các thể hỗn hợp khác 
2.1.1 Thể bốn từ 
2.1.2 Thể năm từ 
2.1.3 Thể sáu từ 
2.1.4 Thể bảy từ 
2.1.5 Thể tám từ và nhiều từ 
2.1.6 Thể lục bát 
9.1.7 Thể lục bát gián thất hay song thất lục bát 
2.2 Ca khúc Việt Nam 
2.9.1 Dân ca đồng bằng Bắc Bộ và chèo 
3.2.2 Ca Huế và tuông cổ 
2.2.3 Ca trù 


Chương 3. Các thể thơ mô phỏng thơ ca Trung Quốc 
3.1 Thể thơ cổ phong 
3.1.1 Tính chất chung 
3.1.2 Lệ chứng về thơ cổ phong 
3.9 Thể thơ Đường luật 
3.9.1 Tính chất chung 
3.9.2 Bảng lập thành luật các thể bát cú 
3.2.3 Biệt lệ 


3.2.4 Thơ tứ tuyệt 


3,3 Các thể thơ đặc biệt 
3.3.1 Song điệp 
3.3.2 Triệt hạ (hoặc tiệt hạ) 
3.3.3 Vĩ tam thanh 
3.3.4 Thủ vĩ ngâm - 
3.3.5 Hồi văn 
3.3.6 Yết hậu 
3.3.7 Liên hoàn và ô thước kiểu 
3.3.8 Lục ngôn và phong yêu 
3.3.9 Tập danh 
3.3.10 Xướng họa 
3.3.11 Liên ngâm (cũng gọi là liên cú) 
3.3.12 Tiến thoái cách 
3.3.13 Minh, Trâm, Tán, Kệ 
3.3.14 Một biệt lệ: Truyện thơ Đường luật 


3.4 Từ khúc 


Chương 4. Các thể văn vẫn và biển văn khác 
4.1 Phú và văn tế 
4.1.1 Phú 
4.1.2 Văn tế 
4.9 Thể đối liên và biển ngẫu 
4.3.1 Đối liên 
4.2.2 Biển ngẫu 


4.3 Văn xuôi cổ 


Chương 5. Các thể thơ ca trong phong trào thơ mới 299 


5.1 Thể thơ 300 
5.1.1 Thể bốn từ 300 
5.1.2 Thể năm từ 301 
5.1.3 Thể bảy từ 304 
5.1.4 Thể thơ tám từ 306 
5.1.5 Thể thơ câu dài câu ngắn từ tám từ trở lên 311 
5.1.6 Thể lục bát 314 

5.2 Vẫn thơ 317 

5.3 Nhịp điệu và thanh điệu 319 

5.4 Một số bài thơ mới có đạng đặc biệt 323 


Chương 6. Các thể trường ca, truyện thơ, thơ trường thiên 837 


Chương 7. Thơ tự do 315 
Chương §. Thơ văn xuôi 351 
Những sách báo tham khảo chính 365 


Phần thứ nhất 
Bùi Văn Nguyên viết từ cuối thế kỷ XIX trở về trước 
Hà Minh Đức, viết từ đầu thế kỷ XX về sau. 
Phần thú hai 
Bùi Văn Nguyên viết các chương I, [I, II, IV, 
Hà Minh Đức viết các chương V, VỊ, VII. VI. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Để hiểu rõ lịch sử phát triển của văn học Việt Nam, việc 
nghiên cứu các hình thức thơ ca của ta vốn đã được đặt ra từ 
lâu. Rất tiếc là cuốn sách cổ nhất và có lẽ là cuốn sách đầu tiên 
viết về vấn đề này, cuốn Văn ¿hành bút pháp của Vũ Quỳnh đời 
J:ê Thánh Tông, hiện nay chưa tìm thấy. Lê Quý Đôn trong Vân 
đài loại ngữ cũng như Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến 
chương loại chí (mục Văn tịch ch0 lại đi vào những khía cạnh 
khác nhau của thơ ca. Riêng Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy 
bút, khi nói đến văn thể, có điểm qua về thơ, tứ lục, kinh nghĩa, 
văn sách. Thời Pháp thuộc, ngoài một số sách của người Pháp có 
nói đến hình thức thơ ca như Khảo uề uăn học Việt Nam (Étude 


sut la litérature Annamite) của Cordier hoặc của Villard0, 
1rích tuyển uăn học Việt Nam (Morceaux cholisis đlauteurs 
annamites) cũng của Cordier”, có mấy cuốn trích tuyển khác 
dùng trong nhà trường của Lê Thành Ý, của Dương Quảng 
Hầm, đếu có nói qua về các thể loại, đáng chú ý là quyển Việ£ 
Nam oăn học sử yếu của Dương Quảng Hàm. Riêng sách nói kỹ 
về hình thức thở ea ít nhiều có tính cách chuyên để, phải kể đến 
các quyển có giá trị như Việt Hán oăn khảo của Phan Kế Bính, 
Quớc ăn cụ thể của Bùi Kỷ. Ngoài ra, cũng còn một số sách 


f? Sách của Villard cũng trùng tên với sách của Cordier. 
® Cordior còn viết một số sách khác như Nghệ thuật sân khẩu Việt Nam (Le 
thoâtre Annamite) 


khác có đề cập đến từng mặt của vấn để như Nam thị hợp tuyển, 
Đào nương ca của Nguyễn Văn Ngọc v.v... Tuy nhiên, các soạn 
giả trước đây chưa trình bày một cách thật có hệ thống và đầy 
đủ mọi hình thức thơ ca cùng với sự phát triển của nó trong văn 
học Việt Nam. 

Nối tiếp những công trình của người trước và dựa vào 
những tìm tòi và suy nghĩ riêng của mình, chúng tôi cố gàng 
trình bày trong cuốn sách này một số ý kiến về sự phát triển và 
về hình thức cấu tạo của các loại văn vần Việt Nam từ thơ.ca 
dân gian đến thơ ca chính thống trên văn đàn từ xưa đến nay, 
bước đầu để ra những quy luật phát triển về hình thức, những 
yếu tố kế thừa và sáng tạo, những phong cách và bút pháp tiêu 
biểu, những thành tựu về sáng tạo trong ngôn ngữ thơ ca. Đồng 
thời chúng tôi cũng bước đầu giới thiệu đặc trưng và cấu trúc 
các hình thức thơ ca trong từng loại thể của nó, với ý thức phân 
biệt tính sáng tạo với tính mô phỏng, yếu tố dân tộc với yếu tố 
ngoại lai. Đi vào phân tích sự phát triển của các hình thức thơ 
ca, chúng tôi luôn theo đúng nguyên tắc hình thức luôn gắn bó 
với nội dung và phục vụ cho nội dung, đồng thời luôn lấy cơ sở 
nội dung để giải thích sự phát triển của hình thức. Tuy nhiên 
công trình này không phải là một cuốn văn học sử mà là một 
chuyên đề về hình thức của thơ ca nên chúng tôi nghiêng hẳn về 
việc phân tích hình thức trên cơ sở gắn chặt với nội dung. 

Chúng tôi xin cám ơn tất cả các bạn, các đồng chí đã góp 
cho những ý kiến quý báu, và mong được bổ sung cho những chỗ 
thiếu sót. 

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 1965 
Những người biên soạn 


PHẦN THỨ NHẤT 


SỰ PHÁT TRIỀN CỦA HÌNH THỨC THƠ CA 
TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM 


Nền văn hóa dân tộc bao gồm nhiều mật, trong đó văn học 
chiếm một địa vị khá quan trọng. Muốn hiểu thấu nội dung, ý 
nghĩa của văn học, không thể không lưu ý đến các hình thức 
văn học, trong đó có thơ ca. Không phải ngẫu nhiên mà xưa kia 
“Tào Phi đã nhấn mạnh đến đặc trưng các thể loại khi ông đánh 


ìa du khuyết điểm của các nhà văn Kiến An: "Văn viết về Lấu, 
biểu phải trang nhã, về thư và nghị luận phải cho chặt, về bia 
và văn tế phải cho thật, về thơ phú phải cho đẹp. Bốn thể loại đó 
không giống nhau cho nên khó mà giỏi được hết cả" (Điển luận 


luận uấn)”', Sau này, Lưu Hiệp, Léc giả cuốn Văn tâm điêu long, 


đã chịu ảnh hưởng khá sâu quan điểm mỹ học của cha con 
Tào Tháo. Có điều, nếu Tào Phi quá chú trọng đến về đẹp của 
hình thức, đường như sa vào chủ nghĩa văn thể, thì Lưu Hiệp 
lại không quên nhấn mạnh đến tính xã hội và tính thời đại của 


văn chương: "Văn chương thay đổi do sự nhuộm thắm tình đời 


và thịnh suy (của văn chương) lại gắn liền với thời đại" (Văn 


(187-226): con của Tào Tháo và là một nhà thơ kiêm nhà phê bình 
trong văn học cổ đại Trung Quốc thời Ngụy Tấn Nam Bắc triểu. 
Nguyên văn câu trên: "Cái tấu nghĩ nghỉ nhã; thư, luận nghị lý; minh, lỗi 
hướng thực; thị, phứ dục lệ. Thử tử khoa bất đồng, cổ năng chỉ giả biển dã". 


11 


tâm điêu long. Thời tự)?). Quả vật vì nội dụng và hình thức luôn 
luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng, cho nên giống như 
các hình thái văn hóa nói chung, hình thức thơ ca cũng có tính 
xã hội và tính thời đại của nó trong từng chặng đường lịch sử 
của dân tộc. Bất cứ hình thức thơ ca nào cũng đều có quá trình 
phát sinh, tiến triển và biến hóa của nó. Trong quá trình đó nó 
được nuôi dưỡng bởi sức sống dân tộc, nhưng nó cũng không 
ngừng thu hút những tỉnh hoa của văn nghệ nước ngoài, trong 
quá trình hình thành và phát triển của lịch sử. Có ai chối cãi 
được rằng thơ ca cổ Việt Nam lại không có quan hệ mật thiết với 
thơ ca cổ Trung Quốc? Và có ai không công nhận ảnh hưởng của 
thơ ca phương Tây, nhất là của thơ ca Pháp, trong thơ ca mới 
của ta? Đương nhiên đấy cũng là một nhân tố cần lưu ý. Nhưng 
cần phải nói rằng nhân dân ta, khi đã quyết định vận mệnh của 
mình, trong việc thừa kế cái cũ cũng như trong việc tiếp thu và 
sáng tạo cái mới. Lịch sử đã chứng minh rằng dân tộc ta có một. 
sức sống phi thường, nhân dân ta có một sức sáng tạo phong 
phú về mọi mặt vật chất và tinh thần. Cho nên, bên cạnh dòng 
thơ ca đân gian cổ truyền, đồng thơ ca bác học của ta tuy có chịu 
ảnh hưởng lúc nhiều lúc ít của thơ ca nước ngoài, nhưng căn 
bản vẫn chan chứa "tâm hổn và tính cách của người Việt 
Nam"®, 


t Lưu Hiệp: cũng người thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, Nguyên văn câu trên: 
"Văn biếm nhiễm hồ thế tinh, hưng phế hệ hồ thời tự". 

®' Lời đồng chí Trường-Chinh nói về con người Việt Nam mới trong tập "Tăng 
cường tính Đảng, đi sâu vào cuộc sống mới để phục vụ nhân dân, phục vụ 
cách mạng tốt hơn nữa". Nhà xuất bản Sự thật. 


12 


Chương 1 

Quan hệ giữa sự xác định tỉnh thần dân tộc 
và sự tiếp thu tỉnh hoa nước ngoài 

trong hình thức thơ ca Việt Nam 


Đất nước chúng ta giàu đẹp, nhân dân ta anh hùng trong 
sản xuất và chiến đấu. Sức sống của dân tộc ta vươn lên mạnh 
mẽ từ đời này qua đồi khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sức 
sống đó là cơ sở của nền oăn hiến vẻ vang của ta, với những điển 
chương, những luật lệ, với một nền lịch sử tư tưởng và lịch sử 
đấu tranh lâu đài và cả một nền văn nghệ phong phú; nền văn 
hiến đó thật đáng tự hào như nhà văn Nguyễn Trãi đã nói trong 
đoạn mở đầu bài Bình Ngô đại cáo: 

Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xi¿ng nên uăn hiển đã lâu. 

Chính nhờ có sự xác định tỉnh thần dân tộc độc lập và dân 

chủ trong đấu tranh, mà các thể thơ ca dân gian của ta tuy có bị 


giai cấp phong Riến coi rẻ, vẫn được quần chúng nâng nu, do đó 


cứ dần dân được phát triển và nâng cao, tiến tới lấn át và thay 
thế từng phần các thể thơ ca bác học có yếu tố ngoại lai. Và cũng 
chính nhờ tiếp thu được tỉnh thần dân tộc độc lập và đân chủ đó 
mà các nhà thơ lớn của ta qua các thời kỳ như Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Tú Xương, Sào Nam, Tố 
Hữu... một mặt sử dụng được tiếng nói quần chúng và điệu thơ 


1ä 


đân tộc trong sáng tác của mình, mặt khác, dựa vào sự phong 


hình tượng và ám thanh của tiếng ta cũng như sự uyên 
của lời nói và của ngữ điệu diễn cảm của tiếng ta mà 
Việt hóa một số hình thức thơ ca cổ Trung Quốc. “ 


Sự mô phỏng hay Việt hóa thành công thở ca cổ Trung 
Quốc đó không thể x 


ất phát từ một sự tùy tiện, mà phải dựa 


vào qủy luật của từ vị, cú pháp, ngữ điệu của tiếng Hán. trên có 


sở tiếp thu của từ v pháp, ngữ pháp, ngữ điệu tiếng Việt 


Nếu muốn so sánh kết cấu các lối thơ ca đân'tộc của ta với các 


lối thơ ca mô phỏng thơ ca Trung Quốc, tất nhiên ta phải dựa 


trên nhiều mặt như số câu trong bài, số từ trong câu (có hạn 
định hay không hạn định), như thanh diệu (bằng, trắc), như 
nhịp điệu (lối ngắt đoạn), như vần điệu (vần lưng, vần chân) 
v.v... Điều nổi 


đàng thơ ca Trung Quốc là mối quan hệ gần giống về âm: tiết và 


ật đẫn đến chỗ thø ca của ta mô phỏng Rhá đề 


thanh điệu giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Tiếng Hán và tiếug 
Việt chủ yếu thuộc về loại ngôn ngữ đơn âm tiết”; đơn vị Âm 
tế 

đấy là một thuận lợi cho việc hạn định được số từ trong câu thơ. 


+ trong tiếng Hán và tiếng Việt phần nhiều cũng là đơn vị từ. 


"Thuận lợi nà g sẽ không gặp khi chúng ta mô phòng thở 


của Pháp nếu căn cứ số chân (pied) trong thơ ca Pháp để tính số 


từ trong thơ Việt. Thí dụ thơ 13 chân của Pháp khó mà äp dụng 
Mặt khác, thanh điệu củ 


tiếng Hán và thanh điệu của tiếng Việt có nhiều chỗ gần gũi 


cho thành công đối với thơ Việt 


nhau: cả hai bên đểu có điệu bằng, điệu Lrắc, cho nên cách xếp 


đặt từ trong câu đương nhiên là phải theo ngữ nghĩa và ngữ 


f? Cũng có ý kiến cho rằng tiếng Hán và tiếng Việt không thuần túy là 
đơn âm tiết. 

t3 Một chân (pied) trong thơ Pháp có thể gồm từ một đến hai, ba ảm tiết mà 
không tính trọng âm, thơ Nga thi có tính trọng âm nên cách tính chân củng 
có chỗ khác với thơ Pháp. Về thơ Việt, xem mục Thơ mới ở phần sau 


14 


điệu, nhưng cũng không thể không chiếu cố đến quy luậ 
vác tùy theo mức độ của thể thơ. Đây cũng là một yếu tố đặc 
biệt của thơ Hán và thơ Việt. Sáu thanh trong tiếng Việt” sẽ 
tương ứng để đàng với năm thanh trong tiếng Hán'”?. Thuận lợi 
của sự tiếp thu tỉnh hoa nghệ thuật thơ ca nước ngoài lại được 
tăng lên do tính chất phong phú của đơn vị nguyên âm và phụ 
ấm trong tiếng Việt. Tiếng ta có mười một nguyên âm đơn” và 
hai mươi ba phụ âm đơn. Chưa nói sự tổ hợp giữa phụ âm với 
nguyên âm, hãy nói cách kết hợp âm tiết trong tiếng ta khá lất 
láo và khá thú vị như sự tổ hợp giữa bán nguyên âm ¡ và u với 
nguyên âm có thể xuôi ngược hai chiều, cũng đã làm cho thanh 


âm tiếng ta rất đổi dàot”, thí dụ: 


ty Và Tư 
0e và e0 
tê và êu 

Sự tổ hợp về âm cộng thêm với sự tổ hợp về thanh đã nói ở 
trên, làm cho tiếng Việt La có tính đặc tính hết sức uyến chuyển 
để mô phỏng các hình thức thơ ca nước ngoài. 

Trong câu thơ của ta, thơ cổ truyền cũng như thơ mô 
phỏng, thanh điệu và quy luật bằng trắc có tác dụng điều tiết 
tính nhịp nhàng của câu thơ. Nhưng quy luật thanh điệu và 
bằng trắc đó cần phải được các quy luật về vẫn và nhịp hỗ trợ 
thì sự phát huy tác dụng mới được hoàn chỉnh. Nói về vần, 
chúng ta thường nói trong thơ ca cổ truyền của ta có hai loại 
vần là vần chân và vần lưng. Vần chân hay vần lưng tuy có 
khác nhau về vị trí trong câu thơ, nhưng đều có một chức năng 


''' Cũng có ý kiến cho rằng tiếng Việt có đến tám thanh. 

'* Theo sách Quảng vận, tiếng Hán xưa có năm thanh, tiếng Hán hiện đại có 
bốn thanh 

°? Xem chương Tính chất chung ở sau. 

'** Đây là chưa kể ba nguyên âm đôi (ia, ưa, ua) 


là lặp lại ngữ âm, để làm tăng sự nhịp nhàng của câu thơ, và để 
làm cho mạch thơ gắn chặt với nhau, đồng này chuyển sang 
dòng khác, ý này nối với ý kia đúng như Maiakôpxki trong cuốn 
Làm thơ như thế nèo? đã nói là: "Vẫn điệu khiến chúng ta quảy 
trở về với dòng trước, bắt chúng ta phải nhớ đến nó, bắt tất cả 
những dòng trình bày một tư tưởng phải gắn lại với nhau"%!, 

Vần chân là lối vần phổ biến trong thơ ca, cũng như thơ 
nhiều nước trên thế giới, còn vần lưng là một hiện tượng khá 
đặc biệt trong thơ ca tuy không phải là duy nhất, vì lối vần này 
cũng có trong ca dao đời Hán”. Vần lưng ở câu tám (thể lục báU) 
gleo ở từ thứ tư hoặc từ thứ sáu, khiến cho chúng ta nghĩ đến 
quy luật tổ hợp của thể bốn từ với bốn từ, bốn từ với sáu từ hay 
sáu từ với sáu từ, cũng như vần lưng trong câu song thất gieo ở 
từ thứ năm, khiến chúng ta nghĩ tới quy luật tổ hợp của thể 
năm từ với sáu từ hay năm từ với bảy từ”. Có thể lối lưng này 
là dáng đấp của những sự tổ hợp trên, nhưng đã được biến hóa 
đi. Dù sao thì đây cũng là một cách bắt vần đặc biệt của thơ ca 
Việt Nam. Có điều, xét về kết cấu của câu thơ, cũng như xét về 
vị trí vần, thường gieo từ cuối của dòng thơ, thì rõ ràng vần lưng 
không có tư cách độc lập của một loại vần mà chỉ được xác nhận 
và sử dụng trong khuôn khổ phối hợp với vần chân và hỗ trợ cho 
vần đó. Như vậy sự xác định tính thần dân tộc trong phạm vì 
này vẫn không tách rời thơ ca của ta ra khỏi quy luật vần điệu 
của thơ ca nói chung ở các nước. 

Khi so sánh thơ ca của ta với thơ ca Trung Quốc, ngoài việc 
so sánh về vần thơ đã nói ở trên, chúng ta còn so sánh về cách 
ngắt nhịp, chia ra đơn vị, tiết tấu, thí dụ như so câu thơ nấm từ 


+ Trích theo Timôfiep trong cuốn Sơ thảo nguyên lý và lịch sử thơ Nga. Phần ! 
(Chương 1), Mạc Tư Khoa, 1958 (bản tiếng Nga), 

'' Xem chương Tỉnh chất chung ở sau. 

'®) Sẽ nói ở sau 


16 


của ta (thể hát giặm Nghệ Tĩnh) với câu thơ ngũ ngôn của 
Trung Quốc hay so câu thơ song thất của ta (thể song thất lục 


bái) với cầu thơ thất ngôn của Trung Quốc, chúng ta thấy nhịp 
của thở ta là lẻ trước chăn sau”, Không ai chối cãi được rằng đó 
không phải là một nét đặc sắc của thơ ca của ta. Tuy nhiên, 
nghiên cứu nhịp điệu câu thơ, không thể máy móc mà tách nhịp 
điệu ra khỏi hệ thống của lời nói, mà vẫn phải thấy chức năng 
chú yếu của nó là truyền cảm nội dung của câu thơ. Do đó, 
chúng ta không ngạc nhiên khi thấy thể thơ hát giặm, nếu tách 
ra khỏi yếu tố nhạc của bài ca, thì dễ lẫn lộn với thơ ngũ ngôn 
về nhịp điệu, còn tính chất khoẻ và chắc trong câu thơ song thất 
(ba từ lẻ ở trước, bốn từ chẵn ở sau) sẽ được bổ sung bằng tính 
uyển chuyển trong câu hát nói, nếu như được sử dụng trong thể 
này, hoặc trong câu thơ lục bát, nếu như phối hợp với thể này. 
Sau đây, hãy lấy thí dụ về câu lục bát với tính uyển chuyển của 
nó trong sự biểu hiện lời nói và ngữ điệu điễn cảm, rất thích hợp 
cho nghệ thuật sáng tác truyện thơ và nghệ thuật sáng tác 
ngâm khúc”, Sự tổ hợp của thể sáu từ với tám từ tạo ra thể thơ 
lục bát đặc biệt của Việt Nam, không có trong thơ ca Trung 
Quốc®. Nói đến tính uyến chuyển của thể lục bát, tất nhiên 
không ai chia một cách máy móc câu thơ ra từng nhịp đôi một: 


Lục: 2 -2 -2 
Bát: 2 -2 -2 -2. 
Vì nếu làm như vậy, câu thơ chỉ còn một cái khung tách 
khỏi lời nói, mà thật ra nhịp điệu đù tính theo đơn vị nào cũng 


°? Xem chương Tỉnh chất chung ở sau. 
'3' Đây nói câu lục bát trong thể song thất lục bát. 
“3? Xem sự tổ hợp ở sau. 


17 


gắn chặt với cảm xúc và tư duy được điễn đạt qua lời thơ”. Và 
xét theo ngữ nghĩa và ngữ điệu như vậy, câu thơ lục bát quả có 
chức năng biến hóa theo nhiều dạng khác nhau. Thí dụ: 


Cho câu lục mang ký hiệu S, 


chúng ta sẽ thấy: 


câu bát mang ký hiệu T, 


a) Câu lục có các dạng phổ biến như sau: 


1. S =6 
2 S1 =2+2+2 
3. S2 =2+4 
4 s3 =4+2 
b) S4 =3+38 
6. S5 =11+5 
b) Câu bát có các dạng phổ biến như sau: 
ẤT; + =8 
3. T1 =92+2+2+2 
3 T2 =2+6 
4. T3 =6+2 
5, T4 =4+4 
6. Tố =ä+5 
1: T6 =5+3 
8. T7 =1+7 
T8 =2+4+2 
10. T9 =1+3+40 


'!! Timôfiep đã nói rất đúng: "Đơn vị có nhịp điệu không thể tách ra khỏi lời nói, 


mà phải là đơn v 
(xem: Sách đã dã 


, Phần l, chương l). 


¡ của lời nói, nghĩa là đơn vị của ngữ nghĩa và ngữ điệu" 


°* Ngoài ra, có thể còn các dạng khác như 5+1; 7+1; 1+6+2... nhưng không 
phổ biến. Lối đặt một từ ở sau rất hiếm trong ca đao ta, thí dụ: 


18 


Sự tổ hợp câu lục với câu bát sẽ cho ta tối thiểu là 6U dạng 
câu lục bát khác nhau. Sau đây là sáu thí dụ tương đối phù hợp 
là T cố định và 


với sáu đạng có thay đổi về /iêf tấu mà giả thiết 


S thay đổi 


1 : Thế là tan một giấc mở, 
Thế là cả một bài thơ não nùng! 
(Nguyễn Bính) 
đạp S) Rơi rơi... dìu dịu... rơi rơi. 


Trăm muôn giọt lệ '”' nối lời 0u 0Ø. 
(Huy Cận) 


Sinh rằng: Giải cấu là duyên 


Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. 
(Nguyễn Du) 


Trời cao xanh ngắt: Ô hùa 


Hai con hạc trắng bay 0ê bồng lai, 
(Thế Lữ) 


Su _ 
—— Một nghìn năm, một uạn năm, 


en 


Con tầm uẫn kiếp con tầm 0ương tơ. 
(Nguyễn Bính) 


- Chúa hỏi thịt gĩ? Rằng: 
Con chim chích nó đậu cảnh chanh. 
(Ca dao) 
Nguyên Đán âm ỉ rằng: bây 
Nghiệp Trần hẳn dứt từ đảy chẳng ngờ. 


- Mụ già đã biết tỏ tưởng, 
Thử xem bèn hỏi đôi chẳng rằng: bây. 
(Thiên Nam ngữ lục) 
!' Bản mới: giọt nhe. 


T8 


Rằng: Sao trong tiết thanh mình. 


Mà đây hưởng khói uống tanh thế mà? 
(Nguyễn Du) 

€ó một điều cần chú ý là thơ lục bát, hay nói cho chính xác 
là cặp thơ lục bát được coi như là một chỉnh thể uê nhịp điệu, xét 
trong toàn đòng thơ; do đó, qua mấy thí dụ trên, chúng ta thấy 
tiết tấu có thay đổi cho hợp với nội dung câu thơ, nhưng không 
hệ phá uỡ nhịp điệu của câu thơ, xét trong toàn bộ kết cấu của 
nó. Bất cứ chúng ta đọc một cặp lục bát nào qua mấy thí dụ 
trên, chúng ta cũng nhận định được đó là nhịp điệu câu thơ lục 
bát, chứ không phải câu thơ nào khác. Sự phô diễn ngữ nghĩa ở 
đây rất nhất trí trong toàn bộ với sự phối hợp ngữ âm của câu 
thơ. Tính uyển chuyển của câu thơ lục bát tạo cho nó khả năng 
biểu hiện được nhiều mặt của cuộc sống. 

Như vậy, nhìn chung khi xét về đặc trưng của hình thức, 
câu thơ ta có những chỗ gần gũi với câu thơ cổ Trung Quốc do 
chỗ giống nhau về tiếng nói đơn âm tiết, về quy luật bằng trắc, 
về thanh điệu ở một mức độ tương đối. Nhưng câu thơ ta lại 
cũng có những nét riêng biệt về lối gieo vần, về lối ngắt nhịp, 
nổi bật nhất là trong câu thơ lục bát. 

Dựa vào các đặc trưng đó của tiếng Hán và tiếng Việt của 
hình thức thơ Trung Quốc và hình thức thơ Việt, bước đầu các 
nhà thơ từ xưa chỉ mô phỏng ®, rồi đần đần tiến tới Việt hóa 
từng mặt của hình thức thơ, để tạo ra những thể thơ mới. 

Cách Việt hóa đơn giản nhất là sự phối hợp nhịp điệu giữa 
thơ ta và thơ Trung Quốc, bằng cách xen hai câu thơ thất ngôn 
của ta vào trong một bài thất ngôn bát cú Đường luật, thí dụ 
như bài Hạnh Thiên Trường hành cung của Trần Nhân Tông: 


** Thơ mô phỏng: Xem ở phần sau. 


20 


Hai câu ngũ lục theo điệu song thất (lẻ trước chẵn sau): 
Nguyệt 0ô sự (chiếu nhân 0ô sự, 
Thúy hữu thu | hàm thiên hữu thu, 
(Nghĩa: Trăng vô sự / chiếu người vô sự 
Nước có thu / lồng trời có thu) 

Lới dùng nhịp điệu song thất đưa vào thơ thất ngôn Đường 
luật về sau được Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm... áp dụng nhiều trong thơ quốc âm, thí dụ như hai câu 
tam tứ trong bài Mgôn chí XII của Nguyễn Trãi: 


sách 
cùng mai. 


Bạn cũ thiếu Í ham đèn mu 
Tính quen chăng / biếm trúc 


Từ cách Việt hóa trên, các nhà thơ ta lại nâng lên một cách 
Việt hóa cao hơn bằng cách phối hợp các thể thơ khác nhau, để 
tao ra một thể thơ mới. 

Sự phối hợp thể lục ngôn với thể thất ngôn Đường luật" 
đấn tới một thể thát ngôn xen lục ngôn đặc biệt của Việt Nam 
Đây không phải là những bài lục ngôn thuần túy, cứ mỗi câu có 
sau từ, cũng không phải những bài trường đoản cú có xen lục 
ngôn, thí dụ như những bài Dương chí thủy, Ciêu bực trong Kinh 
7h, những bài Ủy tạo, Cửu chương trong Sở từ hay những bài 
đân ca, nhạc phủ, từ khúc của đời Hán, Đường hay nữa là một 
a Tào Thực, Phó Huyền, Khổng Dung, Kê Khang... 


sở bài thơ e 


đời Ngụy Tấn, Nam Bắc triểu”' mà đây là những bài thất ngôn 


'` Cũng có bài dùng ngũ ngôn với thất ngôn, thí dụ bài Bảo kinh cảnh giới số 
55 của Nguyên Trãi: 
Giả mặc số trời đất 
Dầu ai qua vợ con. 
Sơ hộ thống kê, trong Quốc âm thi tập có 359 câu lục ngôn và trong Hồng 
Đức quốc âm thị tập có 272 câu lục ngôn (theo các sách đã in). 
# Xem Trịnh Căn trong tập Ngự đề thiên hoà doanh bách vịnh. Sau Trịnh Căn 
hình như không còn ai lâm như thế này nữa. 
21 


cách luật có xen lục ngôn, mà chúng ta thấy khá phổ biển trouw 
thơ quốc âm của Nguyễn Trãi, của Lê Thánh Tông, của Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, của Trịnh Căn... ?Ẻ⁄ 

Cách phối hợp trên mới chỉ là cách phối hợp đơn thuần giữa 
hai thể thơ Trung Quốc để tạo ra một thể thơ cách luật thứ ba, 


n hơn một bước là phối hẹp nhiều 
thể thơ Việt Nam. Thí dụ: bài Bồ đề 
thẳng cảnh thử? gồm ba khổ: khổ đầu là một bài lục ngôn bát củ 


cách phối hợp sau đã 
thể thơ Trung Quốc vi 


cách luật, khổ hai là một bài thất ngôn cách luật, họa lại đúng 
năm vần bài lục ngôn trên, khổ ba là 18 câu lụe bát gián thất 
biến cách, nghĩa là vần câu £hấ?-trắc gieo ö từ thứ ba chữ không 
phải ở từ thứ năm như thường lệ: 

+ Đoành la dòng bạc phau phau, 

Định đang mấy phát khoan máu dầu lòng 

Chợt ngược trông Điêu điêu quân địch"" 
hay bài Đồ đề thịt) gồm hai khổ, khổ đầu là một bài thất ngôn 
bát cú cách luật, khổ hai là một bài văn tứ lục biến thể, thí dụ 
hai câu đầu: 

Ngang Bồ đề don chốn Lỗ tháo doanh, khen nào xiết 

(công Thánh tổ bình Ngô vòi vọi,) 

Qua bè bứ lạc chiêu Tân ngọc Uũ, tướng càng ghê 

(tài Nữ vương phục Việt nhơn nhơn...) 


°* Các nhà thơ nước ta như Nguyễn Húc, Phùng Khắc Khoan, Phạm Thái, Tản 
Đà... chỉ mô phỏng lối từ khúc trong đó có dùng lối lục ngôn, chữ không phải 
làm theo thể lục ngôn pha thất ngôn nói trên. 

'* Trích sách Lê triểu ngự chế quốc âm thi (sách của Thư viên khoa học 
trung ương. 

*? Xem thể song thất ở Phần hai 

'!!' Cũng trích ở sách đã dẫn ở trên. 


22 


Nhìn chung, các thể thơ mới sáng tạo trên, do quá trình 
Việt hóa, chỉ mới đạt đến mức độ tổng hợp thấp. Ban đầu các 


nhà thơ La xen hai câu thơ song thất của ta vào một bài thơ bát 


cú Đường luật, sau lại tiến tới dùng cả thể lục ngôn xen vào nữa 


để tạơza: niệt lớbdi cách đuật phá cánh:sõ máo độ, chf pRá cách 
ở số từ bạn định trong câu, chứ vẫn Luân theo niêm luật. Thể 
thở Bồ đề thắng cảnh thì hay Bề đề thí, gọi chung là thể thơ Bồ 
để, tuy có nét độc đáo hơn là phối hợp được với hệ thống lục bát 
gián thất của ta, nhưng cũng chỉ ở mức độ phối hợp về từng khổ, 
khổ thơ loại nào để riêng loại đó trong hệ thống: toàn bài, chứ 
chưa đạt đến tính chất £ổng hợp cưo để tạo ra một thể thơ hoàn 
toàn mới về kết cấu của hình thức”. 

Hình thức tổng hợp cao giữa thể ngũ ngôn hay thất ngôn 
"Trung Quốc với thể nói sử và thể lục bát của ta, đó là thể hát 
nói”, Thể này được sáng tạo do sự phối hợp khéo léo về các 
quy luật thanh điệu và nhịp điệu giữa tiếng ta và tiếng Hán, 
giữa thơ ta và thơ Hán. Câu thở Việt và câu thơ Hán ở đây 
không đứng tách rời nhau như ở các thể đã nói ở trên, mà gắn 
chặt với nhau về nhịp, về vần, về khổ trong chỉnh thể của bài 


thơ. Đứng về thơ cũng như về nhạc, không ai có thể phủ nhậi 
được sự hài hòa tuyệt diệu uê thanh điệu uà nhịp điệu của thể 
*ha£ nói, thí dụ: 

... Trên một trăng, dưới một trăng, 

Xui lòng hẻ hữu tình ngao ngón, 


Thúy bá hữn bôi phân lưỡng đoạn 


°° Một số hình thức thơ do các nhà thơ Việt Nam sáng tạo theo khuôn khổ của 
thơ Đường như lối triệt hạ, song điệp, vĩ tam thanh (xem phần II) 

'*+ Thể nói sử được dùng vào lối thơ hát chúc như bài Bát giáp thưởng thưởng 

a Lê Đức Mao thì chưa đạt đến hình thức thể hát nói với quy luật 

của nó. 


23 


Bán trầm thúy để bán thiên tha!" 
Vâng trăng ai xẻ làm hai, 
Nưa in gối chiếc, nửa cài trên không? 


Nước mây thăm thẳm một dòng 

Ở dây, hai câu thất ngôn Trung Quấc xen vào một cách 
nhịp nhàng giữa những câu thơ Việt Nam. Cách phối bợp giữa 
các thể Lhơ Trung Quố 
thí dụ như các điệu T? bè, Thiên thai". Ngay bản thần thể 


thơ ta được áp dụng trong ca khúc, 


hát nói cũng là một loại ca khúc. Nói đến ca khúc, là phải nói 


đến tính nhạc và tính nhạc của ca khúc trong mộ 


chừng mực 
nhất định vẫn không tách rời quy luật của tiếng nói, quy luặt 


đó trong tiếng Việt là quy luật thanh điệu và nhịp điệu, 


Chính nhờ dựa vào quy luật đó mà nhà thơ Nguyễn Công Trữ 
trong bài hát nói Công bhat thác, đã làm một việc ngược lau 
và dùng chữ Hán trong toàn bài mã có xen những câu thơ cách 
luật bằng quốc âm vào: 
. Nhi kùn thị hữu dinh điển sử 

Phụng chỉ khai Sơn, Hải chỉ nhân điền. 

Sơn giai kim nhỉ hỏi giai tiền. 

Ngưỡng thành đức như sơn như hải, 

Bể bạe uờn lên trong ngũ bái, 


Non uàng đứng dày chúc tam hỏ...t" 


'' Nghĩa: Ai bề chen vàng (tức mặt tràng) đôi đoạn đó 
Nửa chìm đáy nước. nữa trên không. 

ài Mùa thu chơi thuyền dưới trăng, Khuyết danh 

'*' Xem ở phần sau 

*' Nghĩa: 


Nay mới có chức dinh địi ụ 
Phụng chiếu đi khai hoang ở Kim Sơn, Tiền Hải 
Nữi là vàng. mà bể là tiền 

Mong đức vạn như núi như bế. 


Lối này cũng chỉ là một biệt lệ, nhưng Nguyễn Công Trứ đã 
thành công vì nhà thơ tuy dùng chữ Hán, nhưng vẫn theo nhịp 
điệu của thơ Việt lẻ trước chẵn sau trong câu song thất”, 


Quy luật về thanh điệu và nhịp điệu, cũng như quy luật về 


ieo vần hỗn hợp giữa vần chân và vần lưng trong câu lục 


lối: 


bát, cũng thể hiện trong một số ca khúc cổ như cø Huế 

Ca Huế có thể trong một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng 
nhạc 'Prung Quốc trong các bài hát bắc như Lưu thủy, Hành 
cán... hay ảnh hưởng nhạc Chiêm Thành trong các bài hát nam 


như Nam ai, Nam bình. 


®, Nhưng nếu chỉ xét về mặt kết cấu 
của hình thức câu thơ, thì rõ rằng cø Huế mang đặc trưng của 
và nhịp điệu của 
Nói về thanh điệu, ca Huế có nhiều mầu sắc 


ca khúc Việt Nam, do quy luật về thanh điệ 


tiếng Việt chỉ pk 
Việt Nam, như thiên về gieo vần bằng“, trong khi đó thì ca 
® Về nhịp 
y theo nhịp điệu câu lục bát, thí dụ: 


khúc Trung Quốc lại khá nhiều bài gieo vần t 


điệu, ca Huế có chỗ 
Nhớ hhi cuộc rượu câu thơ, 
Thêm càng thương tiếc, phong lưu ai bì 
- (Nam bằng) 
hay theo nhịp điệu câu lục bát chưa hoàn chỉnh, thí dụ: 
Mình giật mình đòi cơn 
Biết bao lạt quan sơn một đường. 
Tình (tình) thương, tơ uương mọi đường. 


đu thuỷ) 


ức là hai câu thứ 2, thứ 3 ở trên 
Đây nói ca Huế cổ, chứ không phải hò Huế dân gian 
Y Kiên này còn được các nhà nghiên cứu bàn luận. 

' Trang điệu Tứ đại cảnh có vài chỗ gieo vần trắc. 
Xem mục Tử khúc ở phần sau. 


25 


hay nữa là theo nhịp điệu của câu song thất (lẻ trước chắn sau), 
khác với câu ca khúc Trung Quốc là có nhịp điệu ngược lại, thí 
dụ: so sánh mấy câu trong trổ 1 bài Hành oán của ta với mấy 
câu trong trổ 1 bài Hành lộ nam của Trung Quốc: 
- Câu song thất trong bài Hành uân có nhịp 3-4: 

Thê non nước / giao ước kết đôi. 

Trăm năm tạc dạ, 

Dầu xa cách, 


Song tình thương ƒ chó phụ thì thôi. 


- Câu thất ngôn trong bài Hành lộ ngm có nhịp 4-3: 
Ba đào hinh cúc J tràng man man, 
Kỳ đa khú khứ J hành hành sắc 
Đồ phô quyện tụy / kỹ nhân hoàn... 
Như vậy, lời ca vẫn theo sát nhịp điệu câu thơ của mỗi đân 
tộc khác nhau, để thể hiện tính cách của dân tộc đó 
Trên đây là một số nhận xét sơ bộ về sự xác dịnh tỉnh thần 
dân tộc trong quá trình tiếp thu tĩnh hoa của nghệ thuật thơ ca 
Trung Quốc. Trải hàng nghìn năm tiếp xúc với nền văn hóa 
Trung Quốc, thơ ca của ta chịu ảnh hưởng thơ ca Trung Quốc 
khá nhiều là lẽ đương nhiên. Nhưng phải chú ý rằng trong quá 


Nghĩa: Sóng gió gai góc cử miên man, 

Đi nhiều mới biết cái khổ kể đường trường; 
Bao kẻ mỏi mệt Không thể trỏ về được. 

'#! Tạc giả sách Quốc văn cụ thể (Nhà xuất bản Tân Việt; Sài Gòn) vì chỉ chú ý 
đến số từ của lời ca, mà quên mất nhiều đặc điểm quan trọng của ca khúc 
như thanh điệu, nhịp điệu, vần điệu, nhạc điệu v.v... nên đã nhận định một 
cách sai lầm rằng các bài ca Huế của ta đều sao chép bổn điệu hát Trung 
Quốc là Mộng trùng phủng, Dịch thủy khách, Hành lộ nam, Đông phong 
oản, thí dụ trổ 1 bài Hảnh vân là theo trổ 1 bài Hành lộ nam như đã dân ở 
trên. Sự thật, ca Huế đù có chịu ảnh hưởng nét nhạc nước ngoài, nhưng cần 
bản vẫn là bài hảt của người Việt, 


26 


trình nhân đân ta đấu tranh cho nền độc lập dân tộc, thì có 
nghệ thuật thơ ea, Quá trình Việt hóa một số hình thức thơ 
ca có Trung Quốc song song với sự tiếp thu tỉnh hoa nghệ 
thuật thơ ca đó. không nằm ngoài phạm vi cuộc đấu tranh 
chung nói trên. 

Gần đây hơn, thơ ca của ta lại chịu ảnh hưởng thơ ca Pháp, 
nhưng ảnh hưởng không sâu sắc như đối với thơ ca Trung Quốc. 
Số đi như vậy là đo nhiều nguyên nhân, thí dụ như thời gian đô 
hộ của thực dân Pháp không đài bằng thời gian Bắc thuộc, hay 
tiếng Pháp và tiếng ta, thơ Pháp và thơ ta không có được những 
điểm tương ứng (tiếng Pháp thuộc loại đa âm tiết, không có 
giọng bằng, giọng trắc...). Tuy nhiên, hoàn toàn không phải vì 
những lý do đó mà câu văn Pháp, hình thức thơ ca Pháp không 
ảnh hưởng đến câu văn ta hay các thể thơ ca của ta. Sự thật, lối 
đặt câu, lối dùng từ, lối gieo vần, lối ngắt nhịp trong thơ Pháp 
đều thâm nhập vào thơ ta. Các nhà thơ ta vừa thừa kế và nâng 
cao các hình thức thơ ca cổ của ta, vừa tiếp thu có sáng tạo các 
thể thơ mới du nhập từ phương Tây. Có điều chắ 
thể thơ cổ truyền của dân tộc như lục bát, song thất lục bát, đặc 


chắn là các 


biệt được các nhà thơ của ta coi trọng và đề cao; và bất cứ thể 
thơ mới nào mà thừa kế được hơi thơ dân tộc trong nhịp điệu và 
ngữ điệu, thì đều là những thể thơ thành công, thí dụ những 
cầu thơ theo thể tự do sau đây của Tố Hữu trong bài 7ø đi tới: 


Ta đi tới trên đường ta bước tiếp: 
Rắn như thép, uững như đồng. 

Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp 
Cao như núi, dài như sông 

Chí ta lớn như biển Đông trước mặt! 


27 


Rõ ràng trong cái mới của câu thơ vẫn có cái cổ fruyên, đé 
là nhịp điệu của /hể nói sở mà chúng ta đã thấy phẳng phất 
trong thể hát nói ở trên kiat!, 

Sự xác định tỉnh thần dân tộc trong thơ ca của ta tiến triển 
trên cơ sở đấu tranh cho nền độc lập dân tộc; sự xác định đó 
không hề loại trừ khả năng tiếp thu tỉnh hoa của nghệ thuật 
thơ ca nước ngoài, miễn là nhân tố bên ngoài đó có tác dụng 
bồi bổ cho nền văn hóa của ta. Truyền thống yêu nước và yêu 
tiến bộ của nhân dân ta xưa, trong quá trình đấu tranh và 
rèn luyện của mình, đã dẫn tới sự sáng tạo ra những áng thơ 
ca bất hủ như đồng chí Trường Chỉnh đã nói: "Những tác 
phẩm cổ điển là tỉnh hoa của nền văn nghệ dân tộc, qua nhiều 
thế kỷ, do đời sống và tiếng nói đân tộc ngày càng phong phú 
mới dần dần tạo nên"”, 


t Thể nói sử theo nhịp 3/4 được áp dụng một cách linh hoạt vào thể hát nói 
và thể hát nói lại là nguồn gốc của thể thơ mới tám từ hay tám từ biến cách 
sau này. Xem Phần hai. 

!*' Trích cuốn Phấn đấu cho một nền văn nghệ dân tộc phong phú, dưới 
ngọn cð của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội. (Nhà xuất bản Sự 
thật Hà Nội) 


38 


Chương 2 


Sự phát triển của hình thức thơ ca 
trong văn học Việt Nam 


2.1 Hình thức thơ ca dân gian, cơ sở 
của hình thức thơ ca cổ truyền dân tộc 


Như đã nói ở mục trên, cha ông chúng ta với ý chí tự cường 
mạnh mẽ, khi đấu tranh cho nền độc lập dân tộc, thì cũng đấu 
tranh cho nền độc lập văn hóa, trong đó có văn học và nghệ 
thuật. Nền văn học độc lập của ta mở cơ sở là các hình thức thơ 
cơ cổ truyền, được xác định trải qua những thử thách của hàng 
nghìn năm lịch sử. 

Nhìn lại lịch sử thơ ca, ta thấy rằng các thể thơ ca cổ 
truyền dân tộc của ta là những thể thơ được sử dụng phổ biến 
và làm cơ sở cho sự ra đời của những thể thơ mới. Sở đĩ như vậy 
là vì thơ ca của ta gắn chặt với tiếng nói của ta, với cuộc sống 
của ta, còn hình thức thơ ca một số đân tộc khác đù có được giai 
cấp thống trị phong kiến bay thực dân đề cao trong những thời 
kỳ lịch sử nhất định bằng cách đem dùng vào việc'giáo đục ở 
nhà trường, việc thì cử hay việc tuyên truyền cho chế độ thống 
trị qua báo chí, sách vở..., cuối cùng cũng không tránh khỏi sự 
gạt bỏ qua sự sàng lọc của nhân dân ta trong quá trình tiếp thu 
những cái tốt đẹp của văn nghệ nước ngoài, trên cơ sở nền văn 
nghệ cổ truyền dân tộc. 


29 


Các hình thức thơ ea cổ truyền của ta nằm trong phạm trù 


uăn học dân gian truyền miệng, do đó ta chưa thể hiểu rõ được 


xuất xứ và niên đại của nó. Có điểu, mọi người chúng ta đều biết 
rằng không phải ngay một lúc mà chúng ta đã có được những: 
câu tục ngữ, câu đố hay những bài ca dao, dân ca trong các dạng 
hoàn chỉnh và ổn định của nó. Nền thơ ca dân gian của ta chỉ có 
thể được sáng tạo và dần dần được nâng cao theo sự tiến triển 
của chế độ kinh tế và xã hội và sự tiến triển của tiếng nói dân 
tộc với chức năng biểu hiện cảm xúc và tư duy, trong quá trình 
sản xuất và chiến đấu. 

Những câu hát ban đầu từ thời thượng cổ, chưa hề tách 
khổi quá trình lao động mà gắn chặt với quá trình đó; có thể nói, 
đó là một chi tiết của công việc lao động. Những điệu hò chặt 
củi, hò chèo thuyền, hò kéo lưới, hò đập đất, những câu gọi bê, 
gọi nghé, những câu trẻ em hát, trẻ em chơi... là những câu 
chưa tách rời khẩu ngữ, thí dụ như những câu đồng dao: 


Xúc xắc 
Xúc xẻ 
Nhà nào 
Còn đèn 
Còn lửa 0.0... 
hay những câu ca đao: 
Tay cầm con dao 
Lm sao cho sắc 
Để mà dễ cắt 
Để mà dễ chặt 
Chặt lấy củi cành... 
Không nhất thiết là số từ trong dòng thơ đã được hạn định 


đều đặn ngay từ bước đầu. mà thật ra dòng thơ dài ngắn khác 


ta 


nhau, cũng như khẩu ngữ thường đài ngắn khác nhau®), Những 
câu hát đó không thiếu gì trong thơ ca dân gian của ta, mà 
thường được gọi là lối trúc chi £ Vì mang tính chất khẩu ngữ 
cho nên câu hát đài ngắn thì có thể tùy ý nhưng nhất thiết phải 
được ghép trọn trong một dòng thơ, mà không được bắc cầu sang 
một dòng khác”, Như vậy, câu thơ dân gian trong quá trình 
tiến triển có tính chất tự phát của nó, được chia ra hai hướng: 
hoặc là tìm tới một hình thức ổn định và thích hợp với lối điễn 
cảm nhiều màu sắc hơn. Hướng thứ hai đó, được xác định bằng 
cách tổ hợp thể này với thể khác để hình thành ra một thể mới, 
vôi thể mới này lại tổ hợp một lần nữa với một thể khác, để trỏ 
thành một thể mới hơn v.v... Tất nhiên, sự tổ hợp này không thể 
vô hạn định, mà ngừng lại khi đã đạt đến một thể ổn định và 
thích hợp với quy luật của sự điễn đạt nghĩa và ngữ diệu. Cảm 
xúc và tự duy có thể biểu hiện bằng một từ và một từ có thể là 
một đơn vị của dòng thơ, nhưng trong văn học dân gian của ta 
không có ¿kế thơ một từ như vậy - mà chỉ có thể thơ với đơn u‡ 
dòng thơ nhỏ nhất là hai từ, cái kiểu như bài Xúc xắc, xúc xẻ... 
nói trên, hay như bài Về vẻ - Về ve - Nghe về - Chim cá - Chim 
sä - Cá thu - Chim cu - Cá giếc... Vì không có thể một £ừ cho nên 
không thể nói ¿kể ba từ là sự tổ hợp của £hể một từ với thể hai 
£ừ, mà thực chất thể ba từ, cái kiểu như bài Xỉa cá mè - Đề cá 
chép - Chân nào đẹp - Đi buôn men - Chân nào đen - Ổ nhà làm 


2 Trong cuốn Nghệ thuật thơ ca, Aristote có nhận định: "Khi ta nói chuyện với 
nhau, ta rất hay. dùng trường đoản cách, chứ ít khi sử dụng lục bộ cách, và 
nếu có thì cũng xa khẩu ngữ rồi" (Chương IV, Nhà xuất bản Văn hóa Nghệ 
thuật - Hà Nội) 

›âu dài ngắn giống như cành tre có đốt dài đốt ngắn. Cũng có thể gọi 

„ là lối trường đoản cách. 

` Khi bàn về câu thơ dân gian Nga, Timofiep đã dẫn Vốttôcốp và Veriê để 
xác nhận rằng không có hiện tượng bắc cầu dòng này sang dòng khác trong 

thơ ca dân gian Nga, cũng như thơ ca dân gian các nước Tây Âu (Phần I, 

chương 2, sách đã dẫn) 


31 


chó... hay như bài Rồng rắn”" chỉ được coi như cùng với thẻ hai 
từ, là hai thể cơ bản: một chăn một lẻ hay nói theo thuật ngĩữ 
triết học phương Đông là một âm một dương. 
Sự tổ hợp ở bậc thấp là sự tổ hợp đơn thuần mộ£ âm tới một 

âm như: thể hai từ với hai từ thành thể bốn từ như kiểu bài: 

Bồ cu, bồ các 

Tha rác lên cây 

Gió đánh lung lay...; 
hay là một dương uới một dương như: thể ba từ uới bạ từ thàn}a 
thể sáu từ như kiểu các câu tục ngữ: 

- Ăn cơm mới, nói chuyện cũ. 

- Đói cho sạch, rách cho thơm. 
hay câu dân ca: 

Miễn em mở miệng em bù. 

Anh sẽ chẳng từ lao khổ9®® 
hay nữa là một âm uới một dương như: thể hai từ với ba từ 
thành £hể năm từ như kiểu các câu tục ngữ: 

- Cơm treo, mèo nhịn đói 

- Ăn xôi chùa, ngọng miệng 
hoặc như lối hát giặm Nghệ Tĩnh, sẽ nói ä Phần hai. 

So với thể bốn từ thì thể năm từ và thể sáu bừ đã cao àơin 

về chất lượng. Đúng là như vậy, vì số lượng từ trong dong :hịd 


+ Rồng rắn là lối đồng dao, thí dụ mấy câu đầu: 


Thầy thuốc : Rồng rắn đi đâu? 
Rồng rắn : Đi lấy thuốc cho con 
Thầy thuốc : Con lên mấy? 

Rồng rắn : Con lên một 

Thầy thuốc : Thuốc chẳng ngon 
Rồng rắn : Con lên hai v.v... 


3+9 Trịch Dân ca miễn Nam Trung Bộ (Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nữ), 


32 


vãng lên, sẽ đẫn đến sự phối trí không phải chỉ đơn thuần về 
3kjp điệu âm tiết, mà còn cả về nhịp điệu của sự biểu hiện cảm 
xức và tư duy. Sự phối trí này nâng tính đa dạng của hình thức 
ch” lên một bậc. Tính đa dạng này sẽ được nâng dần lên, khi sự 
tổ hợp tiến lên bậc cao hơn, như sự tổ hợp của £hể ba từ với bốn 
từ thành thể bảy tử thí dụ: 

Mâm sơn nhịp, mâm nan cũng nhịp; 

Phượng hoàng đua, bừm bịp cũng đua; 
hay sự tổ hợp của /hể bốn từ với bốn từ thành thể tám từ, thí dụ: 

Thân tôi cô quả, từ thuở lên ba; 

Mặt mẹ mày cha, tôi chưa từng thấy 

Đường cày đường cấy, tôi chửa từng quen?" 
hay nửa là sự tổ hợp của các thể như bốn từ uới năm từ thành 
chín từ, năm từ uới năm từ thành mười từ v.v... 

Tuy nhiên, như đã nói ở đoạn trên, sự tổ hợp không thể 
tiên triển một cách vô hạn độ được, mà phải dừng lại khi gặp 
mat hình thức thích đáng. Hình thức ổn định cao nhất trong 
nghệ thuật thơ ca cổ truyền của ta chính là hai thể /ựe bát và 
lu bát gián thất, trong đó thể lục bát được coi như ¿hể cơ sở, 
vì ›ản thân nó có thể đứng riêng một mình trong các thể loại 
lớy như diễn ca, truyện thơ..., còn lục bát gián thất thì đúng 
nhỉ tên của nó, là cộng thêm sự tổ hợp với thể bảy từ, chứ 
biẩn thân thể bảy từ đứng riêng một mình thì lại không phải 
li hể phổ biến và nếu như có được áp dụng vào truyện thơ 
kiếu Lục súc tranh công??? thì tính hoàn chỉnh của thể thơ sẽ 


Sš nói ở Phần hai 
*+ Tích Dân ca miễn Nam Trung bộ, NXB Văn hoá, Hà Nội. 
`' Eấy là một trưởng hợp ít thấy trong văn học ta; ngoài Lục súc tranh công, 
+chfa rủ có truyện thơ nào như vậy nữa không? 


33 


bị phá vỡ”, vì lối ngắt nhịp của nó quá cố định”, khác hắn với 
lối ngắt nhịp sinh động của thể lục bát như đã nói ở chương Sự 
xúc định tình thần dán tộc... Chúng La đã thấy rõ rằng thơ lục 
bát là lối thơ cổ truyền của ta, khác hẳn với lối thơ của Trung 
Quốc về cách ngắt nhịp, cách gieo vân". Hơn thế nữa, nếu cần 
cứ vào quy luật tổ hợp để xét về kết cấu câu thơ, ta càng thấy rò 
có thể đó là kết quả ở mức độ cao của sự tổ hợp giữa £hố sáu tử 


Ở đây có chen cả những câu năm từ, sáu từ v.v... 
'*' Đó là lối ngắt nhịp 3-4. Xem Phần hai 
'* Lâu nay có người vì tự tí dân tộc mà cố tìm một số câu vàn xuôi na ná trong 
sử sách Trung Quốc (thí dụ mấy câu trong Kinh Dịch: "Lục tam: hàm chương. 
khả trình, hoặc tòng cương sự, vô thành hựu chung", nghĩa là: hào lục tam: 
trong quẻ Khôn nói đức kẻ làm tôi không chuộng phô trương, mà chỉ giữ điểu 
lành, theo lệnh vua giao cho, không vì danh lợi mà chỉ vi bổn phận), hay một 
vải câu khác có tính cách xuyên tạc, cắt xén trong sách Trung dung hoặc 
trong Tổng sử để phủ nhận nguồn gốc dân tộc của thể lục bát Việt Nam. Sự 
thật, mấy cuốn sách nói trên viết bằng văn xuôi. Các câu trong sách Trung 
dung, Tống sử thì cắt xén không thành vấn đề, còn câu trong Kính địch trên 
kia chỉ là một sự ngẫu nhiên và thật ra, câu lục cũng không đứng quy luật äm 
thanh của thể lục bát (xem Tạp chí Văn Sử địa, số tháng 7-1958), hay Mai 
Nguyệt trong báo Cách sạng quốc giư (các số 310-313, 1959. Sài Gòn) đi 
máy móc và phản khoa học ở chỏ tách rời ngữ âm ra khỏi ngữ nghĩa và ngữ. 
điệu để nói ràng thể lục bát gián thất của ta là do thể thất ngôn Đường luật mít 
ra. Lập luận của Mai Nguyệt như sau: 8ấi cứ cán lục bắt nao cũng có thể dếi 
ra song thất được hay ngược lại. Thí dụ: lục bái ra song thất: 

Làm trai rửa bát, quét nhà, 
Vợ gọi thì dạ, bẩm bà tôi đáy. 


(Ca dạo) 
thì đổi ra: 
Làm trai rửa ( bát nhà qhét vợ 
Gọi bản bà Ú thì dạ tôi đây (1) 0A... 
~ Bất cứ câu song thất nào cũng có thể đổi ra hai câu thất ngon Đường 
luật hay ngược lại. Thí dụ song thái đổi ra thất ngôn Dường luật 
Chàng trổi trẻ vốn dòng hào kiệt, 
Xếp bút nghiên theo việc đao cung 
(Chính phụ ngâm khúc) 


thì đổi ra: 
Chàng vốn tuổi dòng hào kiệt trẻ. 
Bút nghiên theo việc Xếp đao chang v.Y... 


với thể tám từ. Tuy nhiên, chắc chắn ngay từ lúc đầu, căn cứ 
vo quy luật phối hợp của thanh điệu, nhạc điệu với ngữ điệu. 
cha ông chúng ta không thể có được đạng hoàn chỉnh sáu tám 


(6/8) như chúng ta thường viết, mà phải L 


ải qua nhiều khâu mò 


mẫm. chọn lọc, sắp xếp qua các dạng có tính chất tiền đề, thí dụ 
n]ìữ các câu ca đao: 
4 
- dạng: —— 
4+4 
4Người đẹp như tiên 
Tấm nước đồng Triển, cũng xấu như ma. 
Người xấu như ma, 


Tắm nước đồng Trà, cũng đẹp như tiên. 
4+4 


- hay dạng: 
6 


Ba tháng biết lây, bảy tháng biết bò. 
Chín tháng lò dò biết đỉ 0.0... 


Rõ ràng /hể (hở lục bát hoàn chỉnh với nhiều nót đặc sắc 
của nó mà chúng ta có được ngày nay là kết tỉnh của 


sáng Lạo 


của ông cha chúng ta, thông qua quá trình sản xuất và chiến 


đấu lầu đài và bền bí, Thể lục bát với nhịp điệu uyển chuyển, tổ 


húp với câu song thất với nhịp điệu rắn chắn của nó, trở thành 


thể lục bát gián thất là một thể có nhịp điệu rất sinh động. Có 
thể nói thể lục bát và thể lục bát gián thất là hai thể xuất sắc v: 


phố biển nhất trong các hình thức thơ en cổ truyền của ta, 
Tủyv nhiên, khí nói các hình thức như lục bát và lục bát 
giản thất tiến đến mức độ hoàn chỉnh, thì không có nghĩa nói 


aự các hình thức đó nhất thiết không bao giờ biến dạng nữa. 
của thơ ca và hình thức 


Chúng ta Không phủ nhận tính loại bí 
xhưng hình thức thơ ca như 


nói ở chương trên là 
cuộc sống thay đổi, thì hình thức thơ ca không 
thể không thay đổi, không thể không có những nét biến đạng. 


với cuộc sông + 


Trở lại từ buổi ban đầu thời thượng cổ, chúng ta thấy ca, 
vũ, nhạc chưa tách rời nhau. Bài ca ban đầu gắn chặt với điệu 
bộ của thân thể, điệu bộ của động tác trong lao động, như vậy là 
đã bao gồm ba yếu tố nói trên vì điệu bộ là điển đề của uũ, giọng 
hò và âm thanh của nhịp điệu động tác phát ra là tiền đề của ea 
oà nhạc. Dần dân bài ca không phải chỉ đừng ở chỗ phục vụ trực 
tiếp quá trình lao động, mà có xu hướng vươn lên bằng cách mô 
phỏng nó và nghệ thuật hóa nó đi, tùy từng mức độ nhất định 
Ngày nay chúng ta nghe những điệu hò sông Mã ở Thanh Hóa, 
hò hụi ở Quảng Bình, hò mái nhì, mái đẩy ở Thừa Thiên, chúng 
ta chỉ còn nhận định được bóng dáng của điệu bộ lao động, chứ 
lời ca và nét nhạc so với điệu bộ lao động thì đã được nâng cao 
và biến hóa đi nhiều. Bước thứ nhất, ca nhạc tách khỏi vũ, đến 
bước thứ hai, nhạc lại tách khỏi ca. Ngà 
niệm phân biệt ca dao khác với dân ca là có lý do chính xác của 
nó. Dân ca khác với ca dao ở chỗ đân ca có nhạc điệu cụ thể, và 
nếu khi ghi lại mà tước bỏ phần nhạc, thí thụ như Kinh thịt, 
thì chỉ còn lời ea giống như ca dao. Theo nghĩa của sách 7huyếf 


y nay chúng ta có khái 


ăn, cũng như theo lời chú thích của sách Äao truyện, thì nghĩa 
cổ của từ cơ là hát có nhạc đi theo®#Đ, còn nghĩa cổ của từ đơo là 
hát riêng không có đàn sáo đi theo”. Hiểu như vậy thì ca dao là 
một thuật ngữ chỉ bao trùm những bài hát hoặc có nhạc, hoặc 
không có nhạc. Nhưng trong thực tế, những bài hát cổ của 


+ "Cả ba nghệ thuật vũ, nhạc và ca ban đầu chỉ là một. Nguồn gốc của sự 
hợp nhất đó là động tác nhịp nhàng trong lao động lập thể" (bài. Chủ nghĩa 
Mác và thơ ca, Tạp chỉ Rechorches internationales. số 38-1963), 

'' Khi những bài ca dân gian mà đã bỏ phần nhạc đi và đưa chép vào sách để 
học (Kinh), thì trong những bải ca đó chỉ còn lại có ý nghĩa của lời thơ nữa 
mà thôi. 

'*42Thuyết văn: Dộc ca đã viết dao (chỉ có lời ca không thôi là dao). Mao 

rên: khúc hợp nhạc viết ca (khúc hát phối hợp với nhạc là ca); Nhĩ nhã 

¡ vô tỉ trúc chỉ loại, độc ca chỉ (Dao: không có tiếng tơ tiếng trúc đi 

theo, chỉ hát riêng). 


36 


Trung Quốc cũng như của ta thời xưa, vì quá lâu đời không rõ 
nét nhĩ như thế nào nữa, nên chỉ còn truyền và ghỉ lại được lời 


Ay nói ca đạo cổ là nói những lời ca đó, còn nói đân ea là nói 
những bài hát có nét nhạc rõ ràng, thí dụ các điệu đống quân, 
có lẻ, quan họ và... Số đì phân biệt sự khác nhau giữa ca dạo và 
đản ca, là để hiểu rằng khuôn khổ của câu thở lục bát hay lục 
bát gián thất hoàn chỉnh có khi chỉ thích hợp cho việc sáng tác 


eá dạo hày sáng tác thơ, còn nếu áp dụng vào việc sáng tác lời ca 


trong các làn điệu dân ca, thì tùy mức độ cụ thể mà khuôn 


khó đó phải giản ra cho th hợp. Chính sự giãn dó đã làm 


cho cá 


âu lục bát hay lục bát gián thất phải chuyển từ 


chính thể ra biên thể, Hình thức lục bát biển thể nói đây khác 


lần với điên đề lục bát nói ö trên; tiên để lục bát ở giai đoạn 
hình thành của câu thơ có tính chất khấp khểnh không đả: 


đu của nó, chính như vậy nó mới tiến triển đến mức độ hoàn 


chỉnh, còn lục bát biến thể ở giai đoạn phát triển của câu thơ, 
lại Lừ nức độ hoàn chỉnh mà giãn ra, nhưng giãn ra trên cơ sở 


đủy trì 


ái cốt của thể hoàn chỉnh, chứ không hề phá võ nó, thí 


đụ mấy câu hát xẩm sau đây 
Lúc đêm khuya, sương lạnh, trăng mờ 
Canh tàn rượu tùnh lúc bấy giờ em nghĩ thương thân. 
đầm tiếc thay trong giá trắng ngần, 
Nở gieo mình oào đám phong trần làng chơi. 


Chón hang sâu lấn quất hương trời, 


Non xanh nước biếc dễ ai người biết cho? 


củ 


mà nếu bộ những lời đệm địt?) chúng ta sẽ có những câu lục bát 


toàn chính: 


Trong cầu ca ta, những lời đệm thường có chức năng thay thế cho những 
tiết nhạc, vị dụ loại hát xẩm nói trên đôi hỏi hát thật rõ lới, do đó lời đệm làm 
chủ bái cà nổi hắt 


37 


Đêm khuya sương lạnh trăng mờ 
Canh tèn rượu tỉnh, bấy giờ thương thân, 
Tiếc thay trong giá trắng ngắn, 

Gieo mình oào đám phong trần làng chơi, 

Hang sâu lấn quất hương trời 


Non xanh nước biếc œi người biết cho... 


Như 
xa đo chỗ đu 


quy luật của hiện tượng biến thể là câu thơ giãn 


tăng lên một số lượng từ để biểu hiện cho đây đủ 


ngữ điệu và nhạc điệu điễn cảm, nhưng với nguyên tắc là số 
lượng từ thêm vào đó không được thay thế vị trí của hệ thống từ 
trong thể hoàn chỉnh, cũng như không được ảnh hưởng tới vần 
và nhịp của hệ thống đó. Đối với lối lục bát gián thất, quy luat 
biến thể cũng tương tự như vậy. Nói chung, các hình thức biến 
thể của lục bát và lục bát gián thất rất cần thiết cho các làn 
điệu dân ca hơn là việc sáng tác thơ, vì thơ thì đã có thể có 
nhiều hình thức khác thay thế. 


Nhìn lại các hình thức thơ ca cổ truyền của ta từ thể bai từ, 


thể ba từ là hai thể cơ bản... cho đến hai thể xuất sắc nhất và 
phổ biến nhất là thể lực bát và lục bát gián thất, chúng ta thiầ 
rằng tác dụng và ảnh hưởng giữa các thể không đồng đều 
Những thể hai từ, ba từ hiện nay coi như mất hẳn, những thể 
sáu từ, bảy từ”, tám từ cũng vẫn được sử dụng”. Thể bốn từ 


ố thơ hoặc vẻ, nhưng cũng không; 


còn được sử dụng trong một 
phải là thể phổ biến. Thể năm từ là một thể phổ biến trong sáng: 
tác loại về hát giặm Nghệ Tĩnh. So với các thể trên, thì thể lực 
bát và lục bát gián thất có tác dụng và ảnh hưởng lớn nhất. Thể 
lục bát được dùng để sáng tác các loại điễn ca và nhất là các loại 


t! Không phải thể song thất trong hình thức lục bát gián thất 
1 Trong thơ ca hiện đại, các thể sáu tử, bảy từ, tám từ được khai thác sử dung 
dưới dạng nguyên thể hoặc biển thể có sáng tạo và cách tân. 


38 


truyện thơ, là những loại đã chiếm một địa vị quan trọng từ thế 
kỷ XVI đến đầu thế ký XX. Thể lục bát gián thất cũng phát 
Š sáng tác các loại 


triển song song với thể trên và được sử dụng để 


tự truyện, các khúc ngâm: so với thể lục bát thì thể dùng có 
¡ hàn chế hơn. Cả hai thể lục bát và lục bát gián thất hiện nay 
được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, và vẫn giữ được năng 
lực biểu hiện riêng (Bø mươi năm đời ta có Đảng của Tố Hữu). 


T'r›ng khuôn khổ của thể loại, nhiều nhà thơ vận dụng với tính 


thản sáng tạo, cách tân. 

Trong mấy ngàn năm lịch sử, thơ ca của chúng ta có rất 
ruhiểu loại, nhưng phần lớn những loại bị nhân dân ta lãng quên 
sớm hơn chính là những loại thơ ca mô phỏng nước ngoài, riêng 
các thể thơ ca cổ truyền là những thể sống mãi với chúng ta và 
làm cơ sở cho nền văn học dân tộc. 


2.3 Sự phát triển của hình thức thơ ca 
từ thế kỷ thứ X cho đến cuối thế kỷ thứ XIX 


Từ họ Khúc dấy nghiệp về sau, kỷ nguyên tự chủ nước ta 
mạc ta với triều đại Ngô Quyển. Xưa kia nước ta bị phong kiến 
phương Bắc đô hộ hàng nghìn năm, đo đó nền văn học dân tộc 
ta cùng bị kìm hãm. Chính quyền phong kiến nước ta được 
cũng cố qua các triểu đại Định, Tiển Lê và đến đời Lý thì nhà 


nưie mới thực sự ổn định, giai cấp phong kiến nước ta mới trở 
tinh một giải cấp thống trị đủ sức mạnh đoàn kết mọi tầng 
lới nhân đân để đập tan các cuộc xâm lược của nước ngoài và 
Chế độ 
phòng Riến nước ta phát triển đến đỉnh cao của nó ở thế kỷ 
X\V, dưới triểu Hồng Đức và từ thế kỷ XVI về sau thì đần dần 
đã có chiều hướng không ổn định. Các cuộc bạo động nông 
đây đã liên tiếp nổ ra trong các thế kỷ XVI, XVII, XVII... mà 


để xây dựng một nền kinh tế và văn hóa dân tộ 


.39 


tiêu biểu là cuộc khởi nghĩ ây Sơn. Nguyễn Huệ mặt. tận 


đoàn phong kiến của Nguyễn Ánh đã dựa vào thế lực phương 
Tây mà thống trị nước nhà, tạo ra một chế độ phong kiến phản 
động, đồng thời cùng mở đường cho thực đân Pháp xám lưec 
nước ta từ cuối thế kỷ XIX. 


Trong quá trình đằng đặc của lịch sử như vậy, nên căn hẹc 
đân gian ta không ngừng phát triển. Mặe đù nằm trong khuên 
khổ của chế độ phong kiến, nền văn học đó vẫn có tính độc 


của nó và cứ lớn mạnh dần cho mãi đến ngày nay. Vì không 
được 
thì nền văn học đó không được xác định một cách cụ thể qua 


ác nhà nghiên cứu thời xưa lưu ý, nên so với văn học việt, 


"_ụ 


từng bước phát triển, như đã nói ở mục tì Nhưng cð một 


điểm nổi bật là đưới thời phong kiến, nền văn học đân tộc cua 
chúng ta bao gồm hai đồng thơ ca, một dòng thơ ca quốc âm” vó 
quan hệ chặt chế với thơ ca dân gian và một dòng thơ ca chủ 
Hán, chịu ảnh hưởng nhiều của thơ ca Trung Quốc”, Hiện 
tượng Việt hóa một số thở en mô phòng nước ngoài như đã trình 
bày ở chương trên"? là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh và 
chuyển biến giữa hai dòng đó. Dòng thơ ca quốc âm. mặc dù 


thình thành và phát triển muộn hơn so với đồng thơ ca chữ 


Hán, nhưng vì nó gắn với tiếng nói đân tộc. với cuộc sống và vạn 


mệnh của nhân dân La, vẫn cứ đần dần tiến lên theo quá trình 
của lịch sử. Đáng lưu ý là cứ mỗi một chặng chúng ta chiến 


t° Xem mục 1: Hình thức thơ ca dân gian 

' Tức là thơ ca viết bằng quốc âm như thơ quốc âm của Nguyễn Trãi 

! Tham khảo ý kiến của Lênin về hai nền văn hóa dân tộc: Trong mỏi dân lộc: 
hiện nay, đều có hai dân tộc, chủng ta nói với tất cả những người dân tộc - 
xã hội như vậy. Trong mỗi một nền văn hóa dân tộc, có hai nền văn hóa dân: 
tộc. Có nền văn hóa Đại Nga của bọn Purisokôvilxo, bọn, Gusoköp và lộn 
Xtoruvê, nhưng cũng có nền văn hóa Đại Nga mà đại biểu là những người 
như Tseenusepxki và Plêkhanốp - (Y kiến phê phán về vấn đề dần: tộc, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà Nội). 

“! Xem chương 1: Sự xác định tịnh thần dân lộc... 


ta 


thắng oanh liệt giặc ngoại xâm là chúng ta lại tiến một bước 


ệc phát triển thơ ca quốc âm. Dưới thời Đắc 


mạnh tròn v 


ề việc này, nhưng hiện nay 


thuộc, chắc là những thơ ca nói 


mà chỉ có một số câu ca 


không còn sách vỏ ghi chép cụ th 


dao truyền miệng, thí dụ của Nguyễn Văn Mại trong sách Việt 
Nam phong sử, rằng câu ca đao sau đây nói về cuộc khởi nghĩa 
Trưng Vương: 
Thương chồng nên phải gắng công 
Nào ai xương sắt da đồng chỉ đây! 
“Tất nhiên, đấy cũng chỉ là một câu truyền miệng, không có 
căn cứ xác thực, nhưng điều chắc chấn là phong trào khởi nghĩa 
của Trưng vương đã khích lệ tính thần dân tộc độc lập, nên 


cũng gây điều kiện cho thơ ca của ta phát triển, do đó mới tương 
truyền những câu ca đao nói lên lòng yêu nước ở thời kỳ này"".. 
Tác đụng của những phong trào chống ngoại xâm hay phong 


trào nông đân khởi nghĩa đối với sự phát triển của thơ ca dân 


tộc ở những thời kỳ sau rõ ràng đã được ghỉ trong sử sách: sau 


cuộc Rháng Nguyên đời Trần, thơ ca quốc âm được đẩy mạnh 


lên một bước; chính nhờ vậy Nguyễn Thuyên với có cơ sở để 


xưởng lối thơ Đường luật bằng quốc âm; hoặc thí dụ như sau 
cuộc Kháng Minh thắng lợi, thơ ea quốc âm lại tiến thêm một 
bước nữa và trong tình hình mà thơ nôm đã có một địa vị bên 
cạnh thơ chữ Hán, Lê Thánh Tông mới mạnh dạn cùng hội uiên 
Túo đàn xưởng họa thơ quốc âm; hoặc thí dụ nữa như trong cuộc 
khỏi nghĩa của mình, Nguyễn Huệ chẳng những đã kháng 
Thánh thành công mà còn nhìn thấy sự trưởng thành của thơ 


°' Thị dụ hai câu ca dao lời rất điêu luyện sau đây cũng có người cho rằng có 
từ thời Trưng Vương: 
Nhiễu điều phủ lấy giả gương 
Người trong một nước thì thương nhau cùng. 
Đầy cũng chỉ !ä một giả thuyết mà thôi. 


41 


văn quốc âm ở thế kỷ XVIII, nên đã quyết định dùng chữ nôm 
và một số hình thức tứ lục bằng quốc âm" vào việc giao dịch 
công văn. Sự kiện này kéo dài cho đến thời kỳ đầu của triểu Gia 
Long mới bị bọn vua phản động nhà Nguyễn ngăn chặn và trẻ 
lại thay thế bằng những hình thức công văn bằng chữ Hán như 
trước thời Tây sơn”), 

Rõ ràng thơ văn của ta đã trải qua một quá trình đấu tranh 
và chuyển hóa âm ỉ giữa hai dòng thơ ca tiếng Việt và thơ ca 
chữ Hán. Như ở các chương trên đã nói là ngay từ xưa hay trong 
thời Bắc thuộc, cha ông chúng ta đã sáng tác ra câu ca, giọng hè 
nhưng rất tiếc là không có sách vở ghi chép rõ nên ngày nay 
không thể biết được thời điểm và bối cảnh cụ thể của chúng ra 
sao. Chỉ biết rằng song song với sự tiến triển của nền thơ ca dân 
gian, có một sự kiện nổi bật trong nền văn hóa của ta là sự du 
nhập chữ Hán và các hình thức thơ ca của Trung Quốc. Căn cứ 
vào một số tài liệu còn lại như tỡ truyền của Triệu Đà tỏ lòng 
trung thành với Hán Văn đế hay tờ hịch của Lữ Gia kể tội Cù thị, 


f Không phải tất cả công văn, mà chỉ có một số làm bằng quốc âm. R 
#! Trịnh Đình Rư, trong báo Phụ nữ tân văn số 42 (ngày 6-3-1930), cho rằng 
bài sau đây là cổ: 
Ta lên núi, ta lên núi, 
Đuổi đàn bướm, đuối đàn hươu; 
Ta lên núi, ta lên núi, 
Đuổi đàn nai, đuổi đàn nai; 
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai 
Đoài trông phương Đông, nước trắng mênh mông. 
Đoài trông phương Tây, đá trắng gồ ghề. 
Đoàải trông phương Nam, mây che đầu ngàn, 
Đoài trông phương Bắc, núi cao cao ngất 
hay Lê Văn Siêu trong quyển Lịch sử văn học Việt Nam (Nhà xuất bản Thể 
giới, Sài Gòn) lại cho câu sau đây có từ thời Bắc thuộc: 
Cô Thỉ, cô Thí 
Cô đang đương thì, cô kẹo với ai? 
nhưng cả hai người đầu không đưa ra được một bằng chứng lịch sử nào có 
tỉnh chất khẳng định để làm cải "khung" cho những cáu ca dao trên 


42 


đặc biết là bức thư của Thị Sách gửi cảnh cáo Tô Định!” hoặc 
một số thư từ của quan lại phương Bác ở nước ta từ thời Hán, 
Lục triểu”” cũng như của một số nho sĩ ta thời Tụy, thời Đường 
lam quan ở phương Bác”, người ta cho rằng chữ Hán vào nước 
ta khoảng thời Bác thuộc"®, Cùng có thể một số hình thức thở ca 
Trung Quốc đã du nhập cùng với chữ Hán, nhưng cũng mới chỉ 
đùng trong phạm vì hẹp của đám quan lại phương Bắc hay một 
phần nào đám quan lại địa phương và hình thức được sử dụng 
nhiều là hình thức phục vụ trực tiếp cho chính trị như chiếu, 
biểu, hịch. 

Nền tự chủ nước ta có cơ sở từ đời Ngô Quyền (939-968), 
những nền văn hiến thì đần đần mới được xác lập và cúng cố 
qua các triểu đình Lê, Lý và rõ ràng đến cuối thế kỷ thứ X, đầu 
thế kỷ XI, chúng ta mới có một dòng thơ ca viết bằng chữ Hán, 
nhưng chứa đựng nội dung dân tộc. Bài từ khúc Tiễn sứ Lý Giác 


theo điệu "Vương lang quy" của sư Ngô Chân Lưu soạn năm 987 


đánh dấu một cái mốc trong lịch sử văn học viết của ta: 
Gió hòa thời thuận cảnh buôm giương. 
Ngóng oị thần tiên lại để hương. 
Non nước nghìn trùng 0ượt đại dương. 
Xa khơi muôn dặm đường. 
Chón ly biệt. 


` Theo tài liệu của Hoàng Thúc Hội trích trong Việt sử tân biên (xuất bản Sài 
Gòn năm 1956). 

#+ Như Đặng Nhượng, Tích Quang, Nhâm Điền, Tô Định, Sĩ Nhiếp, 

*®' Như Lý Tiến, Lý Cầm, Trương Trọng thời Hán, Đỗ Hoằng Văn thời Lục triều, 
Lục Hữu Phương đời Đường.... 

”' Lê Văn Siêu trong Lịch sử Việt Nam (sách đã dẫn ở trên) lại cho rằng chư 
Hán do người Bách Việt ở Dương Tử mang về và coi đó là một thứ chữ dùng 
chung cho các nước thời bấy giờ như Lỗ, Sở, Tề, Chu, Tần, Tấn, Tống, Vệ, 
Trần, Khuông, Thái, Việt... Tuy nhiên, Lê Văn Siêu chưa đưa ra được những 
bằng chứng và lý lẽ cụ thể. 


43 


Tình uấn uương. 

Vin xe sứ tùnh lạng. 

Nguyện xin lưu ý chốn biên cương. 
Tâu rõ cùng thánh hoàng”, 

Bài ca này một mặt thể hiện trình độ các nhà sư yêu nước 
của ta thời đó đã biết sử dụng thơ ca vào mục đích chính trị. để 
nói lên thiện cbí của nước ta là muốn giữ tình hòa hảo với nhà 
Tống, mặt khác gợi cho ta biết là thể từ khúc của Trung Quốc 
thứ 


X, thời kỳ mà nghệ thuật hát múa của ta đã khá phát triển và 


đã dược các nhà thơ ta sáng tác thành thạo ngay từ thế k 


đặc biệt được vua Lê Hoàn chú ý. Sách Văn hiến thông kháo"” có 


chép việc sứ nhà Tống là Tống Cảo sang ta năm 990 được tham 


dự buổi tiệc đo Lê Hoàn chiêu đãi và chính Lê Hoàn đã “tự hát 
bài mời rượu" để mua vui, nhưng Tống Cáo không hiểu dược: lời 
ca bằng tiếng Việt. Các sự kiện trên phản ánh ít nhiều tình 
hình thơ ca của La thời bấy giờ mà chắc rằng nghệ thuật ea nhạc 
phát triển hơn nghệ thuật thơ. Nhiều cuốn sử của ta như V// sứ 
lược, Đại Việt sử ký toàn thư đều chép về nghệ thuật múa hái 
đời Lý, trong đó bao gồm nghệ thuật cung đình và nghệ thuật 
dân gian. 


? Bản dịch của Ván Trinh, Nguyên văn như sau: 
Tưởng quang phong hảo cẩm phàm trương, 
Dao vọng thần tiên phục đế hương 
Vạn trường sơn thủy thiêp thương lang 
Cửa thiên quy lộ trường 
Tình thảm thiết 
Đối ly trường 
Phan luyến sử tỉnh lang 
Nguyện tương thâm ÿ vị biên cương 
Phân minh tấn ngã hoàng 
”' Mục Giao chỉ, q.330. Xem bải Về nguồn gốc và lịch sử tuổng choo. Việt 
Nam của Trần Quốc Vượng và Định Xuân Lâm (Tạp chỉ Văn học, số tlháng 
4-1966) 


44 


Sách Hí phường phả lục của Lương Thế Vinh" là sách 
tương đối cổ, in năm 1501 đời Lê Hiến Tông, chép rằng Từ Đạo 
Hạnh"” có sáng tác một bài giáo trò như sau: 

Trình làng trình cha 
Thương hạ tây đông, 

Tư cảnh hòa trung, 

Nghe tôi giáo trống. 
Trưởng không phong động 
Cũng bởi trống tôi 

Làng đã uào ngôi 

Tòi xin diễn tích ... 

Qua cuốn sách này, chúng ta biết được nghệ thuật chèo của 
chúng ta đã có cơ sở từ đời Lý, lúc mà nhà nước phong kiến tập 
quyền của chúng ta đã được củng cố và khá vững mạnh. Đấy là 
một điểu kiện để cho văn học, nghệ thuật phát triển. Bài Chỉ 
dời đã của Lý Thái Tổ công bố năm 1010 là một văn kiện đầy ý 
ngbĩa; nó đánh đấu sự trưởng thành của dân tộc ta, đồng thời 
nö cũng đánh đấu sự trưởng thành của nền văn hiến ta. Và nếu 


ú 


xét riêng về mặt hình thức thơ ca, thì nền văn hiến ta. Văn nếu 
xét riêng về mặt hình thức thơ ca, thì bản thân bài chiếu cũng 
là một áng văn cổ xuất sắc. Văn học viết đời Lý còn lại ngày nay 
đều bằng chữ Hán, trong đó các hình thức phổ biến là hình thức 
sử dụng ở chùa chiển như minh, trâm, tán, kệ, bi ký, hay số ít 


hình thức sử đụng ở cung đình như chiếu, chế, ngoài ra cũng có 
một số ít thơ theo thể Đường luật, thí dụ thơ của Đoàn Văn 
hâm. Bài văn bia ở chùa Đọi (Nam Hà) của Mai Công Bật soạn. 


°'1 ương Thế Vinh đỗ trạng nguyên năm 1463 thời Lê Thánh Tông 
'? Tức là Từ Lộ thời Lý Thần Tông Ở đây trích theo Hà Văn Cầu trong tập 
Quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật chèo (tài liệu in rô-nê-ô). 


4õ 


năm 1121, là một bài văn biển ngẫu có giá trị văn học, trongr đó 


có nói đến nghệ thuật múa rối của ta ở đời L 


So với đời Lý, thơ ca đời Trần tiến hẳn lên một bậc về chất 


Jượng cũng như về số lượng. Nội dung thở ca không còn đóng 


khung trong phạm vi chùa chiển và cung đình, mà đã được n1ỏ 
rộng, phản ánh nhiều mặt của cuộc sống xã hội, đo đó yếu tố tù 
tình trong thơ ca đã được nâng lên. Muốn vậy, các nhà thơ củn 
]oại như thơ 


ta đã phải vận dụng nhiều hình thức thơ ca đủ cá 
cổ phong, thơ cách luật; thơ cổ phong thì có các lối tuyệt cú, bát 


ngiũ 


cú, trường thiên (tức thể hành): thơ cách luật thì thiên về 
ngôn, thất ngôn theo đủ các thể bằng, thể trắc v.v... Nhìn chưng 
nghệ thuật thơ khá điêu luyện như Phạm Đình Hổ đã nhấn 
định trong cuốn Vũ rung tùy bút: "...Thơ đồi Trần tỉnh vĩ trortt 
cũng như là thơ đời Hán, dỡ 


trẻo, đều có sở trường tột bậc 
Đường bên Trung Hoa"? Gần với thơ, phú cũng được chú w về 
ng như Đường luật. Thơ, phú đã được dùng 


cả hai lối cổ th 
âu dể 
Phóng cuồng cá của Trần Quốc 
Mạc Đĩnh Chủ). hay để 
của ta (thơ của Phạm Ngũ Lão của Trần Quang Khải, của Trải 
Lâu và đặc biệt là bài Bạch Đăng giang phú nổi tiếng của 


Trương Hán Siêu). Các hình thức biển văn khác như bì ký vật 


¡ khác nhau như để bộc lộ tâm sự (bài hàn 


trong nh 


ng, bài Ngọc tỉnh liên phú củc 


ngợi tỉnh thân yêu nước, chí cam tị 


tiếp Lục được sử dụng, thí dụ bài Lĩnh tế tháp hý của Truom 
Hán Siêu. Riêng bài Hịch tưởng 
một ắng văn có giá trị về tự tưởng cũng như về nghệ thuật, Wề 
mặt hình thức thơ, nó đã nối bài Chiếu đời đô đời Lý Thái tố về 
bài Bình Ngô đại cáo đời Lê Thái Tổ, nối một khoảng cách triệt 


400 năm, từ 1010 đến 1427. 


ï uấn của Trần Quốc Tuấn l 


*' Bản dịch của Nguyễn Hữu Tiến, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội 


46 


Một sự kiện quan trọng đời Trần là phong trào thơ phú 
quốc âm ra đời. Như ở đoạn đầu mục này đã nói rõ, dòng thơ ca 
tiếng nói dân tộc thường tiến triển mạnh trong quá trình chống 
ngoại xâm thắng lợi. Do đó, sự xuất hiện lối thơ Hàn luật không 
phải là một việc ngẫu nhiên, mà chính là do quy luật đấu tranh 
và chuyển hóa giữa dòng thơ quốc âm với dòng thở chữ Hán. 

Theo sử, từ Nguyễn Thuyên đời Trần Nhân Tông, chữ nôm 
được áp dụng để làm thơ phú quốc âm. Nguyễn Thuyên là người 
đầu tiên cỡ vũ việc làm thơ nôm Đường luật, cho nên người thời 
bây giờ gọi là thơ Hàn luật”. Từ sau Nguyễn Thuyên, thì 
Nguyễn Sĩ Cố, Chu An, Trần Ngạc, Hồ Quý Ly#'... đều có làm 
thơ quốc âm, nhưng hiện nay đều không truyền bài nào nữa. 
Chỉ còn bốn câu của Điểm Bích hiệu là Tam nương như sau: 

Vằng uặc trăng mai ánh nước, 
THHiu hìu gió trúc ngân sênh 
Người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ; 
Mu thích ca nào thuở hữu tình. 


' Theo sử, năm 1282, Trần Nhân Tông sai Nguyễn Thuyên làm văn đuổi cá 
sấu ở sông Lô (tức sông Hồng) thành công, nên ban cho họ Hàn, để ví với 
ệc Hàn Dụ đời Đường cũng như văn như vậy. Nguyễn Thuyên được gọi là 


3ách Thiên Nam ngữ lụ có chép một bài thơ bát cú chữ Hán của Hồ Quý Ly: 
làm khi bị giặc bắt và một bài thơ bát cú bằng nôm nói là của tác giả tự dịch 
bài thơ trên. Bài đó như sau: 

Canh cải nhiều đường tử phục sinh, 

Lòng lo hương lý ở bao đành 

Quê người dễ thấy đầu dần bạc, 

Quản khách khôn cầm tòc trắng xanh 

Tưởng quốc ắt chăng tài Lý Bật 

Thiên đồ còn phải hận Bản Canh 

1n âu đường khuyết khôn hàn được. 

Đợi già cho nên biết ngọc lành. 
So với thơ nôm của Nguyễn Trãi, thị lời thơ ở đây có mới hơn, vây tạm ghi 
vào đây để tham khảo. 


Về phú còn truyền lại bài Cờ trần lạc đạo của Trần Nhân 
Tông gồm mười hội (tức mười đoạn) theo thể Đường luật. mỗi 
hội gieo một vần (các hội số lẻ như 1, 3, 5, 7, 9 thì vần bằng, các 
hội số chăn như 2, 4, 6, 8, 10 thì vần trắc), ở hội thứ tư có mấy 
bài kệ xen vào. Lời lẽ rất cổ, đầy rẫy điển tích nhà Phật nên khó 
hiểu, thí dụ đoạn mở đầu hội một: 

Mình ngôi thành thị, 

Nết dụng sơn lâm 
Muôn nghiệp lặng, an nhàn thể tính, 
Nửa ngày rồi, tự tại thân tâm. 
Tham di nguôn đừnh (9), chẳng còn nhỏ châu yêu ngọc quỏý, 
Thị phi tiếng lặng, được dù nghe yến thốt oanh ngâm. 
Chơi nước biếc, ổn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc # 
Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mộ chú trí âm... 


và đoạn cuối hội mười: 
..Đống thượng sĩ?! chứng thực mò nên; 
Ai cậy có sơn lâm thành thị? 
Núi hoang rừng quanh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao, 
Chiêu uắng am thanh, chỉn thực cảnh đạo nhân du hí 
Ngựa cao tàn cả, điêm uương nào hệ đứa nghênh ngang? 
Gác ngọc lầu uàng, ngục tốt? thiếu chỉ người yêu quý? 
Tranh công danh, lông nhân ngũ, thực ấy phàm ngu. 
Xây đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí 
Mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ít bằng nhau 
Mặt thánh lòng phàm, thực cánh nhẫn muôn muôn thiên lý”. 


(Hội một gieo vần bằng: lâm!?, hội mười gieo vần trúc: vẫn 


cuối hội là lý). 


! Lối tu hành của đạo phật, chia làm ba hạng: hạ sĩ, trung sĩ và thương sĩ 
2! Ngục tốt (tốt lính): hạng người coi ngục. 

'°i Hai câu này so sánh phàm tục với thánh nhân 

' Gieo vần lâm để mẻ đầu rất hợp với chủ để bài phú (ca tụng việc ẩn dật, 


48 


€6 thể nói phong trào thơ phú nôm tuy mới chớm nở đời 
Trân ”, nhưng đến đời Lê sơ thì đã được đẩy lên một mức khá 
cao, song song với nhiều thể loại viết bằng chữ Hán 

“Thế kỷ XV là thế kỷ rang rõ của chế độ phong kiến nước ta, 
đóng thời cũng là thế kỷ rạng rỡ về văn nghệ nói chung và thể 
loại văn học nói riêng. Thời này, nhờ kinh tế và chính trị tương 
đới ổn định sau cuộc kháng Minh thắng lợi và trong lúc chế độ 
phong kiến tiến đến đỉnh cao của nó, nền văn hóa có điểu kiện 
phát triển về mọi mặt: giáo dục thi cử, sưu tập nghiên cứu”, 
xướng họa thơ văn, sáng tác ca nhạc. Ở nửa sau thế kỷ XV, có 
một lúc hội 7øo đèn đã làm đúng được vị trí hạt nhân của 
phong trào văn nghệ cung đình. Trong không khí rộn rịp đó, Vũ 
Quỳnh đã viết Văn thành bút pháp? và Lương Thế Vĩnh đã 
soạn #H/ phường phả lục. 

Trước hết hãy nói đến thơ ca quốc âm: nói chung các thể 
ân được duy trì, Hiện còn 
bài Lượng như long phú bằng quốc âm của Nguyễn Tắc Dĩnh 
đời Hồng Đức theo thể Đường luật (ấy độc vận: rồng). Thơ nôm, 
ngoài một số lẻ tẻ, còn được chép trong hai tập: Quốc âm thị tập 


thở phú đã có từ đời Trần, thì nay 


của Nguyễn Trãi và Hồng đức quốc âm thí tập của Lê Thánh 
Tông và các nhà thơ thời Hồng Đức: thể thơ ở đấy nói chung là 
thể Đường luật, trừ thể £bấf ngôn xen lục ngôn là một thể thơ có 


[3ât tiếc là phú nôm thỉ hội đời Trần Anh Tông cũng không được lưu truyền. 
Trong lời giới thiệu tập Phú Việt Nam cổ và kim của Phong châu và Nguyễn 
Văn PPhú (mục Phú liếng Việt có nói: bài phủ Con ngự lá bằng nôm của 
Nguyễn Phi Khanh trong qt yến Việt Nam cổ văn họ của Nguyễn Đổng 
Ghỉ, Đó là một sự nhầm lẫn, vi nguyên bài phú, trên là bằng chữ Hán tên là 
Diệp mã nhị do Nguyễn Đổng Chỉ lược dịch và ở trên có ghi nguyên văn chữ 
Hân (trang 296-399, sách đã dẫn). Bài phú này vốn ở Quần hiển phú tập 
của Hoàng Sằn Phu đời Lê 

'~“ Thị dụ các tập Việt ám thì tập của Phan Phu Tiên, Quần hiển phú tập của 

Hoàng Sẵn Phụ v.v... 

Quyến này chưa tìm thấy nguyên bản. 


49 


sáng tạo từ đời Trần. Như chương trên đã nói, ¿bể lục ngôn xer: 
thất ngôn đặc biệt của ta không giống thể lục ngôn của Trung 
Quốc câu nào cũng sáu từ”, hay cũng khác hẳn thể trường đo: 


cú mà thỉnh thoảng có xen vào đôi câu lục ngôn”, Đây là mộ: 


thể thơ cách luật kiểu Việt Nam, dựa vào Đường luật về mặt 


thanh và đối, nhưng có thay đổi về số lượng từ trong câu thơ 
thể thơ này là kết quả của sự tổ hợp giữa hai thể lục ngôn và 
thất ngôn, chỉ thấy dùng trong thơ quốc âm và sau này không 
thấy lưu hành nữa” 

Cuối thế kỷ này và đầu thế kỷ XVL, có bài Bđ¿ giáp thưởng 
hể biệt): đây là lối thở tờ 
hợp giữa thể song thất của ta với các thể ngũ ngôn và thất ngôn 


đào uăn của Lê Đức Mao (là một 


của Trung Quốc, sáng tác để cho ả đào hát, thí đụ đoạn sau đây 
(chú ý lối ngắt nhịp giữa 2 câu thất ngôn của Trung Quốc và 3 
câu song thất của ta): 


Hữu hỳ thiên tái hạ; 


Nguyệt lệnh"? tứ dương xuân, 


'* Theo sách Từ nguyên, thể lục ngôn có từ đời Hán, nhưng đến đời Tống rnơi 
phổ biến. Các nhà thơ như Tô Đông Pha, Thiệu Ung, Tân Khí Tật, Phạm 
Thành Đại... đều có dùng thể này. Gần đây Nhà xuất bản Thông tục độc vát 
ở Trung Quốc cho in cuốn Tân lục ngôn tạp tự của Trần Cương, có lính chát 
như sách bình dân học vụ. Ở Việt Nam, các nhà thơ thời Trần như Trần 
Ngạc, Phạm Mại, thời Lê như Phùng Khắc Khoan, thời Nguyễn như Phan 
Thanh Giản có dùng thể này để làm thơ chữ Hán 

Đồng bào Mán ở huyện Văn Chấn (Nghĩa Lộ) cũng thường làm thơ theo 
thể này bằng tiếng địa phương, thí dụ cuốn Lịch sử dân tộc Mán dài 426 câu 

?* Thí dụ điệu Tây giang nguyệt trong Từ khúc mà Phạm Thái có dùng trong 
bài Cầm thảo. 

ˆ* Trong kho tàng Vận học đón hoảng có bài Ngư ca từ gồm 3 câu trong đó có 
6 câu lục và 2 câu thất, nhưng theo lối cổ phong chứ không phải theo lời 
Đường luật như thơ của ta. Thể thơ của ta cũng chỉ thấy đến thơ Trịnh Căn 
trong Ngự đề Thiển hòa danh bách vịnh là hết. Về sau, chỉ lưu hành lối lục 
ngôn thuần nhất mã thôi, thí dụ như bài Đánh Ngô của Đào Duy Kỳ, bài Bay. 
trên trời Tổ quốc của Lưu Trùng Dương 

' Mệnh lệnh hành chính trong 12 tháng. 


50 


Lô nhạc bách niên / tụ miếu điền, 


Thăng bình nhất khúc J tụng thần công” 


Ngự tiên” ngào ngạt hương xông. 


° múa, hoa lông chén bay... 


Phượng quanh tịc, 
Rồi từ đó ! nhờ ân cấp túc” 

Tiếng quản huyện nô nức nhân gia. 
Năm năm mỏ tiệc xướng ca. 

Đào dâng hai chữ tam đa mừng làng. 


Ngoài ra, còn có các loại như ký, văn tế cũng đã được làm 


bằng quốc á 

Về thở ca chữ Hán: Thể phú được sử dụng nhiều ở nửa đầu 
thế kỷ, phần lớn để ca ngợi cuộc Lam Sơn khởi nghĩa hoặc ca 
ngợi chế độ phong kiến thời Lê sơ. Hầu hết các bài phú đó theo 
thể Đường luật, thí dụ Chí Linh sơn phú của Nguyễn Mộng 
Tuân, Xương Giang phú của Lý Tử Tấn. Số lượng thơ cổ phong 
rất ít so với thơ Đường luật. Lần đầu tiên trong lịch sử văn học 
để làm các bài xướng cho văn thần họa lại. Thơ Đường luật còn 
được sử dụng hoặc để oịnh các nhân oật lịch sử Trung Quốc hay 
Nam, hoặc để kể các truyện lịch sử hầu hết ở Trung Quốc 
lối thứ nhất là /ốf £hơ uỳnh sử, lối thơ này đời Trần đã 
như thơ của Trần Anh Tông vịnh Hán Cao Tổ hay vịnh Hán 
Văn đế v.v... Lối thơ này ở thế kỷ XV phát triển đến mức độ là 
nâng lên thành những tập thơ chuyên để bẳn hoi, thí dụ như 


có, thí dụ 


°* Công trạng của các vị thần thánh. 

'3 Trước chó vua ngồi. 

' Tịch: chiếu. 

°° Cấp túc: giao cho, phát cho đầy đi 

'* Thị dụ như bài Kim lãng ký của Đỗ Cận, bài Thập giới cô hồn quốc ngữ văn 
của Lê Thánh Tông. Thể ký đời Trần làm bằng Hán văn như Linh tế thấp ký 
của Trương Hán Siêu, Thanh hư động ký của Nguyễn Phi Khanh 


quyển Cổ tâm bách uịnh của Lê Thánh Tông vịnh các nhân vật 
lịch sử Trung Quốc, quyển Thoát hiên thi tập của Nguyễn Minh 


m. Các nhân sĩ đời sau 


Khiêm vịnh các nhân vật lịch sử Việt ) 
như Đỗ Yên, Hà Nhậm Đại cũng tiếp tục Ì 


Lối thứ hai là lối kể truyện, thí dụ như thơ của Thái Thuận 
kể truyện Hạng Vũ từ biệt Ngư Cơ hay Minh hoàng nhớ Quý 
phủ". Có lẽ đây là tiền để cho loại truyện thơ sau này như 
Truyện Vương Tường hay truyện Tô công phụng sứ... Riêng bài 
Hương miết hành có đáng đấp một truyện thơ theo thể thất 
ngôn trường thiên”), 

Thế kỷ XV chẳng những là một thế ký phát triển về thơ, 
mà còn là một thế kỷ khá phát triển về nhạc. Nguyễn Trãi. 
Lương Đăng ở nửa đầu thế kỷ là những người giỏi nhạc, Lê 
Thánh Tông, Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Lương Thế Vĩnh... 
ở nửa sau thế kỷ cũng là những người rất chú ý đến nhạc. Tập 
Quỳnh uyển cửu ca do Lê Thánh Tông sáng tác và được các nha 
thơ trong hội Tao đàn họa lại, là tập thơ dùng để phổ nhạc. 
Hình thức thơ ở đây theo thể bát cú Đường luật, chứ không theo 
lối trường đoản cú trong £ừ khúc. Lối từ khúc chỉ riêng Nguyễn 
Húc ở nửa đầu thế kỷ là sở trường. 

Từ khúc là những bài hát cổ của Trung Quốc®, thịnh hành 
từ đời Đường, nhưng nguồn gốc thì từ nhạc phủ đời Hán Vũ đế 
(25-27). Nhạc phủ đời Hán nhằm sưu tập những bài đân ca, sắp 
xếp lại thành các mục như Tương hòa khúc từ, Tạp khúc ca từ, 


! Trong Hồng Đức quốc âm thi tập cũng có một số hệ thống thơ kể truyện 
như Ngưu lang Chức nữ, Chiêu Quân xuất tài (Không kể truyện Vương 
Tường). 

'®) Có thể tryện này là tiền để cho những truyện thơ trữ tình sau này như Lârn 
tuyên kỳ ngộ (xem Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập II, Nhà xuất bản Văn 
học, Hà Nội). 

®' Xem mục Từ khúc. Thời Hán gọi là khúc, thời Đường gọi là (ử, sau goi 
chung là tử khúc. 


52 


Cổ xuy bhúc từ. Lối nhạc phủ đó tiếp tục được phát triển thời 


m Bắc triểu, đến đời Đường chuyển thành phong trào tân 


nhị c phủ”, Bạch Cư Dị và Nguyên Chẩn rất có công trong việc 


này. Từ khúc đời Đường có đến hàng trám điệu, một phần đo 


vấn nhân phóng tác hoặc cäi biên điệu cũ, da số là làn điệu dân 
gian. Các điệu cổ nhất trong nhạc phủ đời Hán gọi là Tương hòa 
khue từ? như Giang nam, Cao lý, Phỉ lột" thường được nhắc đến 


trong văn học ta. Từ khúc đời Đường thiên về mô tả tỉnh yêu 


hơn; mấy điệu xưa nhất và tiêu biểu nhất là điệu vọng Giang 
Nam như bài Oán thán'” hay như điệu Bồ fát man (bài Khuê 


tỉnh)” hay nữa như điệu Ức Tển Nga (bài Thu t)®. 


°? Lối nhạc phủ đời Hán do Hiệp luật đô uý Lý Diên Niên sắp xếp những bài 
hát thật, chia ra nhã nhạc và tục nhạc, còn Từ khúc đời Đường (lối Tân nhạc 
phủ) thường chỉ một lối thơ phóng khoáng mô phỏng lối nhạc phủ mà thôi, 
chứ không nhất thiết phải phổ nhạc. 
!' Tương hòa khúc từ và Tạp khúc từ là dân nhạc khác với Cổ xuý khúc từ là 
quân nhạc. 
'“ Đây là điệu đưa vong, đại ý: 
Sương ngọn cô 
Sao dễ se? 
Sương se hôm nay, mai lại có 
Người chết một đi, bao giờ về? 
° Nói lên tình người con gái oán kẻ phụ bạc: 
Trăng lên chếch 
Nhin tựa đồng bac long lanh 
Đêm vắng canh dài giỏ thổi gấp 
Vì em xưa hết đm mây quanh 
Soi rõ kẻ bạc tình! 
(Cả hai bài do Văn Trình dịch theo nguyên điệu) 
Chú ý: không phải điệu Nam bình cũng có tên là Vọng Giang Nam. 
Nói lên tình người khuê nữ: 
Rứng xa tịch mịch khỏi như dệt 
Núi im một dải lòng đau xiết 
Bóng tối vào lâu cao 
Trên lầu có kẻ sầu 
Thẩm ngọc luống chờ đợi 
Chim hôm bay về vội 
Nào đâu nẻo quy trình. 


53 


Từ khúc truyền sang ta khá sớm như đã nói ở trên trong 
điều kiện mà nghệ thuật múa và nghệ thuật sân khấu cua ta đã 
có cơ sở. Trừ một số tên bài hát của đời Trần mà không rõ lời ea 
như thế nào, thí dụ Trang Chu mộng điệp, Bạch lạc thiên mẫu 
biệt tử, Giáng châu long, Nhập hoàng đô, Yến dao trì... vất tiết 
hông còn lại bài nào trước đời Lê nữa, ngoài bài Tiền Lạ Giác 
của Ngô Chân Lưu đã nói ở trên, chí còn lại một số bài của 
Nguyễn Húc”” như các điệu Vọng Giang Nam, Úc Tên Nga, Bo 
tát mạn, Điệp luy 
đình phương, Tấm uiên xuân...” Lối từ khúc này vẫn dược các 


n hoa, Tây giang nguyệt, Ngọc lâu xuan, Man 


nhân sĩ thỉnh thoảng sử dụng öð -‹ thế kỷ sau, như Phùng Khác 
Khoan ở thế kỷ XVI, với bài Thưởng xuân (theo điệu Tiềm uiên 
xuân), Phạm Thái ở thế kỷ XVIH với bài Cẩm thảo (theo diệu 
Tủy giang nguyệt) và một số bài trong Thánh Tông di thdo của 


Trường đình lại đoản đình. 
(Bản dịch của Vân Trình theo nguyên điệu) 
!8! Nói lên cảm nghĩ mùa thu: 
Tiêu thốn thức 
Tần nga dứt mộng lầu Tần nguyệt 
Lầu Tần nguyệt 
Hằng năm liễu biếc 
Bá Lắng cảm biệt 
Lạc du gò ấy thu trong mát 
tằm Dương lối cũ tin tức bặt 
Tín tực bặt 
Giỏ tây chênh chêch 
Hán triều lãng khuyết 
(Bản dịch của Vân Trình theo nguyên điệu) 
Bá Làng và Hàm Dương ở phía Tây Tràng An, Lạc Du ở phía Nam Tràng An, 
hằng năm cứ ngày 3 tháng 3 và ngày 9 tháng 9 thì trai gái đến chơi ở đấy 
Lăng: làng tẩm: khuyết: cửa lớn ở cung vua). Các bài Khuê tỉnh và TH tư 
trên có sách nói là của Lý Bạch, nhưng theo Chiêm Anh trong quyền Ly 
Bạch thi luận tùng (xuất bản ở Bắc Kinh năm 1957) thì không phải của Lý 
Bạch mà có !ử đã lâu. 
° Xem mục Tứ khúc, 
?' Theo sách Cổ điệu ngâm từ &, thì các điệu từ khúc truyền sang ta có 
đến 65 điệu, đây là không kể các điệu dùng vào việc tế lễ như Nữ than!: 
giang dẫn cách. Bát đoạn hành chính cách, Tam giáo cách v.v. 


34 


lá: Thánh Tông, trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ hay 
trong Truyền Èÿ tán pha của Đoàn Thị Điểm. Riêng Đào Duy Từ 


e6 lam mấy bài ngắn bảng quốc âm cũng theo lối trường đoän cú 
trong Tự dụng oấn. Đếu đầu thế kỷ XX. một số nhà thơ cũ như 
Nguyễn Khắc Hiếu, Đoàn Tư Thuật... cũng trở lại với lối này, 
nhưng bằng quốc âm. 

Xem vậy đủ rõ ở thế kỷ XV, khá nhiều hình thức thơ ca 
dược phát triển, trong đó từ khúc là một lối thường ít được ta 
chủ ý, Đến thế kỷ XVI, XVII là những thế kỷ mỏ đầu cho bước 
đường suy vong của chế độ phong kiến, các thể thơ ea mô phỏng 
văn như trước, không có gì mới. Có chăng chỉ thấy Phùng Khác 
Khoan đã chú ý đến lối đđp cú (cùng gọi là tập cổ), rút những 


cầu thơ cố trong văn học Trung Quốc để làm thành một bài mới, 


thí dụ bài: 
LỮ NGỤ THƯ HOÀI 
Yên hòa tương 0ươn'”, oạn lý gian (Hồ Húc) 
Từ phương tạo loạn nhất châu an (Trương Tân) 
Trần ai mãn nhân nhân tình dị (Đàm Dụng Chủ. 
Y phục sư hồi ta nhận” nan (Lưu Vũ Tích) 
Lữ mộng hoàn tùy hồ điệp tán (Vương Kiên) 
Dạ ngắm tng giác nguyệt quang hàn (Lý Thân) 
Đân tương tâm địa tôn trung hiểu, 


1uưu thú công danh ciêu uiền bhan (Thái Tương)”. 


! Chính la chữ vọng (trông). ở đầy đọc theo nghĩa âm thứ hai cho đúng luật thơ. 
Ý nóc trợ lại nề nếp thời thịnh còn khó 

Đại ý: Nổi cảm hoài nơi lữ thứ 

Trông thấy nạn khỏi lửa khắp muôn dặm. 

Bốn phương loạn lạc, chỉ một châu yên ổn 

Cát bui dây mặt, lòng người phức tạp. 

Cách ấn mặc mới phục hồi, bỏ được lối man rợ còn kho. 


Lối này chỉ có tính cách hiếu kỳ về mặt nội dung, riêng 
về hình thức thơ thì không có gì thay đổi: các nhà vàn sau 
này thỉnh thoảng cũng có sử đụng và đần dần chuyển sang lới 
tập Kiều với thể lục bát. Nhà thơ Phan Mạnh Danh rất số 
trường về lối thơ tập cổ, đã soạn thành quyển Đứt hoa, cũ 


1 
một bài thơ chữ Hán ở trên thì lại đẫn những câu tập Kiểu 
với ý nghĩa na ná ở đưới?), 

Sự kiện đáng chú ý ở hai thế kỷ XVI, XVIH, là các hình thức 
thơ phú nôm phát triển mạnh hơn so với thế kỷ trước. Như 
chúng ta đã thấy, ở thời Trần, sau cuộc kháng Nguyên thang 
lợi, từ đời Trần Nhân Tông về sau, văn học viết bằng quôc âm 
tối đân tộc đo đó cũng dần dẫn 


được nâng lên một mức; tiết 
chiếm được vị trí của mình trên văn đàn. Từ cuối đời Hồng đầu 
Lê, sau cuộc kháng Minh thắng lợi, nhất là từ đời Hồng Đức trẻ 
đi, văn học viết bằng quốc âm lại được chú ý thêm một bước 
nữa. Mặc đù gặp những trở ngại của chiến tranh dòng văn học 


viết bằng nôm vẫn tiến triển qua các thế kỷ kế tiếp. Thể thơ 
thất ngôn xen lục ngôn vẫn được Nguyễn Bỉnh Khiêm kế thừa 
trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập, cũng như Trịnh Căn kế thừa 


trong Thiên Hòa doanh bách vịnh tập”, tuy t lệ có ít di. Thể 


Nơi lữ thư, chiêm bòn theo giấc bướm. 
Đêm khuya ngâm to mới biết cải lạnh ngắt của cảnh trăng sảng 


Hãy giữ được tấm lòng trung hiếu 
Lập công danh để được lưu truyền về sau. 

°!* Xem Bút hoa (Trí đức thư xã Hà Nội, xuất bản năm 1953) 

Thí dụ: Hồng nhan tự cổ tri đa thiểu (Tình sử) 

Tầng tộc nhãn gian bạc mệch thư (Nhi nữ tình) 
Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa 
Cái điều bạc mệnh có trừa ai đâu? (trừa = trừ) 

'! Ở Thư viện Khoa học có cuốn chép tay bằng nôm ký hiệu AB 587 ghi là 
Tháng bình bách vịnh, đề là của Bình An Vương (Trịnh Tùng) nhưng noi 
dung lại chính là nội dung của cuốn Thiên hòa doanh bách vịnh của Trịnh 
Căn (Nguyễn Văn Tố đã trích đăng một ít ở báo Trí Tân với cả bài tựa). 


56 


thø này từ thế ký XVII trở đi thì không thấy nữa”", Phú nôm 
Đường luật thời này cũng phát triển hơn và có nhiều người 


tham gia như Nguyễn Giản Thanh, Bùi Vịnh, Nguy 


ên Hàng... 


Hình thức phú nôm đùng trong các kỳ thi hội từ đời Trần Anh 
tÕng, nay lại được phục hồi, thí dụ bài Phụng thành xuân sắc 
phút của Nguyễn Giản Thanh (tiến sĩ năm 1508). 

Nếu ở thế ký XV, xã hội nước ta được tương đối ổn định, thì 
diến thế kỷ XVI về sau, cho đến thế kỷ XVII, XVIII lại có nhiều 
cu6e bạo động nông dân và nhiều cuộc xung đột giữa các tập 


đoán thống trị trong giai cấp phong kiến. Trong tình hình đó, số 
lượng tác phẩm bằng chũ Hán so với đời Lê sơ có giảm đi, nhưng 
số lượng tác phẩm bằng quốc âm lại tăng lên rõ rệt. Điều đó 
cinng tỏ rằng tiếng nói của đân tộc và những tác phẩm viết 
bằng tiêng nói đân tộc, không phụ thuộc vào quy luật hưng vong 
của các triểu đại phong kiến, mà chỉ theo quy luật tiến triển từ 
thiếp lên cao, phù hợp với các phong trào nông đân chống phong 
Riến từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, Các hình thức diễn ca lịch 
sử và truyện thơ bằng các thể lục bát và lục bát gián thất (gọi 
tắt là song thấu) là những hình thức đặc biệt trong văn học ta, 
hình thành và phát triển trong tình hình nói trên, có xu hướng 


lấn át các thể thơ ca khác. 


Ở thể kỷ XV, như trên đã nói, thể thơ Hán văn Đường luật 
đã được áp dụng phần nào để kể truyện và tiến đến một bước 
nữa, thơ nôm cũng được dùng để kể truyện, tuy mức độ còn 
p Do dó có người cho rằng ba truyện thở Đường luật 
CƯương Tường, Tô công phụng sử, Lâm tuyển hỳ ngộ) có thể ra 
đời vào khoảng thế kỷ XVI, XVIL, Một điều chắc chấn là ngay từ 


''! Không nhầm lẫn với những câu lục ngôn xen lẫn trong các bài từ khúc của 
Phạm Thái, Tản Đà vx... 


Đã nói rõ ở trên. Xem Phần hai. 


thể kỷ XVI đã có hình thức tự tru bằng lục bát, thí dụ như 


bài Đào nguyên hành của Phùng Khác Khoan. dài vài trăm 


câu" hoặc hình thức nửa diễn ca, nửa ngâm khúc bằng song 
thất như bài Tứ thời khúc oựnh của Hoàng Sĩ Khải, đài đên 
khoảng ba trăm rưởi câu. Các hình thức trên tiếp tục phát triển 
mạnh hơn ở thế kỷ XVH; về tự truyện, như bài 7w dung oãn của 
Đào Duy Từ cũng đài trên ba trăm câu, chưa kể hai bài thở bạt 


cú và năm bài ca trường đoản cú; về diễn ca lị 
Thiên Nam mình giám” bằng song thất ở nữa đầu thế kỷ XVII 
đài 936 câu và tập Thiên nam ngữ lục bằng lục bát ở nửa sau 
thế kỷ XVII, đó là một tác phẩm dài đến 8.136 câu”, Tập diễn 
ca này có nhiều đoạn bao gồm từng truyện mà nếu tách ra cùng 


h sử như tập 


có thê thành những truyện thở hản hoi, thí dụ truyện An ương 
Vương, truyện Phù Dống thiên ương, truyện Trưng nữ ung 


v.v... Ngoài ra, cũng có người cho rằng truyện lục bát như Ông 


Ninh cổ truyện", Chúa Thao cổ truyện” có thể xuất hiện 
khoảng thế kỷ XVH, Như vậy, hình thức truyện thơ bàng thê 
ác thế kỷ XVI, XVII, Cách 


lục bát cổ truyền đã hình thành từ 


''! Chưa rõ đây có phải là bài Ngư phủ nhập Đào nguyên ma lâu nay tường 
truyền là của ông không. Chỉ biết rằng bài Đao nguyên hành mô tả những 
cây cỏ theo tiếng địa phương miền trên Nghệ An, chỉnh lã nơi ông phát văng 
khoảng niên hiệu Chỉnh Tự (1588-71) đời Lê Anh Tông 

*** Hiện có ở Thư viện Huế, thí dụ đoạn tả Bà Triệu: 

Gái cao tay. mấy tải gài 
Trục quân Ngô chân du tay co 
Buông oai chớp giật sấm khua, 
Như bằng rễ héo, lay khô một chồi 
Vưt hai vù lên vai lưới, 
Đê sợ hùm chạy biệt đôi hơi 
Để cho ma phấn ra tài 
Thấy trai dời ấy chẳng ai anh hùng. 
(Theo lạp chí Văn hòa nguyệt san số ra tháng 1-1983) 
ˆ* Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội đã ấn hành 
*' Tức Lê Duy Ninh cũng gọi là Chúa Chổm, sau lam vưa được gọi là Lê Tr: 
Tông. 
` Kể sự tích Thao Tín, con úi vua Mạc. 


58 


bắt văn của thể lục bát cũng như song thất thời này đều có chỗ 
cần chú ý: 

Về lục bát. các tác giá thời này vừa đùng hệ thống phổ biến 
vớ. vần câu lục bắt xuống vần câu bát ở Lừ thứ sáu. đồng thời lại 


lặc biệt ngay trong một tác phẩm của mình 


dùng ca hệ thống d 
tức là vẫn câu lục bắt xuống vẫn câu bát ở từ thứ tư. Thí dụ 

Bông lam lông uịt} lấy bông 

Làm ăn làm đệm, mùa đông ngự hàn. 

Trâu bò, gà lợn dê ngan 

Đầy lũ đây đàn rong thả khắp nơi 

Thời nào cát lứa của tươi, 

Che chớ người đời phúc trời dn uuq, 


Chữ rằng: Thân tại giang hồ, 


tâm hồn gu: k?hua ðï† Ỹ ốc Uug sao đành? 
1 gụuy “huy mẹ 
(Đào nguyên hành) 


Tỷ lệ những câu hát theo hệ thống đó so với những câu bát 


theo hệ thống phố biến, trong Đào nguyên hành là 16,3%, 


trong khi Chứa Thao cố truyện là 14,69%, trong Thiên nam 


ngữ lục là 13,795. Theo sự tổ hợp tự nhiên thì câu bát theo hệ 
thống 4 + 4 trên chính là thể tâm từ, mà thể tám từ lại là thể 
tổ húp bất vần ở từ thứ tư câu bát là cổ hơn hệ thống bắt vần 
ở từ thứ sáu câu bát? Một điểu chấc chắn là hệ thống 4 + 4 
nói trên rải rác ehi còn thấy trong các truyện thơ như Tống 
Trấn, Tài công... chứ không thấy ở các truyện thơ sau này như 
Hoa tiền, Truyện Kiều”. 


'' Tức cây lông vịt. 

Ì' Nguy khuyết: tức cửa lớn nơi cung điện nhà vua. Câu này ý nói: tuy ở xa, 
nhưng lòng hướng về nhà vua 

`' Có thể lấy đấy làm một tiêu chuẩn để xét các truyện thơ xem truyện nào cổ 
và binh dân hơn truyện não được không? 


59 


Về song thất, các tác giả thời xưa cũng vừa bắt vần từ câu 
bát sang câu Lhất-trắc ở từ thứ năm như hệ thống phổ biến. lại 
cũng bắt vần sang câu thất-trác ở từ thứ ba theo hệ thông đặc 
biệt. Thí dụ: 

Tiếc xuân có phú chắc hiểm 
Trượng phu lòng sắt dễ mêm uậy uay. 
Có chỉ mày hỡi con đỗ uất" 
Quyến xuân uê lại rủ hè sang. 
Hãy hây mơ mệt hỏi đường 
Xanh phô màu liễu, lục trương tán hòe. 
Bến Thủy đình, cầm ve? mới gáy 
Lạch Rim hôi đã nảy tiền sen 
Kìa ai leo lẻo lòng thiên. 
Trần ai rửa sụch non tiên sm bào. 
(Tứ thời khúc vịnh) 

Cả hai cách bắt vần (Có chỉ mày / hối con đỗ vũ, hay liến 
Thủy đình / eâm øe mới gảy) cũng là kiểu nói lối của thể bảy 
vần. Có điều là khi vần đã chuyển sang từ thứ năm, thì từ thứ 
ba câu thất-trắc có thể là trắc và như vậy rất thuận lợi cho sự 
xác lập lối bình đối trong hai câu song thất: dạng "hai trắc ôm 
ằng ôm một trắc” 


một bằng" của câu thất-trắc đối với dạng "hai 
của câu thất-bằng?®. Như vậy, xét về mặt kỹ thuật của cầu thở, 
thì sự chuyển vị trí vần lưng ở câu thất-trắc ra sau (từ thứ năm) 
là một tiến bộ. Phải chăng, hệ thống đặc biệt (vần ở từ thứ ba) 
cổ hơn hệ thống phổ biến hiện nay (vần ở từ thứ năm)? Một điều 
chắc chấn là hệ thống đặc biệt đó, sau này còn thấy rải rác 


£ Đỗ vũ: tức chìm cuốc 
'°! Cầm ve: ví tiếng ve như tiếng đàn. 
'®! Xem thể lục bát gián thất ở Phần hai. 


60 


trong một số bài thơ cổ như: bổ để thắng cảnh thi, Hà Tiên 
Jầm tháo”, chứ không thấy trong Chỉnh phụ 
m khúc hay Cung oán ngâm khúc (riêng Tuy Lý vương ở 
thế kỷ XIX trở lại áp dụng hệ thống đặc biệt vào đó trong bài 
Ta lạc ca. 

Rõ ràng thơ ca quốc âm ở những thế kỷ XVI, XVH, so với 
thế ký XV, đã tiến một bước cao hơn không phải chỉ đơn thuần 
về mặt. số lượng, hay cũng không riêng về mặt uyển chuyển của 


nhập cảnh”), 


câu thơ trong lối gieo vần, ngắt nhịp, phá cách như đã chứng 
mình ở trên, mà chính là ở chỗ các nhà thơ ta, do ảnh hưởng của 
sự lớn lên của tiếng nói đân tộc, cũng như sự lớn lên của phong 
trào nông đân đã biết dùng các thể thơ cổ truyền để biểu hiện 
cảm xúc và tư duy của mình, cũng như để diễn tả những sự kiện 
lịch sử quan trọng. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Sï 
Kbải dùng thể song thất viết 7⁄ thời bhúc u¿nh đâng lên chúa 
Trịnh hay Phùng Khắc Khoan dùng thể lục bát viết Đèo nguyên 
hành kế tâm sự của mình mà chính do hai ông đã thấm nhuần 
tỉnh thần đân tộc trong thơ ca. 


Cần chú ý rằng xã hội ta từ thế kỷ XVII về sau có nhiều 
yêu tố mới về các mặt kinh tế và chính trị. Bên cạnh nền kinh tế 
nông nghiệp lâu đời, nền kinh tế hàng hóa có mầm mống từ 
trước đời Lê sơ, đến thế kỷ XV tiến một bước, qua thế kỷ XVI, 
XVII lại tiến thêm một bước nữa, bắt gặp cái đà xâm nhập của 
tự bản phương Tây. Nền kinh tế hàng hóa nói trên lại phát triển 


'!' Của Mạc Thiên Tích ở nửa đầu thế kỷ XVIII, thí dụ: 
Say xưa xem cảnh hòa thanh 
Ca xoang dưới nguyệt, tiếng doanh trên ngàn. 
Mấy khách thuyền, mỗi tài mỗi đủ. 
Thưởng giai kỳ kỗo phụ lương tiêu, 
Hòa nghe hòa tỏ hòa xiêu, 
Gió mưa phải động, nước bèo khiến tan... 
(Đông Hồ ấn nguyệt) 


'` Sẽ nói ở sau. 


61 


mạnh hơn ở thế kỷ XVIIL, về sau và trong chừng mực nào đó :ùy 
từng lúc có ảnh hưởng đến đời sống và làm cho nó thêm đa d¿ng 
phức tạp hơn. Thế kỷ XVIII lại là một thế kỷ có nhiều biên đóng 


về chính trị giữa tình hình suy sụp của giai cấp phong kiến và 


tình hình phát triển của các cuộc bạo động khởi nghĩa nông dân 
mà cái đỉnh cao của nó là Tây Sơn khởi nghĩa. 

Thế kỷ thứ XVIII đánh dấu sự rạn vỡ của chế độ phong hiên 
tập quyển, nhưng cũng đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào 
nông dân bạo động. Sự ràng buộc của ý thức hệ phong kiến đối với 
ng, nhân thể bị giãn ra trong nhiều lnh zục 
của tư duy và tình cảm. Lối văn chương lâu nay bị coi là "hôm nã 


con người trong cuộ: 


mách qué" thực chất đã có cơ sở vươn lên tự khẳng định địa vị sủa 


mình trên văn đàn, trong quá trình đấu tranh và chuyển hóa lẫn 
nhau giữa nó và lối văn chương gọi là "bác học". Lại cũng khỏng 
phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Huệ đã ra lệnh dùng chữ nôm trong 
công văn hay đưa ra chủ trương xây dựng nền học thuật dân ộc, 
giao cho nhà nho yêu nước Nguyễn Thiếp thực hiện, mà chnh 
người lãnh tụ "áo vải cờ đào" đó đã dựa vào thực tiễn thời bấy giờ 
mà chủ trương như vậy sao? Quả vậy, đây là một thực tiễn khach 
quan không lệ thuộc vào ý muốn của bọn vua chúa phản động vì 
ký XVIII vất cứ 
điễn biến theo quá trình biện chứng của nó cho mãi đến thế kỷ XIX 


rõ ràng sự trưởng thành của thơ ca quốc âm ở thế 


và cẢ sau này nữa, mặc dù Gia Long, Minh Mệnh đã lầm cích 
ngăn chặn tỉnh thần đân tộc của nhân dân ta trỗi đậy trong Ïnh 
vực ngôn ngữ và thì ca”, Tất nhiên, không thể quan niện là 


( Ngay từ năm 1863, Trịnh Tạc đã có chủ trương cấm in truyện nôm. ?hủ 
trương sau được Trịnh Cương, Trịnh Doanh noi theo, nhưng vẫn không rgăn 
chặn được phong trào nôm (xem: Truyện nôm khuyết danh, một hiện tuạng 
đặc biệt của văn học Việt Nam, Tạp chí Nghiên cửu vàn học số tháng 7-1930) 
Sau này thực dân Pháp lại cũng chứ trương tiêu tinh thần dân tộc của ta tang 
văn hoá, nhưng chững cũng đã thất bại (xem Phương châm dân tọc, Kaoa 
học, Đại chúng trong để cương văn hoá của Đảng Công sản Đông Dương. 


62 


trong hai thế kỷ XVIH, XIX, các hình thức thơ ca mô phỏng viết 
bằng chữ Hán hay bằng chữ nôm đã suy tàn hay tiêu vong. 
Trong tình hình xen nhau giữa hai đồng thơ ca mô phỏng theo 
ộc, nói chung các thể như 


nước ngoài và thơ ca cổ truyền đân 
thở phú Đường luật, biển ngẫu vẫn tổn tại và số lượng tác phẩm 
so với các thế kỷ XVI, XVII lại có phần tăng hơn. Có điều, những 
nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Gia Thiểu, Nguyễn Du, Cao Bá 
Quái... chẳng những làm thơ chữ Hán hay, mà làm thơ quốc âm 
lại cũng xuất sắc. Hiện tượng này một lần nữa khẳng định ảnh 
hưởng tất yếu của sự thức tỉnh tỉnh thần dân tộc trong thơ ca 
cũng như của sự trưởng thành ngôn ngữ văn học của ta ở các 
nhà thơ lớn của thời đại. Những nhà thơ lớn ở những thế kỷ 
trước như Ngụ. Trải, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
cũng đều có ý thức đân tộc, tuy mức độ từng người có khác nhau 
và nếu so với các nhà thơ như Thanh Quan”, Xuân Hương ở thế 
ký XIX thì ai đám nói ý thức dân tộc của ba nhà thơ trên kia lại 
kém hơn? Tuy thế nhưng tại sao câu thơ quốc âm của họ so với 
cầu thơ quốc âm”? của nhà thơ Thanh Quan, chẳng hạn trong 
bài Thăng Long thành hoài cổ lại không điêu luyện bằng? Điêu 
luyện nói đây không chỉ đơn thuần về mặt niêm luật, mà điêu 


luyện trong tính chất hoàn chỉnh của bài thơ, vì rõ ràng ngôn 
ngữ văn học ở thế ký XIX so với ngôn ngữ văn học ở những thế 
ký trước, nhất định là phong phú hơn, trong sáng hơn, đa dạng 
ếu câu lục bát 


hơn. Chúng ta có thể so sánh như vậy, nếu đối ch 
ê Khoan với 


mộc mạc trong Đào nguyên hành của Phùng Khi 


cảu lục bát hết sức nyển chuyển trong Truyện Kiều của Nguyễn 


Du, hoặc dối chiếu câu song thất gỗ ghề trong 7ứ thời bhúc oịnh 
của ]loàng Sĩ Khải với câu song thất nhịp nhàng trong Chính 


n thực là Nguyễn Thị Hinh. 
?' Có trích ở Phần II. 


phụ ngâm khúc của Đoàn Thị Điểm?! hay trong Cung oán ngắm 


khúc của Nguy Gia Thiều. Tuy nhiên, nói như vậy không co 
nghĩa cho rằng ngôn ngữ đã quyết định hình thức thơ ca, mặc 
đù ngôn ngữ có một tác dụng rất lớn, mà chính là nội dung 
quyết định sự lựa chọn hình thức này hay hình thức khác. Nột 
dụng ở đây là sự kết hợp của cơ sở khách quan của xã hội vớt 


cảm nghĩ chủ quan tác giả trong quá trình sáng tác của 
mình. Như đã trình bày ở trên, cơ sở xã hội ở hai thế kỷ XVIIH 
và XIX, so với những thế kỷ trước, đã biến đổi nhiều; cuộc sống, 
con người tỏa ra nhiều mặt, đòi hỏi các bình thức thơ ca phát 
phong phú và thích hợp để biểu hiện cuộc sống đó. Các hình 
thức thơ phú Đường luật vẫn được sử dụng trong sáng tác thở 
chữ Hán lẫn chữ nôm và cũng có những nhà thơ nổi tiếng như 
Nguyễn Công Trứ với bài Hàn nho phong uị phú, hay Cao Ba 
Quát với bài Töi tử đa cùng phú. Nhưng thơ phú Đường luật vì 
gò bó quá, thiếu tính chất uyển chuyển để diễn tả được nhiều 


mối tình éo le thời bấy giờ, nếu không có thể song thất của la. 
8o với thể thơ phú Đường luật, thì thể song thất rất đắc dụng ở 
những thế kỷ này, như để tả tâm sự người cung nữ (Cưng oán 
ngâm khúc, bản địch của Đoàn Thị Điểm), tâm sự người vợ khóc 
chồng (Ai £ uãn của Lê Ngọc Hân), tâm sự người bị nghĩ oan 
(Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ) v.v... Về thể n 
ngâm khúc được coi như tác phẩm kiểu mẫu về loại chuyển 


Cừng oán 


dịch, mặc dù đứng về mặt hình thức kỹ thuật thơ, cả hai khúc 
ngâm đó đều là những áng văn xuất sắc thời bấy giờ và cả về 
sau nữa”? 


1° Có thuyết cho la của Phan Huy Ích. 
'** Trong văn học ta, có một hiện tượng đặc biệt là nhà thơ Định Nhật Thận 
đã soạn bài Thu dạ lữ hoải ngâm bằng chữ Hán theo thể song thất, cùng 
như trong quyển Thánh tông di thảo, tương truyền của Lê Thánh Tông (2). 
có một bài thơ lục bát bằng hán văn (Truyện con chuột thành tỉnh), thí dụ 
đoạn đầu: 


64 


Nếu thể song thất thích hợp cho các khúc ca trữ tình, thì thể 
lục bát lại thích hợp cho lối tự sự của truyện thơ, một thể loại 
được hình thành khoảng thế kỷ XVL, XVH. Số lượng của truyện 
thơ trong hai thế kỷ XVIH, XIX khá lớn. Nói chung câu thơ và kết 
cấu trong nhiều truyện còn ở mức độ thấp, như lời văn vẫn còn 
mộc mạc, bố cục còn giản đơn, thí dụ như các truyện Thạch Sanh, 
1 Cóng... Dân dẫn, xuất hiện một loại truyện thơ với mức độ kỹ 
thuật cao hơn, thí dụ như #oø Tiên của Nguyễn Huy Tự, Đoạn 
trường tân thanh (bức Truyện. Kiểu) của Nguyễn Du. Trong văn 
học quốc âm của ta, thời xưa chỉ có truyện dân gian truyền 
miệng, chứ không có tiểu thuyết bằng văn xuôi, do đó truyện thơ 
chiếm một địa vị rất quan trọng, vì rằng một mặt nó có thể thay 
thế cho truyện dân gian”, mặt khác lại cũng thay thế cho trường 
ca anh hùng hoặc trữ tình mà chúng ta cũng không có thời bấy 
giờ”, Tuyệt đại đa số truyện thơ đều không rõ ra đời vào thời 
gian nào. Cho đến nay, mới biết được truyện thơ Song tỉnh bất dạ 
của Nguyễn Hữu Hào ra đời khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế 
ký XVIII®, trước Truyện Kiều khoảng một thế kỷ. 


Tư quân như thiết như tha 
Thức hà khả khiết, ma hà khả lân 
Thiết tha tâm bội tư quân 
Như sơn đũ tuấn như vân dũ trường! 
Gia nương y ngã gia nương 
Kim Khuê tâm loạn, tha hương thần trì... 
nghĩa là 
Nhớ ai luống những thiết tha, 
Sầu ta khôn rửa, tình ta khôn mài. 
Thiết tha luống những nhớ ai. 
Sầu cao như núi, tỉnh dài như mây. 
Nàng ơi có thấu nỗi này, 
Buồng the canh cánh não người tha hương. 
(Bùi Văn Nguyên dịch) 
(Trích Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, Tập li; NXB Văn học Hà Nội). 
!!! Nhiều truyện thơ dựa vào đề tài của truyện dân gian. 
9) Ở đây ‹ Chỉ nói trong văn học Kinh. ˆ 
!9 Nguyễn Hữu Hào mất năm 1713, Truyện Kiểu ra đời khoảng cuối thế kỷ 
XVIII, đầu thế kỷ XIX. 


6õ 


Nếu chúng ta so sánh văn Song tỉnh bất dạ với văn Kiều, 
thì rõ ràng văn Kiểu đã vượt xa nó về mặt tỉnh vi kỹ thuật cũng 
như về mặt phong phú của ngôn ngữ. Truyện Kiểu thừa kế được 
những thành tựu tốt đẹp của các loại truyện thơ trước nó và lại 
được điễn đạt bằng thứ ngôn ngữ uyển chuyển của thế kỷ XIX, 
thông qua sự sáng tạo của nhà thơ thiên tài Nguyễn Du, đã trở 
thành một kiệt tác trong văn học Việt Nam. Chỉ riêng việc khai 
thác hình thức câu thơ như nghệ thuật tả cảnh, tả người, tả 
tình... cũng đã làm tốn không biết bao nhiêu là bút mực! 7ruyện 
iểu là cái đỉnh của thể thơ lục bát. 

Nói về thơ, rõ ràng ở hai thế kỷ XVII, XIX, số lượng và 
chất lượng so với các thế kỷ trước cao hẳn lên một bậc. Riêng về 
ca nhạc, ít có tài liệu ghi rõ. Chỉ biết rằng các lối ca nhạc cung 
đình từ thời Lê sơ vẫn được duy trì với ít nhiều thay đổi. Ở thế 
kỷ XVIHI, các nhà nho như Lê Quý Đôn, Nguyễn Nghiễm, 
Nguyễn Huy Quýnh... được giao quyền về soạn những bài ca 
chúc tụng chúa Trịnh, 


t Thí dụ bài ca Hi tổ nhân vương (Trịnh Cương 1709-1729) của Nguyễn Huy 
Quýnh: 
Ề Bây truyền giữa vận Long hưng, 
Lạ thay buồng quế nức lừng hương đưa. 
Đẳn sinh điểm ứng ban xưa, 
Năm vừa nhu triệu, tiết vừa duy tân. 
Tài kiêm văn võ thánh thần. 
Đương quyền phụng sưởng, mấy tuần gia quan 
Nguyên hanh nối đức thừa càn 
Tụng bài Phong lạc, ca đàn Nam phong 
Quy mô trăm mối sửa song, 
Mỏ triều văn vật dựng công trị bình 
Tỉnh mao mấy độ tỉnh canh 
Phong niên có vịnh, hoa trình có thưa. 
Lân bang đều gội móc mưa, 
Gần dâng tuế cống, xa đưa địa đồ. 
Rành rành võ liệt, văn mô 
Trời Nam đem lại Đường Ngu thải hòa. 
Đời đời truyền dõi nghiệp nhà, 


66 


Trong các hình thức thơ áp dụng vào âm nhạc, cũng có 
những điểm sáng tạo, thí dụ như Phạm Thái trong bài Cầm 
*hdo dã phối hợp thể song thất lục bát của ta với điệu Tây giang 
Nguyệt (rong từ khúc Trung Quốc: 

Oanh yến uéo uon gọi khách, 
Có hoa hóớn hở mừng dì 
Gió xuân hây hẩy giục đưa người 
Để khiến lòng thơ bôi rồi. 
Thấp thoáng thoi oanh dệt liễu 
Thung thăng phấn bướm dồi mai 
Vũ lăng xa diễn, biết bao uời! 
Khôn hỏi Đào nguyên đâu tá? 
Dòng ngư câu gieo lá tính thị. 
May thay một hội tương kỳ. 
Đã bên tình phận lại bề phong lưu. 
Câu hảo cầu, đợi người thục nữ. 
Năm mây phong, đội chữ đồng tâm 

Đồn xuân nhắn uới trí âm, 

Tính tình xin tỏ tiếng cầm này cho...t! 

Trong thế kỷ XIX, chúng ta còn thấy nhiều hình thức của 
œa trù và nhiều bản tuổng chèo được ghỉ lại. Rõ ràng các hình 


Rõ ràng Chiêu mục, sáng tòa Đẩu tỉnh 
Thăng ca tàu khúc tư thành, 
ai thiêng càng tỏa miếu đình muôn thu. 

CNhu triệu: triệu chứng tốt; cản (kiền) quê kiền trong Kinh dịch chỉ trời (hoặc 
vua); tỉnh mao; cở, tỉnh canh: cày ruộng theo phép tỉnh điển; phong niên: 
được mùa) 

tủ sau đảo Duy Từ thì Phạm Thái và và Trương Quỳnh Như đã làm từ khúc 
bing Quốc âm 


67 


thức thơ ca bằng quốc âm đã đần dần chiếm hẳn được vị trí thích 
đáng của nó trong văn đàn. Riêng lối hát nói trong ca trù tiến đến 
đạng ổn định của nó gồm 11 câu và dạng biến cách của nó (đôi trổ 
giữa). Những nhà thơ nổi tiếng về thể hát nói là Nguyễn Công 
'Trứ, Cao Bá Quát, 
Rhuê, Chu Mạnh Trinh... Tuy nhiên, về sau cũng có người dưa 
theo thể hát nói đó để làm những bài thơ đài hơn, thí đụ như bài 
Hương sơn phong cảnh của Vũ Phạm Hàm, gồm 7õ câu?', 


Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Dương 


So với trước, thể biển ngẫu bằng quốc âm thời này được 
phát triển hơn. Trước hết, hãy nói đến loại thư có tính cách 
công văn đưới hình thức biển ngấu: bức thư còn lại hiện nay 
coi như cổ nhất là bức thư của Trịnh Kiểm gửi quận công 
Phan Ngạn (nhan đề là: Truủi Kiểm dị Phan quận công thứ? 
và bức thư của Trịnh Tráng gửi Nguyễn Phúc Nguyên năm 
1625'°, Loại công văn dưới hình thức biển ngẫu này được 
dùng nhiều ở đời Tây Sơn, hầu hết đo Phan Huy Ích thảo ra, 
thí dụ như Du nhị suý quốc âm chiếu uăn?, hoặc như Điệu 
quận quán thứ quốc âm hiểu văn?) đều vào năm 1800. Đoạn 
cuối của bài thứ hai như sau: 


'" Sau này, Trần Cao Vân cũng làm bài Khuyên con gái theo thể này dài 65 
câu và một người khuyết danh làm bài Tổng luận Kiểu cũng theo thể này, 
đài đến 132 câu 

'?* Ở đây, không nói đến những công văn bằng quốc âm viết theo kiểu văn 
xuôi thưởng, như tờ truyền của Trịnh Kiểm về sửa sang mồ mả họ Trịnh ở 
Thanh Hóa (năm 1539), 

T* Thí dự một vài câu: 

Nhà nước ta nay: dùng võ dẹp loàn, lấy vãn dồi trị. 

Vua Thai tổ dấy bình nhân nghĩa, dùng xích kiếm dịp tưởng Thiên triều. 
Vua Thải tông vỏ mạnh doanh thành, vào địa giới vén thu Nam quốc: 
Tổ công tôn đức, thánh kể thần truyền... 

'! Tức tờ chiếu của vua Cảnh Thịnh hòa giải sự xích mích giữa hai tưởng Trăn 
Quang Diệu và Vù Văn Dũng. 

'® Năm 1800, Trần Quang Diệu vây thanh Quy Nhơn do Võ Tánh chiểm đông, 
nên có tờ hiểu dụ này khuyên binh sĩ địch đầu hàng. 


68 


-- Mghiêm cơ giời đành thu góp uễ nhân, 
Vâng nơi thánh lấy chờ che làm lượng 
Bao nhiêu kẻ trot theo đảng dữ" như đã thích mê hỏi 
thiện”, thì đều noi chức nghiệp cũ cho yên, 
Hoặc máy người riêng bấm chí cao, mà hay nỗ lực lập 
công, át lại chịu âm huỏng nay càng hậu. 
Dầu trước có hà tÌ”"' nào xá trách, 
Ai sớm hay sớm ngộ ” thảy đều dụng 
Hội thanh mình" đăng trên dưới đều oui 
Người Bái quận”, đều móc mưa hiệp sái 
Phương ty 0É” kíp tày chưa tỏ 
Thuở Côn cương È' ngọc đá bhôn chỉa 
Nghĩa cả mà làm 
Lòng ngay xẻ gửi. 

Sau nữa phải kể đến một số hình thức biển văn khác như 
ăn tế, băn sách, kính nghĩa. Trong ba hình thức này, thì văn tế 
phát triển hơn. có thể do tình hình chiến tranh liên miên, chết 
chóc nhiều, vì chỉ một tay nhà văn Phan Huy Ích mà soạn rất 
nhiều bài văn tế tướng sĩ trận vong, văn tế tướng sĩ rằm tháng 
Hãy cho cả triểu Tây Sơn ở giai đoạn đầu và triểu Gia Long ở 
tái đoạn sau, Riêng những loại văn tế như văn tế chị của 


'“ Đẳng dữ: chỉ phía Nguyễn Ảnh 
Hỗi thiên: trở lại theo điều thiện. 

'' Hà lí: Có vi tội 

°° Ngộ: tỉnh ngộ, biết sai lầm 

`' Thanh minh: lúc đã yên ổn 

“ Bái quận: nơi Hán Cao tổ khởi nghĩa, đây chỉ Quy Nhơn nơi Tây Sơn khởi 
nghĩa. 

'?* Phương ty ví: ý nói trảnh dữ theo lành. 

** Xem điều này ở bài Hịch Tây Sơn (đoạn cuối) 


69 


Nguyễn Hữu Chỉnh. văn thế người yêu Trương Quỳnh Như của 
Phạm Thái, hay văn tế chồng là vua Quang Trung của Lê Ngọc 
Hân... cơi như loại văn tế thường tình. Trong các loại văn tế dó, 
loại theo thể phú Đường luật chiếm ưu thế”, Riêng loại kữuh 
nghĩa uà uăn sách bằng quốc âm chỉ thấy một người độc nhất là 
Lê Quý Đôn làm và sau này cũng không được ai nối tiếp. Ngoài 
ra, lối văn xuôi eổ đã được Nguyễn Tử Mận dùng trong biủ phê 
bình Chiêu Lỳ. Lối này phải chờ đến dầu thế kỷ XX mới phát 
triển. Cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các thể thơ ca 
bằng Hán văn dần dần được ít người làm. Các thể thơ ca bằng 
quốc âm ngày một phát triển. Thể văn xuôi mới xuất hiện 
làm hạn chế sự phát triển của loại biển văn. Trên báo chí ta 
vẫn còn thấy bóng dáng của phú, văn tế, riêng lại văn sách. 
kinh nghĩa coi như mất hẳn trừ những bài chữ Hán ở trường 
ốc. Thơ ca bằng quốc âm, nhất là các thể thơ ea cổ truyền đân 
tộc, đặc biệt được chú trọng, không phải chỉ trong phạm vi 
thưởng thức văn chương thuần túy, mà nhiều khi được vận 
dụng rộng rãi trong hoạt động tuyên truyển cổ động cho các 


lãnh vực chính trị, xã hội... 


2.3 Sự phát triển của hình thức thơ ca 
đầu thế kỷ XX 


Trong văn học những năm đầu thế kỷ XX, đã nổi lên một 
đồng thơ rõ rệt: dòng thơ ca của những người yêu nước và cách 
mạng đã lấy thơ ca làm một công cụ để tuyên truyền những tư 
tưởng tiến bộ. Những sáng tác này thường được lưu hành bí mật 


''!' Đây không nói đến loại văn tế bằng thơ song thất như bài Văn tế thập loại 
chúng sinh của Nguyễn Du. 


") 


hoạc nửa công khai như thơ ca của nhóm Đông kinh nghĩa thục, 
của Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng v.v... 

Về ý thức. các nhà thơ có lẽ không có hắn dụng ý làm thì sĩ 
mã thường mượn lời thơ để giãi bày lòng yêu nước, hoặc để cổ vũ 
ý thức đoàn kết và tinh thần đấu tranh đân tộc. Nhiều sáng tác 


miang một nội dụng yêu nước sâu số hứa chan sinh lực và 


tình cảm cách mạng, nhất là thơ văn của Phan Bội Châu. Với ý 
thức lấy thơ văn phục vụ lý tưởng cách mạng, dùng thơ văn làm 
phương tiện phổ biến rộng rãi lý tưởng đó trong quần chúng 
nhấn dân, thức tỉnh tỉnh thần yêu nước thương nòi của họ, các 
nhà thơ trong nhóm Đông kinh nghĩa thục đã không tự gò mình 
trong những hình thức chật hẹp của thơ Đường, mà trở về với 


nhưng hình thức thơ ca cổ truyền dân tộc được quần chúng ưa 


thích, đã cố gắng vận dụng lối diễn đạt giản dị, gần gũi với quần 


chúng. Hầu hết các bài thơ đều làm theo các thể thơ ca truyền 
thông của đân tộc, đặc biệt là các thể lục bát, song thất lục bát, 
hoặc thể hát nói (như các bài Á tế Á, Hợp quần, Chiêu hồn nước 
v.v...). Thể thơ Đường luật rất íL được dùng trong thơ văn Đông 
kinh nghĩa thục. Tỉnh thần yêu nước thiết tha và ý chí đấu 
tranh cách mạng kiên cường là ngọn lửa rực cháy trong thơ 
Phan Bội Châu. Phan Bội Châu v 


cũng xoay quanh nội dung yêu nước và cách mạng. Phan Bội 


ất về nhiều để tài song bao giờ 


Châu sử dụng nhiều thể loại thơ ca một cách linh hoạt và phóng 


khoáng như thể lục bát, song thất lục bát, Đường luật, hát 


giầm. vẻ, văn tế, phú, ea trù, câu đối v.v... 


“Puy sử dụng nhiều thể loại rộng rãi và vận dụng nhiều 
hình thức điễn đạt, nhưng thơ ca của các tác giả trên cùng bị 


hạn chế về giá trị nghệ thuật. Câu thơ có lúc còn chưa được điêu 


luyện và hàm . Giá trị chủ yếu và ý nghĩa quán triệt của 
những sáng tác này là tính chất tiến bộ của lý tưởng và nhiệt 


tình cách mạng của tác giả. 


tệ) 


Thơ ca trên sách báo công khai trong khoảng từ đầu thế ky 
đến những năm 30, ngoài sáng tác của Tủn Đà và Trần Tuấn: 
hải, nhìn chúng, còn ở tình trạng bế tắc: hoặc chìm đấm trong: 
nổi buồn da điết như thơ của Tương Phố, Đông Hồ hay Đoàn Như 


Khuê. hoặc mang những tư tưởng và xúc cảm lỗi thời, với lỗi diễr: 


tả sáo rỗng, ước lệ như các sáng tác thơ ca trên các mục văn uyển 
ở các Lạp chí Nem Phong, Văn học, Phụ nữ tân uăn v.v... 

Thơ ca của Tân Đà và Trần Tuấn Khải với tĩnh cảm vêu 
m chân thực thiết tha. Tản Đà đãi 


nước tuy còn mơ hồ nhưng vã 


mở rộng điện phản ánh và hệ thống xúc cảm trong thơ ca để cài) 
đến nhiều để tài và lĩnh vực khác nhau, Trong tình trạng chung 
của thơ ca đương thời đang cần cối vì tính chất bảo thủ và ước lệ 
sáo rồng, Tản Đà đã đem đến một tiếng nói thơ ca chân thực với 
tứ thơ phóng túng, nhiều màu vẻ. Tình cảm yêu nước và tấm 
lòng thiết tha với một cuộc đời cao đẹp, đã góp phần Lạo nên một 
sinh khí mới trong thơ ea Tản Đà. Tản Đà cũng như Trần ?u 


Khải đều có nhiều đóng góp về mặt hình thức biểu hiện, € 
giả đã thoát khỏi sự ràng buộc chật hẹp của thể thơ Đường luặ t 
mà tìm về với nhiều thể thơ và hình thức diễn đạt của thở ca dâna 


tộc. Tản Đà chưa sáng tạo được một thể thơ mới mẻ nào, nhưng 


trong một số trưởng hợp, 


tài năng của mình, Tản Đà đã vận 
dụng một. cách linh hoạt và có sáng tạo các thể thơ ea dân tộc: 
Những câu lục bát trong trẻo thiết tha, những bài hát nói hự 
nhiên và thanh thoát, những sự tìm tòi kết hợp giữa những làn 
đ của thơ 
hình thức thơ của Tân Đà màu sắc đân tộc. Sáng tác của ăn Địa 


u của từ khúc và làn điệ 


đân tộc đã đem lại cho 


có thể được xem như những đấu hiệu báo trước sự thay đổi và c 


cách trong thơ ca. Tính chất phức tạp và nhiều mâu thuần tron:g 


thế giới quan của Tản Đà giữa hai hệ tư tưởng mới và cũ, cộng voi 
sự tìm lôi những hình thức điễn đạt phóng khoáng tự do, thoái 


khỏi sự ràng buộ 


chặt chẽ của thơ Đường luật đã xác định Tâm 


72 


Đà là nhà thơ của hai thế kỷ. "đã đạo những bán đàn mở đầu 


sử]) 


cho rrột cuộc hòa nhạc tân kỳ đương sắp sửa 


Ngoài các nhà thơ trên, nhìn chung trên văn đàn công khai, 


chúng ta nhận thấy tiếng nói yêu nước của tầng lớp sĩ phu 
phong kiến đã thưa dần, hệ tư tưởng này đã thỏa hiệp và đầu 
hàng. Thơ ca công khai mất hắn lý tướng trong sáng tạo. Tỉnh 


thần yêu nước chỉ còn thu hẹp lại ở hai chữ "non nước" và một 


tình cảm nhớ thương ai oán mơ hồ. Những xúc cảm cá nhân về 


cac vấn đề khác của cuộc sống vẫn bị lễ giáo phong kiến ràng 
buộc nên không có điểu kiện biểu hiện và phát triển. Chủ nghĩa 
cá nhân tự sản với những quan điểm đạo đức, thẩm mỹ và những 


thị hiếu mới đã hình thành và phát triển nhưng chưa có tiếng nói 


vững chắc và chưa được dư luận công chúng công nhận. 


"Thơ ca 


sông khai của thời kỳ này thoát lv thực tế xã hội là 
đo thiếu một cơ sở triết lý và một mục đích nghệ thuật tiến bộ. 
cũng như thơ mới thời kỳ 1930 - 1£ hg 


còn do chính sự bất lực, nghẻo nàn và trống rỗng của toàn bộ hệ 


hơn nửa thoát ly cuộc s 


thống cảm xúc của nó, do đó không có khả năng đáp ứng được 


tình cảm và như cầu thưởng thức của các tầng lớp xã hội rộng rãi. 


Tình hình đó càng trở nên nặng n2 khi những phương tiện điển 


đạt chủ yếu lại là lối thơ Đường luật gò bó và một hệ thống từ 


ngữ rất ước lệ, khuôn sáo. Chúng ta có thể 
! 


Phụ nữ tân oăn trong những năm 20, 30 đầu thế kỷ này. 


ác mình nhận xét, 


qua thơ ca đăng trên các báo Nam phong, Văn học tạp chí, 


Những để tài và tiêu để của các bài thơ đều bó lại trong 
những vấn để chật hẹp và được lập đi lặp lại nhiều lần, Cầm xúc 
thở dứa trên những hiện tượng vụn vặt bình thường và người viết 


cũng không vượt khói phạm vì thông thường của đề tài để đề cập 


đên những vấn để sâu sắc của cuộc sống. Hầu hết thở trên Nam 


? Thị nhân Việt Nam, của Hoài Thanh và Hoài Chân. 


T3 


phong tạp chí năm 1995 đều xoay quanh những đề tài chủ yếu 
như: Hỏi xuân, Vấn nguyệt, Nguyệt đáp, Thu cảm, Cảm hoai 
Nhớ nhà, Đêm, Đêm không ngủ, Tự trào, Tự thuật, Cảm tác, Đẻ 
ảnh, Nhớ bạn, Khóc bạn, Thư cho bạn, Mừng bạn đồng nghiớp 
Đời người, Viếng người, Buồn v.v... Lại có những bài thơ làm về 
cái đồng hỗ báo thức, cái đóm điêm, cái gương, hạt mưa v.v... 

Có những tác giả đẫn cảm xúc đi qua những để tài gắn vớt 
quá trình điễn biến của một biện tượng và ngắt một cách máy 
móc thành nhiều bài thơ, ví dụ: Đưa học trò đi thi, Mừng học trò 
thi đỗ, An ủi học trò thi hỏng", hoặc Khóc mẹ khi chết, Khóc mẹ 
khi nhập quan, Khóc mẹ khi hạ huyệt” 0.0... 

Hệ thống từ biển hiện trong thơ ca đã trở thành sáo rỗng và 
nghèo nàn với những từ quen thuộc như: nhân gian, non nước, não 
nùng, cạn, tàn, đãi đầu, đua chen, băng tuyết, trần ai, bì ai, 
châu, phong trần, chị Nguyệt, chị Hằng, gương Nga, cung cầm, trì 


ầu, lệ 


âm, lênh đênh, ly hợp, phong sương, thiên cung, bụi hồng, bể hoạn, 
cung đàn, mệnh bạc, xum vẩy, tái sinh, nỗi niểm, con tạo ghen 
ghét, con tạo xoay vần, chiếc bách giữa đòng, bèo dạt mây trôi, 
kiếp phù sinh, lòng son, danh lợi đua chen, phong lưu... 

Ngoài những từ sáo mòn đó, các nhà thơ còn dùng khá nhiều 
điển cố và những chữ Hán trong thơ. Sự khai thác cảm xúc và hình 
thức diễn đạt cũng nghèo nàn và ước lệ. Một tâm trạng phổ biến 
trong thơ ea đường thời là tâm trạng buồn nắn, Nhưng nổi buồn ở 
đây rất chung chung và được diễn tả bằng những từ, những bình 
ảnh và những sự so sánh, liên tưởng đơn điệu. Thí dụ: 


Mệnh mông bể thảm 0ơi rồi ngập 
Nghiêng ngửa hộc sâu lắc lại đong. 
(T.H.L. Nam Phong 1925) 


: Thơ đăng Nam phong 1925. 
!?! Thơ đăng Phụ nữ tân văn 1932. 


74 


Tung hải lớp trào dồn mãi mãi 
Cổ kim tiếng khóc uống lâu lâu 
(N.V.N. Nam Phong 1925) 
Kêu sâu tiếng nhạn hơi sương lạnh 
Nuốt túi chàng Ngâu giọt lệ sự 
(Đ.N.N Nam Phong 1925) 
Trăm thương nghìn nhớ hai hàng lệ 
Mười tám đôi mươi một kiếp người. 
(T. B. HNam Phong 1925) 
Sầu ai giọt lệ như sương 
Lệ ai như nước dòng Tương không bờ 
(T. K. Văn học tạp chí 1933) 
Bể bao nhiêu nước bao nhiêu thảm 
Lấp chẳng đây cho, tát chẳng uơi. 
(Đoàn Như Khuê - Một tấm lòng) 
Búc khăn hồng tầm tã giọt châu 
Gối khăn còn ngấn lệ sầu tới nay. 
(Tương Phố - Giọt lệ thu) 

Trong tình hình đó, thơ ca của Tần Đà đã chứa đựng vếu tố 
mới mẻ trong nội dung cảm xúc cũng như trong hình thức biểu 
. Đương thời, người ta ít tìm thấy trong thơ ca những cảm 
úe về một nỗi buồn, một sự chán chường có tính chất cá thể 
và được điễn đạt một cách mạnh mẽ, tha thiết như: 


Gió hỡi gió phong trần ta đã chán 
Cánh chim bằng uạn dặm những chờ mong... 
..T0¡ cao, phận thấp, chí khí uất 
Giang hồ mê chơi quên quê hương... 
Tuy nhiên những câu thơ của Tản Đà đó chỉ là dấu hiệu 


của một sự đổi thay hơn là bản thân một sự đổi thay. Toàn bộ 


75 


thơ ca công khai đang như dợi chờ sự xuất hiện những cái gì 
thật mới mẻ. 

Trở về với cơ sở xã hội, từ sau đại chiến thế giới lần thú 
nhất, sự hình thành và phát triển của các giai cấp tiểu tư sản 
và tư sản ở thành thị đã tạo thành một lớp công chúng mới. Lớp 
công chúng này có những yêu cầu riêng về tư tưởng, tình cảm và 
thị hiếu thẩm mỹ. Họ đòi hỏi tiếng nói riêng trong văn họe và 


thơ ca, cũng như đòi hỏi những hình thức diễn đạt và phương 
tiện biểu hiện phù hợp và gần gũi với họ. Trở lực đầu tiên và là 
mục tiêu hầu như cố định đang chờ đón những mũi tên bắn phá. 
chính là xiểng xích gò bó của hình thức thơ Đường luật. Thực 
ra thì bản thân hình thức thơ Đường luật, với những quy tắc 
sáng tác của nó, đã từng là một hình thức biểu hiện phù hợp với 
nội dung tư tưởng và thị hiếu thẩm mỹ của một thời kỳ lịch sử 
nào đó; và lịch sử văn học cũng đã để lại nh 
có giá trị làm theo thể Đường luật. Nhưng hình thức thơ Đường 


ầu sáng tác thơ cu 


luật ở giai đoạn này đã trở thành một trở ngại cho sự phát triển 
của tư tưởng và xúc cảm mới. Hình thức đó quá nhiều thế kỷ 
vốn được suy tôn như một thể loại thơ ca chính thống duy nhất 
nên việc phê phán thể Đường luật không chỉ là việc phê phán 
riêng những gò bó về hình thức, mà còn là sự tấn công vào 
những giá trị tỉnh thân, và những tiêu chuẩn thẩm mỹ của tư 
tưởng phong kiến. 

Trên báo chí từ những năm 1917 đến 1930 đã lẻ tẻ có 
những ý kiến phê phán thể thất ngôn bát cú, cho đó là một thể 
thở gò bót, với niêm luật khắt khe, không phù hợp với yêu cầu 
biểu hiện tự nhiên của tình cảm con người. Cuộc đấu tranh giữa 


4ọt2 


thơ mới và thơ cũ diễn ra tập trung và sôi nổi nhất từ 198 


! Trên các bảo Nam Phong, Phi: nữ tân vân... 
! Lúc này, một số thơ mới được bắt đầu giới thiệu. 


76 


đến 1935 dưới nhiều bình thức như viết báo và diễn thuyết," 
tranh luận và sáng tác. 

Thơ mới đã thắng thế vì nó phù hợp với sự phát triển tất 
yêu của trào lưu mới về tư tưởng cũng như về văn học. Thơ mới 
tháng thê khá nhanh chóng vì ngay từ bước đầu, nhiều tác giả 
như Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Thông v.v... đã sáng tác được 


hơ có giá trị làm cơ sở thuyết phục để bênh vực cho 
m 1936 trên ở Nội báo, Lê Tràng Kiều đã có thể 


những b; 
thở mới. 


Cuộc cách mạng về thi ca ấy ngày nay đã vên lặng 


nói rằng: 
như mặt nước hồ thu... Thời gian đã định đoạt được cái giá trị 
của Thơ mới", Phong trào thơ mới đã đem lại cho thì đàn một. 
lượt 
xuất hiện với những phong cách sáng tạo riêng. Một số bài thơ 
tương đối có giá trị đã được lớp công chúng mới đặc biệt là thanh 
tiên học sinh thành thị ưa thích. Qua những thành tựu nói 
trên, nhà phê bình Hoài Thanh đã quả quyết rằng: 


không khí hết sức mới mẻ và sôi nổi. Nhiều tài năng 


"Trong lịch sử thơ ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại 
phong phú như thời đại này, Chưa bao giờ người ta thấy xuất 
hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ. mơ màng 


như [aiu Trọng Lư, hùng trắng như Huy Thông, trong sáng như 
Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như 
Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên... và, thiết tha, rạo rực, 
băn khoán như Xuân Diệu...”. 

ảng lớp tiểu tư sản, có thể nói họ 
cứu cánh cho đời sống tình cảm. 


Thơ mới là tiếng nói của t: 


tìm đến nghệ thuật như tìm đết 
Phiết tha với sự sống và cuộc đời ngoài kia, nhưng rồi chính họ lại 


từ chết né, từ chối cái thực tại nhiều bất công và buồn túi. Buổi 


bạn đầu bọ sôi nổi và gắn bó với chủ nghĩa cá nhân, và chủ nghĩa 
cá nhân tư sản đã giam hãm họ trong vòng vây tù túng chật hẹp. 
Điều đáng buổn là ở đó nhiều lúc họ lại có ảo tưởng như mình 
đang bay bổng và đang được giải thoát - hoặc bằng cặp cánh 


lại 


nghệ thuật, hoặc bằng sự hỗn độn và lừa dối của những đạo l 
suy đổi, và thậm chí đối với một số người, bằng sự cám dỗ của 
tình yêu, sắc đẹp, rượu mạnh và thuốc phiện. 

Phong trào thơ mới đã phát triển qua nhiều chặng đường 
trong một khoảng thời gian không dài từ khi hình thành cho 
đến Cách mạng tháng Tám. Ngày nay nhìn lại một cách khách 
quan trào lưu thơ ca đó có thể xác nhận những giá trị tích cực 
được biểu hiện trong những sáng tác qua những niềm vui và 
những nỗi buồn khắc khoải bên trong, một tình cảm yêu nước 
và một tấm lòng thiết tha với cuộc đời tốt đẹp. Nhưng tính chất 
thoát ly và những tâm trạng uỷ mị, chán chường của các nhà 
thơ, những nhà thơ tự cảm thấy bất lực trước cuộc đời và tìm lốt 
thoát trên những nẻo đường xa lạ đã phủ lên thơ một không khí 
tiêu cực bao trùm. Cùng với hình thành và phát triển của hệ tư 
tưởng tư sản, "cái tôi" của chủ nghĩa tư bản cá nhân đã tìm thấy 
chỗ đứng trong văn học. "Cái tôi" đi vào văn học, mang theo sự 
ổn ào náo nhiệt, khoát nhiều tấm áo khác nhau, nói nhiều giọng 
nói khác nhau, lúc tha thiết sôi nổi, lúc thì thất vọng chán 
chường, khi thì khẳng định mình như một trung tâm của mọi 
người mọi vật, khi thì tự phủ định một cách tuyệt vọng cơ hồ 
từ buổi 
đầu đã đem đến cho thơ nhiều điều mới mẻ - cũng như phần di 


như không còn khả năng tổn tại. Sự có mặt của "cái t 


hại lâu dài của nó cũng không thua kém với những cái gì gọi là 
"tích cực" mà nó có thể đem lại cho văn học. 

Điều đáng chú ý trong phong trào thơ mới là phần đóng gói) 
về hình thức nghệ thuật. Phong trào thơ mới đã đem lại cho bộ 
mặt thơ ca nhiều đổi mới đáng kể, như về các thể thơ về sự biểu 
hiện phong phú của các trạng thái cảm xúc hay về những yếu tố 


mới trong ngôn ngữ thơ ca. 


78 


'Thơ mới đã chống lại những lối cấu tứ và diễn đạt của thơ 
cũ", Thơ cũ vận dụng nhiều lối điễn đạt ước lệ khuôn sáo để 
diễn đạt những tứ thơ và cảm xúc chung chung. Trái lại hệ 
thống xúc cảm và những hình ảnh trong thơ mới nhìn chung 
đều mang rõ nét tứnh chất cá thể hóa, cho nên cô sắc thái riêng 
sinh động hơn. Cảm xúc của nhà thơ được biểu hiện qua những 
lành thức phù hợp, nên tính chất trữ tình càng nổi bật, đúng 
như Thế Lữ đã nói: "Cuộc nhân duyên của nàng thơ và của nhà 
y"2 có lễ độ của một đôi chủ khách đối diện nâng chén 
rượu đào chứ không mê mải, nồng nàn, đấm đuối như những 


thị sĩ ni 


cuộc duyên thơ khác. Bởi thế giọng thơvủa ông không có điệu 
băn khoăn cay đắng cũng như không chan chứa hạnh phúc, ông 
không để tâm đến những tình cảm sâu kín vì lòng ông chỉ phơi 
phối thanh thản như gió nhẹ phẳng phất trên vườn hoa tươi". 

"Bọn làm thơ chúng ta bây giờ khác ông, không muốn cảm 
xúc như ông và cũng không thể cảm xúc như ông. Nỗi lòng 
chúng ta phức tạp hơn, ta đau đón thấm thía hơn và khi ta vui 
tuừng thì sự hớn hở của ta cũng có nhiều tình sắc lạ", 

Nhờ có hình thức thơ thích hợp nên trạng thái cảm xúc và 
lối cấu tứ của các nhà thơ mới phong phú và đa dạng hơn. Cũng 
một nỗi buồn, nếu các nhà thơ cũ chỉ nói lên bằng những cảm 
xúc chung chung với những hình ảnh và tâm trạng như "bể 
giọt lệ sa", "sầu dài ngắn”, "giọt ngâu tầm tấ", 
"trăm thương nghìn nhớ"... thì ở thơ mới nỗi buồn đã được diễn 
tả với khá nhiều hình thức phong phú và đa dạng và mỗi trạng 
thái đểu mang tỉnh chất cá thể riêng biệt. Gần như ở mỗi nhà 
thơ đều có nỗi buồn khác nhau. Có khi nhẹ nhàng mà man mác 
bâng khuâng 


thầm vơi đây", 


t Ý muốn nói thơ Đường luật trên thí đàn công khai đầu thế kỷ XX 
'®) Chỉ Tản Đà. 
t* Ngày nay số 97, tr.11. 


79 


Tiếng đưa hìu hắt bên lòng 
Buồn di xa uắng mênh mông là buôn. 

(Thế Lữ) 
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiêu 
Lòng không sao cả hiu hìu khẽ buồn. 

(Xuân Diệu) 
Gió uề lòng rộng không che 
Hơi may hìu hắt bốn bề tâm tự. 

(Huy Cận) 
Gió theo lất gió mây đường mây 
Giòng nước buôn thiu hoa bắp lay 

(Hàn Mạc Tử) 

€ó khi nỗi buồn đến độ nhức nhối, đau đớn: 

Tiếng gà gáy buồn như máu ứa 
Chết không gian khô héo cả hôn cao. 

(Xuân Diệu) 
Trời di chán nản đương uây phủ. 
Ý tưởng hồn tôi giữa cõi tang. 

(Chế Lan Viên) 
Rách đau thương như lụa xé tơi bời. 

(Tế Hanh) 

Tính chất cá thể hóa của tâm trạng và hình ảnh trong thơ 
luôn gắn liền với sự khẳng định vai trò của chủ thể trong nhận 
thức và cảm thụ thẩm mỹ. Đối với thơ trữ tình, phương thức 
biểu hiện của nó chủ yếu là thông qua vai trò chủ quan của nhà 
thơ. Tính chất chủ quan hóa của hệ thống cảm xúc và tâm trạng; 
trong thơ vẫn được xem như đặc trưng vốn có của thơ trữ tình, 
Những tác giả trong phong trào thơ mới luôn giữ được đặc trưng 
đó của sự biểu hiện, do đó tránh được những lối điễn đạt chung 


S0 


chủng Irưu tượng, Nhưng văn để đạt ra quan trọng về có ý 
mhía quyết định đối với giá trị và tác dụng của thơ là sự thống 
thất ta chủ quan và khách quan. giữa cai tôi và cái ta. Cái tôi 
trong thơ mới, như trên đã phản tích chủ yếu là cứ? fó¿ cô đơn. 
at Tà, chân chường, và một thời gian không xa một số tác giá sẽ 
đi vào những cháng đường bế tác 


Trong thời đầu của phong trảo thơ mới, sự cảm thụ 


thăm mỹ được nâng lên mức tỉnh tế thông qua sự phát triển 


nhạy bén của nhiều giác quan. Thơ mới đã mỏ rộng góc độ thụ 
cảm cái đẹp trong thiên nhiên và đời sống bằng sự lắng nghe 
tỉnh tế của thính giác. sự quan sát tài tình của thị giác và sự hỗ 
khứu giác và (Qua 


an Diệu. Ö¿ giữa đường 


trợ của nhiều giác quan như xúc giác 


những bài thơ như Huyền diệu" của X 


thơm của Huy Cận v.v... các tác giá đã có ý thức miêu tả phối 


Trong thơ Đường 


lợp giữa tình, cảnh, sắc, thanh, hương, vị 
l1 cũ. sự miều tạ thường chủ yếu chỉ dựa trên hai giác quan là 
thị giác và thính giác. Những rụng cẩm thẩm mỹ trong thơ mới 
lại được dựng thêm trên những giác quan mới. Những từ gắn 


n với hoạt động của thị giác và thính giác cũng được khai thác 


để sử dụng với nhiều ý nghĩa mới. Trong thơ cũ khi nói đến động 


từ nghe (hoạt động chủ yếu của thính giác) người ta thường chỉ 


dùng: nghe nói, nghe lời, nghe tín, nghe tiếng v.v... Thơ mới đã 


xử dụng động từ "nghe" với nội dụng rộng hơn vượt ra khỏi 


phạm vì của thính giác sang phạm vị cảm thụ của tâm hồn: 


Nghe trời nẵng nặng, nghe ta buôn buồn. 


(Huy Cận) 


'* Bài Huyền diệu của Xuân Diệu là trực tiếp chịu ảnh hưởng bài Tương hợp 
(Correspondances) của Baudelaire 


81 


Anh một mình nghe tất cá buổi chiều 
Vào chẩm chậm ở trong hồn hìu quanh. 
(Xuân Diệu) 
hoặc rộng mở ra thế giới bên ngoài đến những đối tượng: 
Đã nghe rét mướt luôn trong gió. 
Đã uắng người sang những chuyến đò. 
(Xuân Diệu) 


Thị giác cũng nhiều khi tỉnh tế trong quan sắt và miêu tả: 


Cành biếc run run chân ý nhì 
(Xuân Diệu) 
Những luông run rấy rung rình lá 
Đôi nhánh khô gây xương mong mạnh. 
(Xuân Diệu) 
Hoa mướp rụng từng đóa uàng rải rúc. 
Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay. 
(Anh Thơ) 
Ngỏ nghiêng đôi cao bọc trăng ngủ 
Đẩy mùnh lốm đốn những hào quang. 
(Hàn Mạc Tử) 


G6 được những cố gắng đó chính vì các nhà thơ đã "làng được 
những tiếng rất thầm trộm, rợi được ánh sắng vào sương mù của 
hồn ta, phân biệt được nhiều thứ yêu và cách muốn, kiếm, kiểm 
hoài những sợi tơ tình cảm nhỏ, nhỏ nữa..." Xuân Diệu). 


Thơ mới cũng vận dụng nhiều cách sử dụng ngôn ngữ 


phong phú, từ những lối so sánh bình thường đến các lối ẩn dụ. 
hoán dụ, nhân hóa. Có nhữpg so sánh mới lạ ít thấy trong thở 


cũ, hoặc từ cụ thể đến trừu tượng: 


82 


Cánh buôm giương to nhữ mảnh hồn làng. 
(Tế Hanh) 


hoặc từ trừu Lượng đến cụ thể 


Sáng hôm nay hồn em như tủ do 
Ÿ trong ueo là lượt xếp từng đòi. 
(Huy Cận) 
€ó những hình thức nhân hóa mà nhà thơ đã biến đổi 
tượng từ chỗ là những vật bất động hoặc trừu tượng trở thành 
vật sinh động, mang nhân tính cụ thể, cũng đau thương, rên 
xiết, hoặc rung cảm như chính bản thân nhà thơ: 


Thiều bì thương ráng sức béo mình đi. 

(Xuân Diệu) 
Gió uừa chạy uữa rên 0ữa tắt thỏ. 

(Xuân Diệu) 
Trăng nằm sóng soái trên cành liễu 
Đợi gió đông uê để ld lợi. 

(Hàn Mạc Tử) 
Những sông uống lê mình trong bóng tôi 
Những tượng chàm lở lỏi rỉ rên than. 

(Chế Lan Viên) 

Những hình thức ẩn dụ và hoán dụ được vận dụng khá phổ 
niến đã tăng thêm sức gợi cảm cho câu thơ, 

lăng liều đìu híu đứng chịu tạng 
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. 

(Xuân Diệu) 


Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng 


Thời gian lặng rót một dòng buôn tênh. 

(Lưu Trọng Lư) 
Hồn em đây đủ muôn anh nghệ thường 
Anh hãy bận hồn em màu sáng chói 

(Huy Cận) 


Các tác giả trong phong trào thơ mới đã góp phần nâng cao 


hơn khả năng điển Lả của ngôn ngữ thở ca sau những năm hè 


thống ngôn ngữ đó mất dần sinh lực biểu hiện. Có thể nói rằng: 
những sáng tác thở ca ở thời 


này đã vận dụng một vốn từ mót 


và loại bỏ hầu hết những từ sáo rỗng, ước lệ của thơ ca cũ. Mộ 
xổ nhà thơ tuy còn dùng lại một số từ cũ nào đó, nhưng đã đe¡n 
vào một nội dung và cách điễn tả mới 

Cũng để phục vụ cho sự điễn tả những cảnh sinh hoạt và 
những trạng thái tình cảm phong phú và phức tạp trong vốn tt 
của thở mới đã có thêm nhiều từ mới, đặc biệt thuộc loại giới từ, 


liên từ và thán từ v, Việc sử dụng những từ loại này làm chủ 


m bộc lộ tự nhiên. câu thơ thêm duyên đáng ý nhị. 


Mầm chán nan chớ len uào niên thiếu 
Chớ len uào sớm quá tội em mà 
(Thu Hồng) 
Một buổi trưa không biết ở thời nào 
Như buổi trưa nhè nhẹ trong ca dao 
Có củ gáy, có bướm uàng nữa chủ, 
(Huy Cận) 

Một số nhà thơ như Anh Thơ, Bàng Bá Lân, Đoàn Văn Cũ 
v.v... đã đem vào trong thơ những bức tranh sinh hoạt, miều tịt 
thử 
của Anh Thơ có những cảnh chợ mùa hè "Chó lè lưới ngồi thự 


với nét vẽ và ngôn ngữ rất gần gũi với cuộc đời thực. Tron 


nhìn cũi đóng, Lợn trói nằm hồng hộc thở căng đây" và cho ngày 


Tết "Đây mấy mụ chống mông lên khảo gạo, Kia một cô chúm 
miệng húp canh riêu" và những nét sinh hoạt nông thôn "Trên 
cầu ao đi con ngôi xát gạo, Mắt ngây nhìn rau muống nở hoa 


tươi", Đoàn Văn Cừ cũng như Bàng Bá Lân đều có những sáng 


tác cùng loại về đề tài nông thôn. 
Về hình thức", phong trào thơ mới đã có những đóng góp 
quan trọng trong việc phát triển các thể thơ, nâng cao khả năng 


biểu hiện của một số thể thơ và khôi phục lại một số thể khác 


vốn íL được vận dụng. 
Thể bốn từ, trước thường dùng trong các bài về và các bài 


áng tác có giá trị nghệ 


nói lối, nav được sử dụng trong nhiều 
thuật, Thể năm từ cũng được sử dụng khá phổ biến. Thể bảy từ 
vẫn tiếp tục phát triển với sự phối hợp nhịp điệu uyển chuyển 
của cầu thơ Đường theo lối ngắt nhịp 4/3 và 2/2/3. Hai thể thơ 
năm từ và bảy từ này có những nét giống với thơ ngũ ngôn và 
thất ngôn cổ phong nhưng mềm mại hơn ở sự lựa chọn thanh 
ng nhiều hơn trắc) và nhiều bài chuyển sang lối hiệp 


điệu ( 
vần mới. Thể thất ngôn bát cú ít được chú ý. Năm 1941 Quách 
Tân viết Mùa cổ điển theo lối thơ này. Thơ Quách Tấn có một số 
bài có giá trị tránh được những nhược điểm vốn có của thơ cũ. 
Mạc đù với lời để tựa khá trần trọng của Chế Lan Viên, tập thơ 
ày cũng không gây được tiếng vang đáng kể và đó cũng là "Rẻ 


ùng cho một trường thơ hôm nay đã tẻ lạnh". Các 


đại biểu cuối 
nhà thơ mới đã sáng tạo được thể thơ tám từ trên cơ sở khai 
thạc và thừa kế hình thức bát nói của thơ ca đân tộc. Thể tám 
từ với nhịp điệu uyển chuyển, với sự không hạn định của số câu 
và với các hiệp vần rộng rãi đã trở nên một thể thơ có khả năng 


biểu hiện khá sinh động. 


!° Về đi 
thờ mới” 


n này, sẽ nói kỹ trong phần II chương "Các thể thơ trong phong trào. 


8õ 


“Thể lục bát vẫn tiếp tục phát triển. Thơ lục bát của Nguyễn 
Bính vừa có đáng đấp ca dao nhưng đồng thời cũng có những 
cấu tứ thơ ca thời kỳ hiện đại. Huy Cân cũng viết một số bài lục 
bát có giá trị, và đặc biệt tác giả đã phát huy tính e 
mại, uyển chuyển của thanh, vần và nhịp điệu của câu thơ lục 


ât mềm 


bát lên mức độ rung động và gợi cảm nghệ thuật (Buôn đêm 
mưa, Ngậm ngủi v.v...). 


Chúng ta có thể tÌ được sự phát triển về thế loại trên cơ 
ập hợp và thống kê các thể thơ đã được các nhà thơ sử dụng 
trong sáng tác của mình. Thí dụ: 168 bài thơ của Hoài Thanh và 


Hoài Chân được chọn lọc trong thì ca Việt Nam của 46 nhà thơ 
được phân bố thể loại như sau: 


7 | 8 | Lục | Thất 
bát ngôn 


Thể P IE 6 
thơ | 


| 8ốbài | 1 


bát cú | tự do 


1õ | 68 | 41 | 35 9 — BỊ 


Nhìn chung các thể thơ bảy từ, tâm từ, lục bát và năm từ là 
những thể thơ dược phổ biến nhất trong phong trào thơ mới. 
Thơ mới đã triệt hạ vai trò chủ soái của thể thất ngôn bát cú và 
u; về 


tấn công vào mọi quy tắc ràng buộc về niêm luật, về kết ‹ 


niêm 


đối của thơ cũ. Các thể thơ mới đều không bị ràng buộc về 
luật, về sự bạn định số câu trong một bài. Thậm chí số từ trong 
một câu nhìn chung thì có ước định, nhưng có nhiều trường hợp 
được sử dụng một cách linh hoạt. Một số bài thơ hợp thể và tự 
do đã xuất hiện. Hình thức hợp thể và tự đo đó tuy mới xuất 


hiện nhưng đã gây được sự chú ý ở người đọc. Hình thức hợp thể 


ở đây không mang tính xác định như một thể thở đã ổn định 
(song thất lục bát) mà là sự kết hợp linh hoạt những dòng thơ 
và khổ thơ thuộc các thể thơ khác nhau trong cùng một bài (Thí 
dụ: Lưu Trọng Lư trong bài Một mùa đông đã dùng thể năm từ 


86 


=ho 94 câu thơ và các thể 6 và 7 từ cho những khổ thở sau...). 
tình thức hợp thế thực chất chỉ là một đạng thức trên đường đi 
đến thơ tự do. Bản thân nó không tự xác định đẩy đủ tư cách 
sủa một thể thơ độc lập và ổn định. Các bài thơ tự do trong thời 
kỷ này cũng chưa có được những mạch thơ phóng khoáng, 
những tứ thơ đào đạt như ở giai đoạn phát triển sau này. 

Về hiệp vần thơ mới vẫn tiếp tục những lối hiệp vần của 
thơ ca đân tộc kết hợp với những lối hiệp vần của thơ ca phương 
tạo thành những vần cơ bản như vần liên tiếp, vẫn hỗn hợp, 


vần gián cách, vần ôm nhau v.v... 

Về mặt kết cấu, phong trào thơ mới đã mở ra những hình 
thức kết cấu mới về thơ ca khác với lối kết cấu của thơ Đường 
luật. Trong khuôn khổ của bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật, 
ấu của một bài thơ như một cái khuôn định sẵn gỏ những 


suy nghĩ và tình cảm của nhà thơ phát triển theo những nguyên 


kết e 
tác và định lệ nhất định. Sự tổ chức nội dung bài thơ đó từ các 


phần nhập để, thừa đề đến phần thực, luận, kết đã gò bó cảm 


ao thơ ca và hạn chế sắc thái của tình cảm. Còn kết 
a các hình thức thơ mới đều tùy thuộc trạng thái 


của xúc cảm. Hình thức kết cấu là kết quả, là phương thức biểu 


lững sắng tr 


cấu chung € 


hiện nội dụng cảm xúc chứ không phải là tiền để, là khuôn mẫu 
định trước cho cảm xúc. Do đó, kết cấu của thơ mới mang nhiều 
sắc thái và hình thức phong phú, phù hợp với các trạng thái suy 
nghĩ và cảm xúc của các nhà thơ, Kết cấu thơ ca là sự tổ chức 


nội đụng: cảm xúc và thì tứ, Có thể suy nghĩ những hình thức 
vận động và những đạng mâu thuần chủ yếu của nội đụng cảm 


xúc được tổ chức trong những sáng tác của phong trào thơ mới. 


Phần lồn, nội dụng cảm xúc được tổ chức trên cỡ sử sự uận động 
uá đổi lập của tứ thơ giữa hiện thực uà mơ ước, giữa cái tôi uà 


cái tạ, giữa hiện tại oà quá hhứ v.v... Hiện thực và lý tưởng, cái 


riêng và cái chung, biện Lại và quá khứ hay tương lai đều ở 


87 


trạng thái đối lập: ít có sự phù hợp và hòa điệu nào giữa các 
phạm trù này. Đó là một điểm khác nhau rất cơ bản giữa tho 
mới và thơ ca cách mạng. Các nhà thơ mới đều từ chối và quay 
lưng lại thực tại; hiện thực trong thơ không được ngợi ca mà 
thường chìm đắm trong những xót thương buồn tủi, nên tứ tho 
thường không dừng lại hiện thực mà từ hiện thực vươn đến ước 
mơ, đến lý tưởng. Những ước mơ và lý tưởng thực chất chỉ là áo 
tưởng rất mong manh và dễ tan biến và đúng là "Ảo tưởng chì 
để khổ, để tủi" (Thế Lữ). Sự vận động của cảm xúc vẫn chạy 
trong vòng luẩn quần. Hiện thực và lý tưởng thường biến dạng 
và thể hiện trong mối quan hệ giữa hiện tại và quá khứ. Một 


quá khứ êm đềm nhiều kỷ niệm, một quá khứ đông vui, rộn 
ràng trong mơ ước đối lập với hiện tại buồn thảm, tầm thường 
Sự tổ chức cảm xúc của nhiều bài thơ của Chế Lan Viên, Thể 
Lữ, Lưu Trọng Lư, Vũ Đình Liên chủ yếu đều vận động trên môi 
liên hệ giữa quá khứ và hiện tại. Xuân Diệu lại từ hiện Lại mà ]o 
lắng cho tương lai, một tương lai không hứa hẹn gì. Nói chung 
trong thơ mới không có hình bóng tương lai, mà chỉ có một nỗi lo 
lắng bao trùm tương lai, nên hiện tại về eơ bản được liên hệ với 
quá khứ. Hệ thống cảm xúc được chuyển động và tổ chức trong: 


quy luật chủ yếu đó. Các nhà thơ mới thường lấy cái tôi làm 


trung tâm của mọi cảm xúc và suy tưởng. Cái tôi thường xuât 
hiện đây đó trên nhiều sáng tác nhưng bao giờ cũng cô đơn lạc 
lõng. Đối lập với xã hội xung quanh nhưng cũng không dám tự 
khẳng định mình. Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn 
Mặc Tủ... đều nằm trong trường hợp này. 

Ngoài sự tổ chức trực tiếp nội dung cảm xúc, các nhà thơ đã 
sử dụng nhiều thủ pháp trong kết cấu thở ca. Nhiều nhà thở 
dùng hình ảnh tượng trưng cho toàn bài như một phúng dụ. 
Nhớ rừng của Thế Lũ, Hy mã lạp sơn của Xuân Diệu, Tình tư 
của Huy Cận, Tời con đường quê của Tế Hanh là những trường 


38 


bợp cụ thể. Những thủ pháp như tăng cường trùng điệp, so 
sánh, đối lập. biểu hiện. song song... được vận dụng rộng rãi 


trong các đồng thơ, các khổ thơ và có khi trong toàn bài thơ 


Những hình thức đặc biệt trong cú pháp thơ ca như câu hỏi, lời 


tần thần, chỗ nghỉ... đều được dùng một cách phổ biến. 


"Trong tổ chức kết cấu nhịp điệu cũng có những hiện tượng 
đăng chú ý. Trong thơ ca cổ, câu thơ thường trùng lập với dòng 
thơ, được cøi như đơn vị của nhịp điệu. Về cơ bản câu thơ mới 
cũng trùng lập với đòng thơ, nhưng lại có trường hợp một dòng 
thơ bao gồm nhiều câu thơ. 
Anh nhú tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. 
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi. 
(Xuân Diệu) 
Đông thơ trên gợi cho ta nhớ tới những câu thơ của Tố Hữu 
trong Từ ấy: 
Khóc là nhục. lên, hèn. Van, yếu đuổi. 
Và dại khờ là những lũ người câm: 
Trên đường đi như những bóng âm thâm 
Nhận đau hổ mà gởi uào ữn lặng 
Hiện tượng một dòng thơ bao gồm nhiều câu thơ ít nhiều làm 
ảnh hưởng đến thanh điệu và nhịp điệu của dòng thơ. Nhưng nếu 
p với tiết tấu của dòng thơ thì 
nhịp điệu chung của dòng thơ vẫn không thay đổi (chỗ chấm cả 


trong trường hợp câu thơ trùng lạ 


của thơ Xuân Diệu ở trên trùng lặp với nhịp ngắt theo tiết tấu của 
dòng thơ). Trong thực tế, hiện tượng một dòng thơ bao gồm nhiều 
câu thư cùng không nhiều, nên thường dòng thơ đó được nhập 
chúng vào nhịp điệu và âm hưởng chung của toàn bài để vẫn giữ 
được tính nhịp nhàng và hài hòa bên trong của thơ 

liên cạnh lối kết cấu nhiều câu thơ trong một đòng thơ là 
lôi xết cấu một câu thơ trong nhiều đòng thơ và phổ biến nhất là 


œ 


9 


hai dòng. Câu thơ trên thường được gọi là câu thơ bắc cầu" 
(enjambement): 
Tiếng uí uút nhĩ khuyên 0an, như dĩu đặt 
Như hắt hiu cùng hơi gió heo may 
(Thế Lữ) 
Ai biết hôm này là ngày hội 
Của lòng ta. Em trần thiết trang hoàng 
(Huy Cận) 
... Hoa nghiêng xuống có, trong khi có 
Nghiêng xuống làn rêu một tối đầy. 
(Xuân Diệu) 

Câu thơ bắc cầu nếu được vận dụng một cách nghệ thuật và 
có mức độ sẽ góp phần làm tăng tính chất gợi cảm và màu sàc 
của thơ. Sau này trong thơ tự đo có trường hợp câu thơ bắc cầu, 
kéo dài trên ba bốn dòng thơ. 


Đi đôi với những ưu điểm trên, thơ mới có những nhược 
điểm rất đáng kể về hình thức biểu hiện. 

Thơ mới thuộc dòng thơ lãng mạn. Thoát ly thực tế xã hột, 
cảm hứng của nhà thơ thường không gắn bó với những vấn để 
đang trực tiếp đặt ra trong đời sống, những cảnh sinh hoạt và 
những cuộc đời eụ thể. Cảm hứng thi ca chủ yếu là cảm hứng 
lãng mạn xuất phát từ tâm trạng chủ quan của nhà thơ. Để tài 
trong thơ mới thường tập trung vào những biểu hiện của tình 


cảm yêu đương, vào cái đẹp thơ mộng trong thiên nhiên. Thơ 


mới là tiếng nói chải chuốt, thơ mộng của một lớp công chúng 


t Thơ mới chịu ảnh hưởng lối ngất câu của thơ tượng trưng Pháp, Mallarm: 
Rimbaud, Verlaine bác bỏ câu thơ Alexandrin, (12 chân) và chọn thơ chả 
lẻ. Họ chạy đuổi theo nhạc điệu của câu thơ (ảnh hưởng quan điểm của 
Schopenhauer) nên thường dùng lối ngắt nhịp tự do, uyển chuyển và dùng 
những enjambement và trong nhiều trường hợp họ đi đến quan điểm hình 
thức chủ nghĩa một cách cực đoan. 


90 


thành thị mà chưa phải là tiếng nói sâu kín và phổ biến của 
quảng đại quần chúng. Thơ mới thường dùng những từ nhẹ 
nhàng, gợi cảm, hoặc đa điết đau thương mà thiếu hẳn tiếng nói 
gi đị phong phú, khoẻ và chấc của cuộc đời thực. Thí dụ trong 
bài thở Trăng của Xuân Diệu (gồm 16 câu viết theo thể bảy từ) 
đã dùng nhiều từ loại trên như: nhè nhẹ, im lim, bâng khuâng, 


ngơ ngá 


ây vang, dịu đàng, du đương, đượm buồn, náo động, 
›g lẽ, bơ vơ. 


+ điệu, lặ & 
Trong nhiều trường hợp, thơ mới đã rơi vào chủ nghĩa hình 


chạy đuổi theo âm thanh và nhịp điệu, hoặc dùng 


thức, hoi 


tả và biểu biện. Ít nhiều các nhà thơ 
ẽ trở 


nhiều sáo ngữ trong miê 


mới đều vướng vào nhược điểm này và nhược điểm này 


thành một căn bệnh trầm trọng hơn ở thời kỷ sau. 


Thở ca phương Tây đã ảnh hưởng quan trọng đến phong 
trao thơ mới. Về hình thức biểu hiện, các nhà thơ mới đã học tập 


và tiếp thú ở thơ ca phương Tây một số \ 


u tố 


ầ cú pháp thơ ca, 
cấn trúc các thể thơ và cách hiệp vẫn. Ảnh hưởng đó có những 
mắt Lích cực và được công chúng thừa nhận trên nguyên tắc vì 
các nhà thơ đã biết dân tộc hóa những yếu tố ngoại lai. Tuy 
nhiên cùng còn có những câu, những bài thơ mà lối điễn đạt 
chịu ảnh hưởng quá trực tiếp và lệ thuộc vào thơ ca phương Tây, 
Không kể những trường hợp quá đáng như trường thơ Bạch 
Ng¿t”, một số nhà thở có tên tuổi như Huy Thông và Xuân 
Diệu?” cũng còn vướng nhiều nhược điểm trên trong sự vận 


* Trên bảo Phong hóa 12 - 1934 có nhận xét về Nguyễn Vỹ như sau: "Ông bỏ 
cai gồng cùm biển ngẫu với phép hạn chế phá thừa luận kết của luật thơ 
Tau để mang cái gông cùm mới của luật thơ Tây, Thơ của ông Nguyễn Vỹ 
thiểu cái chỉ chỉ kia chứ chân thơ thì đủ lắm" 

# Huy Thủng trong 7iếng sóng yêu đương (1934) có những câu 
Những lạc thú chua cay của sự yêu đương 
Tôi đã nếm. Tôi không muốn để nàng 
Đặt bước lên trên con đường u ám... 
Tôi biết rằng mơ màng với ao ước 


91 


dụng ngôn ngữ thơ ca. Nhìn chung phong trào thơ mới đã 
những đóng góp mới cho sự phát triển của thơ ca, đặc biệt là vẻ 
hình thức nghệ thuật. Các nhà thơ mới tỏ ra khá chín trong việc 
vận dụng hình thức nghệ thuật mới phục vụ cho nội dung mới. 
Từ Thế Lữ, Lưu Trọng Lư đến Xuân Diệu, Huy Cận, Chế han 
Viên, Hàn M Tử, Tế Hanh v.v... mỗi tác giả đều có những 
phong cách sáng tạo riêng. Những yếu tố tích cực biểu hiện đây 
đó trong các sáng tác của các nhà thơ trên thường chỉ tìm thấy 


trong thời kỳ đầu phát triển của phong trào. Bước vào những 
năm của thời kỳ đại chiến thế giới thứ II, trong cái bế tắc chung 
của nền văn học công khai, đặc biệt là đòng văn học lãng mạn, 
thơ mới ngày càng đi vào chặng đường suy đổi bế tắc. Thế Lữ 
cũng đã trải qua từ cái thuở ban đầu nhẹ nhàng trong sáng với 
ước mơ tự do của con hổ Nhớ rừng với Tiếng sáo Thiên Thoi 
thiết tha đìu đặt, với tấm lòng t ẩn về hình ảnh một người 


chính phụ nào đó, đến cái thuở Thế Lữ của M{ uy thì đã khác 


êu đời, ham mé dên 


đi nhiều lắm. Từ một Xuân Diệu tha thiết \ 
vỗ lấy cuộc sống và níu chặt thời gian đến Xuân Diệu nằm 
"[iếng gà gáy buồn như máu ứa". "Chết không gian khô 


nghe 


héo cả hồn cao", thì con đường đi của Xuân Diệu đã 
điểm. Cũng giống như vậy, Huy Cận từ Lửø (biêng đến Kinh 


ì đần khỏi 


Cũng bằng thừa. Vì nàng là một gải Tây phương 
Yêu tự do và mến sự điên cuồng 
Và muốn say mê trong ngày xuân rực rỡ 
Mà gia đình tôi thì trong khuôn khổ cũ 
Bị giam cầm và chặt chẽ buộc ràng... 
Xuân Diệu có những câu: 
Cái bay không đợi cải trôi 
Từ lôi phút trước sang tôi phủi này 
(Đi thuyền) 
Flơn mội loài hoa đã rụng cành 
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh. 
(Đây mùa thu tới) 
Non xa khỏi sự nhạt trăng mờ 
(Như trên) 


cầu tự. Chế Lan Viên từ Điệu tàn đến Vàng sao v.v... và thơ mới 
ngày càng đi vào trừu tượng bí hiểm. Cái tôi trong thơ mới ngày 
càng trở thành xa lạ, chân chường. mệt mỏi. 

Chặng đường cuối cùng của thơ mới với sự xuất hiện của 
những Mây, Say, Tình huyết, Mê hồn ca, thở Xuân thú nhã 
tap", thơ mới đã bước vào giai đoạn khủng hoảng bế tắc nhất. 
Thở ca đã đi sâu vào chủ nghĩa hình thức với những biểu hiện 
phức tạp của những đòng thơ có tính chất tượng trưng, siêu 
thực. bí hiểm. Sự bế tắc của nội dung đã phá vỡ sự trong sáng 
và cân đối của hình thức. Thơ ca công khai trong những năm 
cuối cùng của thời kỳ đại chiến ngày càng khủng hoảng trầm 


trọng về nội dụng cũng như về hình thức biểu hiện. 


“Trong giai doạn văn học 1935-1945, bên cạnh thơ công khai 
luôn có mặt một đòng thơ cách mạng. Như con suối trong chảy qua 
những chặng đường thơ, từ thơ ca Xô Viết Nghệ Tĩnh đến thơ ca 
thời kỳ tiền khởi nghĩa, đồng thơ cách mạng chủ yếu là tiếng nói 
của quần chúng lấy thơ ca làm vũ khí đấu tranh cách mạng. 

“Trong phong trào thơ ca cách mạng thời kỳ 1930-1945, thơ 
ea Xõ Viết Nghệ Tĩnh là một hiện tượng cần đặc biệt lưu ý, thơ 
ca Xô Viết Nghệ Tĩnh không phải lì một trào lưu thứ ca chuyên 
nghiệp. Đây là lời ea của quần chúng công nông sôi sục đấu 
tranh, là tiếng nói động viên. cổ vũ khí thế cách mạng của quần 


! Một só câu the của Nguyễn Xuân Sanh trong Xuân thụ nhã tập: 
.__ LÃNG XUÂN 
Làng xuân bờ giũ trai xuân sa 
Đây đĩa mùa đi nhịp hải hà 
Nhàt đàn ròt nguyệt vũ đôi thơm 
Tỳ bà sương cũ đựng rửng xa. 
Buốn hưởng vườn người vai suối tươi 
Ngàn mây tràng giang buổn muôn đời 
Mỗi gợi mùa xưa ngực giữa thu 
Duyên vàng da lộng trải du người 
(Buồn xưa) 


93 


chúng đương lên, là bản án đanh thép tố cáo và vạch mặt kẻ 
thù, là lời thể đồng tâm muôn người như một cùng nhau xốc tới 
quyết chiến quyết thắng. Chưa bao giờ chất lửa, chất thép lại 
bừng cháy, trong tiếng hát thơ ca như thời kỳ này. Giá trị của 
thơ ca Xô Viết Nghệ Tĩnh chính là ở nội dung cách mạng và tác 
dụng động viên của nó. Quần chúng cách mạng thực sự là 
những tác giả của những sáng tạo tỉnh thần này. Đa số là 
những sáng tác khuyết danh. Vì được sáng tác, phục vụ cho 
n lãnh đạo, thơ ca Xô 
Viết Nghệ Tĩnh đã mang những yếu tố, những giá trị mới khác 


phong trào cách mạng do giai cấp vô s 


hẳn với thơ ca yêu nước ở giai đoạn trước, tuy nó có thừa kế 


được đây đủ những mặt tích cực về nội dung cũng như về hình 


thức của thơ ca truyền thống. 


Về hình thức, các tác giả thơ ca Xô Viết Nghệ Tĩnh chú yếu 
vận dụng hình thức thơ ca đân gian, phổ biến nhất là 


song thất lục bát, hát giặm, lục bát, văn tế v.v... thẳng hoạ 
có một vài bài thơ Đường lu: 


L đo những nhà nho giác n 


mạng làm ra. Các bài thơ đếu giàu tính tự sự. hoặc kể hạ nổi 


khổ dưới ách thực dân, phong kiến và hô hảo quần chúng đấu 
tranh (Đời ca cách mạng); hoặc mang một nội dung giáo dục, 
huấn luyện với những kiến thức cụ thể (Bởi ca huấn luyện đảng 
uiên, Vợ khuyên chồng, Mẹ khuyên con, Vấn đáp cộng sản) cho 
quần chúng cách mạng. Có những bài thơ rất đài kết hợp kê 
chuyện với hô hào đấu tranh như Bài ca khuyên lính II (dài 326 
Xô Viết Nghệ Tĩnh thể hiện 
ác hơn cả ở chỗ nêu lên nhiệt tình với cách mạng, nêu lên lòng 


âu). Chất trữ tình trong thơ e áu 


căm thù giặc và tình yêu thương đồng chí. Câu thơ nhiều lắc 
mang khí thế cách mạng, khí thế chiến thắng. 

Trên gió cá cò đào phất thẳng 

Đưới đất bằng giấy trắng tung ra 

Giữa thành một trá 


n xông pha 


94 


Bên búa đạn sắt, bên tq gan Dòng. 
(Bài ca cách mạng) 

Thơ ca Xô Viết Nghệ Tĩnh sinh ra và lón lên trong phong 
trào cách mạng, nên hơi thơ khoẻ, âm hưởng đạt dào, câu thơ đễ 
hiểu (vì ngôn ngữ thơ khai thác tiếng nói trực tiếp của quần 
. khá phong phú và linh 


chủng). Ngoài thơ còn có vẻ, văn 
hoạt, Một số bài văn tế được viết với một nghệ thuật khá chắc 
tay (Điểu uăn truy điệu những đông chí bị giết ở Yên Phúc uè 
Song Lộc). Tuy nhiên, nghệ thuật biểu hiện của thơ ca Xô Viết 
Nghệ "Tĩnh nhìn chung còn non yếu. Đa số các bài ít nhiều đều 
mang tính chất tập thể và truyền miệng. Bản sắc cá nhân của 
tác giả trong câu thơ còn mờ nhạt. Tính chất cá thể hóa của tâm 
trạng không được lưu ý đúng mức. Nội dung của bài thơ chứa 
đựng nhiều sự việc, nên hình thức biểu hiện nặng về kể lể, nhẹ 
về tâm tình và xúc cảm. Có nhiều bài thơ, nhiều câu thơ được 
viết ra vội vàng, để kịp thời phục vụ phong trào, do đó hình ảnh 
thiếu cô đúc, chọn lọc ngôn ngữ còn lẳng củng. 

... Khổna lại phải lo ta 

Thế không chịu nổi liệu mè tỉnh mau 

(Bài ca cách mạng) 

Mẹ thương con nên chỉ phổi nói 

Cho con mau đến hội mà xem 

Gia đình uứt quách đừng thèm. 

Đi uận động Ca-em-xê-ét'”!, 

(Khuyên con) 
Hơn nữa, các tác giả thơ ca Xô Viết Nghệ Tĩnh không phải 

là những nhà thơ chuyên nghiệp mà là những chiến sĩ cách 
m.ạng dùng thơ như một vũ khí đấu tranh cách mạng để động 


'''KM.C.S: Cách mạng cộng sản. 


viên, cổ vũ phong trào. Mặc dù có những hạn chế, thơ ca Xõ Việt 
Nghệ Tĩnh chính là cø sở đầu tiên của thơ ca cách mạng về sản, 
Trong một thời gian không xa. chất thép, chất lửa của loại thơ 


này ngày càng rực rỡ và sáng ngời, tiêu biểu nhất là những sang 


tác của Tố Hữu trong Tử ấy, 


Từ ấy là tiếng thơ đầy nhiệt huyết của một thanh niên củng 


sản. Tiếng thơ ấy được cất lên từ một hiện thực đây bất công tỏi 


lỗi như một lời thách thứe Luyên chiến, tiếng thơ ấy là Uuếng hat 
ngợi ca lý tưởng cách mạng trong ánh sáng đầu tiên của buỏi 
bạn mai đầy hứa hẹn. Chúng ta bắt gặp Từ ấy hình ảnh của 
một cuộc đời thực: những người chiến sĩ bị tù đẩy tra tấn. một 
lãu đầy tố, một người vú em. một em bé không nơi nương tựa. 
một người con gái giang hồ buồn tủi - chúng ta cũng đã bất gặp 
ở đây một niểm tin lớn vào lý tưởng cách mạng và ánh sáng trên 
đường di tới tương lai. Từ ấy đã giải quyết được một màu thuận 
lớn mà các nhà thơ mới không thể vượt qua được: đó là sự đổi 
lập giữa hiện thực và lý tưởng, giữa hiện tại và quá khư hay 
tương lai, giữa cá nhân và xã hội. Tất cả những mâu thuận đó 
đã trở thành một hòa điệu chung gắn bó với nhau đưới ảnh sảng 
của lý tưởng cách mạng. 

Về nghệ thuật và hình thức biểu hiện. Tử ấy đánh đấu một 
bước tiến dài của thơ ca cách mạng. Từ ấy không chỉ là những 
đụng tư tưởng tốt, có tư tưởng chính trị tiên bộ. 
mà còn có giá trị nghệ thuật. 7# ấy đã mang tới một phong cách 


bài thơ có nội 


thơ đầu tiên của thơ ca cách mạng vô sản. 7ừ ấy đã thu hút 
những nhân tố tích cực nhất, mới mẻ nhất của những hình thức 
và phương tiện biểu hiện của phong trào thơ mới, nhưng hình 
thức nghệ thuật của 7ừ ấy không đơn thuần là hình thức nghệ 
thuật của thơ mới. Hình thức của 7ừ ấy là hình thức biểu hiện 
nội dụng thơ ca cách mạng. Về thể thơ, trong số 71 bài của Zữ" 
ấy, đã được phân loại như sau: 


96 


8 | Lục bát 


Thể thơ | 4 


“Tự do và hợp thể 


Sởbài | 1 0 16 | 33 | 10 3 | 


Qua thống kế trên Tố Hữu đã sử dụng nhiều nhất những 


hệ thơ phổ biến của phong trào thơ mới đặc biệt là thế thơ tầm 


ư. Đi vào tổ chức kết cấu nhịp điệu, nói chung bài thơ tám từ 
củn Tố Hữu cũng có một nhịp điệu tương tự với lối ngất nhịp, 


vần, như những bài thơ tám từ của thơ 


phân bố tiết tấu. hiệ 
nổi. Tuy nhiên, đo yêu cầu phục vụ cho một chủ để và nội dụng 


cách mạng với những m mạnh mẽ, nên âm hưởng và nhịp 


diêu của bài thở tắm từ của 7 ấy khoẻ khoăn, linh hoạt và 
phóng túng. Dòng thơ không đàn trải theo lối ngắt nhịp thông 
thương, mà nhiều khi cuốn theo nội dụng cảm xúc thành những 


mạch thơ đào đạt như muốn tràn ra khỏi khổ thơ tám từ. 


Hãy bay lên! Sông núi của ta rô 
Nước mắt ta trào ƒ húp mí Í tràn môi 
Cổita rẻ trăm trận cười / trận khóc 
Ta ôm nhau / hôn nhau từng mát tóc 
Hả hệ chứa | ai bịt được mồm ta? 
Ta hút huyện thuyên ƒ ta chạy khắp nhà 
At dám cấm ta say ƒ say thần thánh 
Ngực lép bón nghìn năm Í trưa nay cơn gió mạnh 
Thôi phông lên ƒ tìm bỗng hóa mắt trời 
(Huế tháng Tám) 


khi cầu thơ đóng lại và dồn chặt lại trong lời khăng định: 


Không! Không! Không! Anh không chết. Trong tôi, 
Ÿ đời anh đã nảy lộc đâm chối 


lroạc mạch thơ đến đập trước những câu hổi liên tiếp tạo nen 


miệt ngữ điệu và nhịp điệu đặc biệt 


Tim hỏi hộp, 0ì sao? Ai hẹn ước? 

Ai đang 0ê? Dáng đó thấp hay cao? 

Mắt ngời sáng, như lửa hay như sao? 

Người hay mộng? Ngoài 0uào hay trong tới? 
Tiáng từ trên hay là uươn từ dưới? 

Thể thơ bảy từ được vận dụng trong 7 ấy đã kết hợp được 
nhịp 4/3 (lối ngắt nhịp chủ yếu của thơ mới đương thời) và lối 
ngất nhịp 3⁄4 (nhịp của thơ bảy từ của thơ cổ truyền dân tộc) 
Nhờ sự kết hợp trên, khả năng diễn tả của thơ Tố Hữu phong 
phú hơn. Đặc biệt. khi cần diễn tả một để tài với hơi thỏ khỏe và 
chắc thì nhịp 3/4 càng trở nên có hiệu lực: 


Bóng tê cội, cây không rưới mát 


Nóng thiêu dân, nóng rát chân đi 
Đôi má đó, mồ hôi trần ướt 
Khúch sau qua, 0ới tại áo sờn 
(Dưới trưa) 
. trong 7# ấy Tố Hữu đã 


Về ngôn ngữ thơ c; ử dụng tiếng 


nói giản đị gần gũi với cuộc đời thực, phù hợp với nếp cảm nghĩ 


của quần chúng. So với thơ Tế Hữu ở những chặng đường phát 


hình thức biểu 


triển sau này, thì 7# ấy còn có những hạn chế 


hiện, nhưng rõ ràng 7 ấy đã đạt được những thành tựu quan 


trọng về nghệ thuật, đặc biệt trong việc sáng tạo hình ảnh và sử 
đụng ngôn ngữ thơ ca. Không có một sự cách biệt nào đáng kể 
của hệ thống từ được vận dụng trong 7 ấy với vốn từ của ngôn 
ngữ thơ ea thời kỳ sau Cách mạng, Tác giả Từ ấy đã có những 
cách so sánh độc đáo 

- Con tao gan dụ anh hùng 


Như rừng đước mạnh, như rừng tràm thơm. 


98 


- Hồn tôi là một uườn hoa lá 
đất đượm hương oà rộn tiếng chữm. 


hay có những tìm tôi và lãng nghe tính tế, những liên tưởng 


mau tính chất sảng tạo. 


- Gì sâu bằng những trưa thương nhớ 
Hìu quạnh bên trong môi tiếng hò. 
- Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới, 
Bạn dời ơi uui chút với trời hồng. 
- Tại mở rộng 0à lòng sôi rạo rực 
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức: 
há nữa là có những hình ảnh khoẻ và táo bạo: 
Ngực lép bổn nghìn năm, lrưa nay cơn gió mạnh 
Thối phòng lên. Tìm bông hóa mặt trời. 

Ngoài ra, một số từ địa phương của xứ Huế dược sử dụng 
thích hợp và có mức độ (răng không. nghe thiệt ngộ, rứa là 
hết...). Điểm yếu của 7# ấy về hình thức là còn có những mạch 
ö, trong một 


thơ nặng nề, có những câu thơ thiếu hình ảnh và s 
sô trường hợp chưa thật có sự gắn bó nhuần nhị giữa nội dung 
và hình thức. 

Nhưng nhìn chung trong đồng thơ cách mạng thời kỳ 1930- 
ch mạng 


1945, Từ ấy tiêu biểu cho một phong cách thơ rất 


nội dụng và sáng tạo về hình thức 
Trong thơ ca thời kỷ 1930-1945 có một hiện tượng thơ ca 


biệt - một bồng hoa tươi đẹp của vườn thơ cách mạng. Vhá¿ 


tạ ông từ của Hồ Chí Minh là một kiệt tác có tầm cao về tự 


tưởng, về chiều sâu tỉnh cảm. Tỉnh thần yêu nước, tình cảm 


nhân đạo là những phẩm chất thấm đượm trong tập thơ. Nhật 
*y trong từ viết băng chữ Hân nên cũng khó khăn cho việc phân 


ìn từ, Nổi lên rõ rệt là tính chất điêu luyện của cấu trúc 


tích r 
tử tuyệt: sâu sắc, chặt chẽ, tử thơ vận động vừa chặt chẽ, vừa 


99 


tuyển chuyển linh hoạt trong bốn câu thơ đẹp và từng cầu đảm 
nhiệm chức năng riêng, Câu kết có vị trí đặc biệt và rất sáng 
tạo. Ngoài Nhát hý trong tù những bài thơ của Người viết tưong 
thời kỳ tiển khởi nghĩa đã trực tiếp động viên tỉnh thần yêu 
nước của đồng bào, đồng chí. Điều đáng quý là những bài thơ 
động viên rất phóng khoáng, sáng tạo phù hợp với đối tượng và 
chủ đích giáo dục, cổ vũ phong trào. Các bài thơ như bài ea dụ 
kích, ca đội tự vệ, bài ca ơn Đảng, đều là những sáng tạo riêng 
về hình thức thơ ca. 


2.4 Sự phát triển của hình thức thơ ea 
từ sau Cách mạng tháng Tám 


Cách mạng tháng Tâm thành công mở ra một con đương 
mới cho sự sáng tạo thơ ca. Sau những năm đài sống trong cánh 


nó lệ, giờ đây dân tộc ta được tự đo, nhân đân ta thoát khối mọi 


Ề ích. Cuộc sống mới đã chấp cánh cho thơ ca, đẫn the ea 
ra khỏi lối mòn heo hút của cuộc đời cũ. Lý tưởng cao cả của phà 


thơ là phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Nội dụng 


của thơ ca không hướng về những tâm trạng cô đơn năm trong 


vòng vây của chủ nghĩa cá nhân tư sản, mà bất nguồn từ sự 


nghiệp lao động sáng tạo của quần chúng cách mạng. 


Nội dung mới đã dẫn đến và xây dựng cho thơ ca những 


hình thức biểu hiện mới, Nhìn tổng quát thì xu hướng phái 
triển của hình thức thơ ca từ sau cách mạng tháng Tắm có 
những điểm eø bản như sau: 

1. Quy luật hài hòa và thống nhất giữa nội đụng và hình thức 
đân được thực hiện trong thơ ca, Ở những năm đầu của Cách 


mạng, các nhà thơ còn vận dụng nhiều phương tiện biểu hiện cũ 


2. Hình thức biểu hiện ngày càng có một vẻ đẹp lành mạnh, 


mang tính chất dân tộc và đại chúng. Truyền thống tốt đẹp của hình 


100 


thức to ca đân tộc được phát triển. Những khuynh hướng vị nghệ 
thuật, hình thức chủ nghĩa. cầu kỳ, lai căng dân đần bị dào thải. 

3. Nhiều phong cách mới trong thơ được phát triển, Cá tính 
sá 1g Lạo được thể hiện cá trong nội dụng lân hình thức, Khuynh 
hrồng sơ lược, đễ đãi dần được khắc phục. Tính chất sáng tạo về 
hình thức biểu hiện ngày càng rõ nét. 

4. Sự mở rộng và giãn ra của các thể thơ. Một số hình thức 
th truyền thống được khôi phục, nhiều hình thức mới xuất 
hiện. Quy luật hình thức phục vụ nội dụng được vận dụng triệt 
4€ làm cho hình thức phù hợp với nội dung. 

Những đặc điểm trên của hình thức được biểu hiện trên 
nHều mức độ khác nhau ở từng giai đoạn cách mạng và qua 
từng tác giả cụ thể. 

Hai mươi năm qua, thở ca ngày càng gần đời sống. Cái đẹp 
của cuộc sống và con người được thể hiện trong thơ. Trên cơ sở 
củi nội dụng mới, hình thức biểu hiện mới phù hợp đã ra đời. 


Tuy nhiên trong những năm đầu cách mạng, thơ còn mang 
tírh chất ước lệ và tượng trưng. Tiếng thơ lúc này như vừa mang 
th:o những cảm hứng dạt đào của những thắng lợi trong đấu 
tr:nh cách mạng, lại cũng như còn mang theo không khí bố ngỡ 
bưổi ban đầu của những con người vừa mới từ trong tăm tối 


choàng ra ánh sáng. Tuy có ngợi ca lý tưởng cách mạng và cuộ 
sống tự do với những xúc cảm mãnh liệt và chân thành nhưng thơ 
hồ này thiếu những hình ảnh cụ thể về cuộc sống mới và con 
ngiời mới. Các nhà thở còn vận dụng những hình tượng ước lệ và 
tướng trưng với những xúc cảm chủ quan khi ca ngợi chế độ mới. 
Xuân Diệu trong trường ca Møon quốc hỳ và Hội nghị non sông 
cũng như nhiều nhà thơ khác còn dùng những phương tiện diễn tả 
cũ để biểu hiện những tư tưởng và tình cảm mới: Chính điểu đó 


lần cho hình tượng thơ trở nên chung chung, kém tính gợi cảm. 


101 


Cờ bay sáng! Cờ bay hồng! Rạng rỡi 

Hỏi dân Việt! Cờ của ta uấy đó 

Tiến lên! Tiến lên! Theo sứ mạng non sông! 
Cờ là ta, là dân chúng, cờ mọc tựa uừng đông. 
Sống hay chết chẳng nhục dòng giống Việt. 
Dân là nước, nước là ta đã quyết! 


Xa sao uàng máu đỏ đã cao treo! 


Một số nhà thơ như Chế Lan Viên, Huy Cận, Nguyễn Xuân 


Sanh... đều hướng sáng tác thơ ca phục vụ Cách mạng. Nhưng 


vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của những quan điểm siêu hình 


tôn giáo nên vẫn còn vương lối suy tưởng và biểu hiện cũ. Nằm 


giữa lòng thế kỷ, Huy Cận nghe xôn xao cuộc đời mới đang trồi 
dậy trên cái cũ đang tàn tạ. Hình ảnh ngôn ngữ của câu thơ Huy 
Cận ở đây vẫn còn mang theo ít nhiều dấu vết của lối điễn tả tượng 
trưng và có phần siêu hình của thơ Huy Cận trước cách mạng. 


Nằm giữa lòng thế hỷ 
Nghe bay thoát lên tự lòng thế hỷ 
Đồng tâm tư ấp úng buổi tiền thân 
Nghe xương sống ca bài ca hùng 0ï 
Của ngàn muôn thế hệ ngững lên dẫn 
(Giữa lòng thế kỷ, 8 - 1946) 


Cũng như niềm vui của Nguyễn Xuân Sanh, một niềm vui 


thanh thoát nhưng đàn trải trên những ý niệm mở hồ, hình ảnh 


thơ được ghép lại bên nhau theo những liên tưởng chủ quan: 


102 


Ta khát uô biên ngọn sóng uang 
Ta mừng hội gió lúc lên dàng 
Ta hát uô biên trên sách mới 
Và trên thế giới đượm tràng giang 
(Những quyển sách) 


Ngôn ngữ thơ ca ở thời kỷ này còn mang nhiều tính chất ồn 
ào. và đôi khi sáo rỗng. Những từ mới về sinh hoạt chính trị và 
đời sông đã được vận dụng vào thơ ca, nhưng còn thiếu nhuần 
nhuyễn. Các thể thơ không có gì thay đổi đặc biệt. 

Qua thực tế trên rõ ràng chúng ta thấy có một sự không 
phù hợp giữa hình thức và nội dung trong thơ ca. Sở dĩ có hiện 
tượng đó vì sự thay đổi về hình thức thường đi chậm hơn nội 


dụng, và phần quan trọng là ở chỗ sự hiểu biết của nhà thơ 
cuộc sống mới còn chưa sâu sắc; những quan điểm nghệ thuật 
cũ còn chỉ phối lối cảm nghĩ và biểu hiện của họ. 

Những điểm hạn chế trên ít thấy hơn ở những nhà thơ mà 
sáng tác thơ ca vốn đã bất nguồn từ hiện thực đấu tranh cách 
mạng thời kỳ 1930-1945, tiêu biểu là Tế Hữu. Một số bài thơ 
của những tác giả không thuộc thế hệ những nhà thơ lớp trước 
cũng không biểu hiện rõ rệt nhược điểm trên. Thực tế đó tạo 
nên hiện tượng xen kẽ và cùng tổn tại trên thi đàn những hình 
thức thơ giản dị và trong sáng bên cạnh những bài thơ cầu kỳ, 
mòn sáo ảnh hưởng của lối thơ cũ. 


Từ toàn quốc kháng chiến, đi vào cuộc chiến đấu lâu dài và 
gian khổ của dân tộc, các nhà thơ đã rên luyện và tự đổi mới rất 
nhiều về nội dung cũng như hình thức. Nhịp điệu phát triển kỳ 
điệu của cuộc chiến đấu, với vai trò tiên phong của quần chúng 
cách mạng trong sản xuất và chiến đấu đã đặt những vấn để 
quan trọng cho văn học. Quần chúng là lực lượng nòng cốt và 
hể là một hoạt động 


hùng hậu của cách mạng, vậy văn nghệ 
thoát ly khỏi khối người đông đảo đó chăng? Vấn đề viết cho ai 
và viết như thế nào được đặt ra trực tiếp và cụ thể trong sáng 
tác. Những cuộc tranh luận để phê phần quan điểm nghệ thuật 
tự sản đã nổ ra. Các văn nghệ sĩ đã đi trên con đường của cách 
mạng lại tiếp tục "nhận dường” không khí văn nghệ trong 
những năm đảu kháng chiến sôi nổi lạ thường. Bước chuyển 


103 


biến quan trọng đó trong tư tưởng và nội dung đã quyết định sử 
phát triển của hình thức văn học, đặc biệt là hình thức của thơ 
ca. 'Phơ ca, một thể loại văn học "vốn được xem là để thoát ]y dơi 
sống hiện thực" đã trở về làm người bạn gần gũi với quần chúng 


cách mạng. Chính trong giai đoạn này hình thức của thơ ca biển 


đổi rất mạnh mẽ. Quần chúng không phải chỉ là người thưởng 
thức mà còn là người tham gia sáng tạo. Tất cả đội ngũ đông 
đảo những nhà thơ không chuyên nghiệp và chuyên nghiệp đều 
có đóng góp về mặt này hay mặt khác cho hình thức câu thủ 
mới. Thơ tự đo phát triển, thơ không vần xuất hiện, thơ báng 
súng trong quân đội, thơ trên báo liếp, báo tường trong xÍ 
nghiệp, hò, vẻ. độc tấu phổ biến khấp nơi. Thơ ca quả là nguồn 
động viên thực sự trong sản xuất và chiến đấu. Tuy hình thức 
của thơ thay đổi nhiều nhưng quy tụ ở những điểm cơ bản: 


- Thơ càng ngày càng đi đến một hình thức giản đị chân 


thực có một vẻ đẹp lành mạnh. Những khuynh hướng vị nghệ 


thuật, hình thức chủ nghĩa, cầu kỳ, lai căng mất dần 

- Truyền thống tết đẹp của các hình thức thở ca đân tộc 
được khai thác và phát triển, rất phù hợp để biểu hiệ 
yêu nước của sáng Lác. 


nội dung 


Quá trình đi đến một vẻ đẹp chân thực, giản đị trong thơ ca 
là một quá trình đấu tranh chống lại những xu hướng hình thức 
chủ nghĩa. Và chính cuộc chiến đấu gian khổ và vinh quang của 


dân tộc có tác dụng quyết định cho b chuyển biến đó, dúng 
như Tế Hanh đã suy nghĩ về sáng tác của mình ở thời kỳ này: 
"Từ đầu cho đến những năm 1948-1949 những bài thơ tôi việt 
phần nhiều trừu tượng xa thực tế chiến đấu của quần chúng 
nhân dân, cách thể hiện trí thức cầu kỳ. Thí dụ để kỷ niệm ngày 


Đị 


vào Đăng tôi v 


Sang bờ tư tưởng. fa la tœ 
Một tiếng gò lên, tiên nguyệt tà. 


¡04 


am bị chiếm cực Nam 


"Năm 1950 tôi đi công tác vùng 


Trung Bộ. Chuyến đi này đối với Lôi rất có ích. Sống trong một 


vùng øian khô nhất của liên khu V lúc ấy, tôi thấy có những 
thay đổi sâu gác trong tình cảm của mình. Bài thơ khá phất tôi 
viết lúc này là bài Người đàn bà Ninh Thuận. Đó cũng là bài 


mà), 


thờ đáng ghỉ nhớ trong đời làm thơ của tôi 
"Thơ ca kháng chiến đã để lại nhiều sáng tác có giá trị. chân 


thực và phong phú về nội dung, giản đị trong sáng về hình thức. 


Hình ảnh và ngôn ngữ thơ ca ở đây thật là gần gũi, thân thuộc 
như chính cuộc sống ta vẫn gặp đây đó hàng ngày. Hình ảnh 
người chiến sĩ ngoài mặt trận, người dân công, bà mẹ kháng 
chiến, người nữ du kích, em bé liên lạc đều được ghi đậm nét 
trong thơ ca kháng chiến. Tình quân dân, tình đồng đội trong 
chiến đấu, tình đồng chí, đồng bào đoàn kết yêu thương, như 
những sợi tơ vàng ràng buộc lấy nhau. Thơ ca kháng chiến cũng 
khẳng định những tiêu chuẩn thẩm mỹ mới về nghệ thuật biểu 
hiện, Trong những năm đầu kháng chiến, những rơi rót cũ của 
chủ nghĩa hình thức, duy mỹ, vẫn còn đấu vết trong một số bài 


thơ. Tính chất "anh hùng cá nhân" và màu sắc tiểu tư sản trong 
những bài thơ này thường được điễn đạt bằng một hình thức 
cầu kỳ với những từ hào nhoáng và sáo rỗng như "mê vận hội", 
"kiểu thơm", "nợ anh hùng", "giày vạn đậm", "bụi trường chỉnh", 
"gót lưu ly", "trấn ngự", "oan cừu", "nguy nga", "huy hoàng" 
"dụng nhan", Thơ ea kháng chiến luôn khai thác và phát triển 
hình thức. 
Ca dao kháng chiến phát triển nhiều, diễn ca được vận dụng với 
mức độ nghệ thuật khá điêu luyện. Các nhà thơ đã khéo kết hợp 
tính hiện đại với nếp cảm nghĩ của dân tộc, lấy hơi thổ của Kiểu, 


truyền thống thơ ca dân tộc về nội dung cũng như 


Chỉnh phụ ngắm, ca dao đân ca, vận dụng vào thơ của mình. 
Ninh ảnh thơ gần gũi quen thuộc, ngôn ngữ của thơ giàu nhạc 


†!! Tạp chỉ vân học số 9-1965 


105 


điệu truyền thống. Tập thơ Việt Bốc của Tố Hữu là kết tỉnh 
những ưu điểm đó. Chủ nghĩa yêu nước anh hùng được biểu 
hiện cụ thể qua những xúc cảm tiêu biểu và những hình tượng 
nhân vật đẹp, nhất là các nhân vật phụ nữ, từ người phụ nữ 
trong Phá đường, bà mẹ trong Bà bá, Bầm ơi, đến cô gái tượng 
trưng trong Việt Bắc. 

Chúng ta bắt gặp trên những trang thơ hình ảnh những 
người chị, người mẹ đảm dang việc nhà việc nước, cần cù lao 
động, giàu lòng yêu thương người, có nhiều đức tính cổ truyền 
và lối cảm nghĩ của người phụ nữ Việt Nam. 

Thành công của tập Việt Bắc không phải là một điều ngẫu 
nhiên mà gắn liền với cả quá trình sáng tác của Tế Hữu từ trước 
cách mạng. Tố Hữu đã chín tự 7 ấy hay nói đúng hơn thì hồn 
thơ Tế Hữu đã hòa nhịp với bước đi của thời đại từ ngày nhà thơ 
bước vào đời hoạt động Cách mạng. Tố Hữu không chịu chung 
quy luật chín lại với thực tế mới của một nhà thơ lớp trước, và 
đã vượt qua được bước sôi nổi ban đầu nhưng còn chưa vững 
chắc của lớp nhà thơ mới lớn lên với Cách mạng tháng Tám 
Bên cạnh những sáng tác của Tế Hữu, tính cách dân tộc cũng 
được biểu hiện đậm đà trong nhiều sáng tác thơ của thời kỳ này 
như Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Người đàn bà Ninh Thuận 
của Tế Hanh, Lên Cấm Sơn của Tân Sắc, Thăm lúa của Trần 
Hữu Thung, Một cuộc hành quân của Khương Hữu Dụng, Kế” 
chuyện Vũ Lăng của Anh Thơ, Bèi ca uỡ đất của Hoàng Trung 
Thông, Viếng bạn của Hoàng Lộc, Nhớ của Hồng Nguyên, Đêm 
nay Bác không ngủ của Minh Huệ. Tú Mö với tập Nụ cười 
kháng chiến đã phát huy được bản sắc đân tộc trong nội dụng 
đã kích cũng như trong hình thức biểu hiện của loại thơ trào 
phúng, châm biếm. 

Thơ ca kháng chiến có một vẻ đẹp chân thực, giản dị hún 
nhiên, nhưng chưa phong phú. đa dạng. Phong trào thơ có chiêu 


106 


rộng, nhưng chưa có chiều sâu, có những thành tựu đáng kể 
nhưng chưa đều. Hình tượng trong thơ nhiều lúc còn đơn giản 
nơ lược. Các nhà thơ lớp trước đang chín dần lại trong thực tế 
mới. Con tầm ăn lá của cây đời xanh tươi đã bắt đầu nhả kén 
nhưng chưa chín rộ mùa tơ. Quá trình tích lũy vốn sống mới, 
xúc cảm và thị tứ mới là một quá trình thật phức tạp, diễn biến 
theo quy luật hài hòa giữa lý trí và tình cảm, theo quy luật 
lượng biến thành chất với độ chín của tâm hồn. Tế Hanh viết 
được vài bài thơ hay nhưng anh cũng phải nhận rằng: 


"Sự mò mẫm của tôi có thể nói kéo dài trong suốt cả thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp"”t, 

Huy Cận viết được rất ít nếu so với chặng đường thơ sau 
này, và tác giả đã giải thích: 

"Trong cái thế giới xúc cảm của tôi lúc bấy giờ chưa thật 
nảy nở những yếu tố xúc cảm mới. Mà trong việc sáng tác thơ 
thì tư tưởng phải nhào nặn với xúc cảm thành một trạng thái 
tâm hồn đuy nhất, thôi thúc thì mới sinh ra tác phẩm được. 

Tập Gửi các anh của Chế Lan Viên giàu chất sống thực và 
vạo rực lửa chiến đấu nhưng còn thiếu chiều sâu của sức sáng 
tạo. Xuân Diệu cũng chịu sự chi phối chung của quy luật đó tuy 
sinh có viết được nhiều hơn. 

Từ một quan niệm nghệ thuật có tính chất thoát ly trở về 
gắn bó với cuộc sống thực tế chiến đấu và sản xuất, từ chỗ xem 
huật ăn phẩm tỉnh thần màu nhiệm của một thiểu số 


ngÌ 
người đến chỗ xem nghệ thuật là món ăn tỉnh thần của quần 
chúng cách mạng - quá trình chuyển biến ấy không diễn ra một 
cách thuần nhất mà có lúc đi từ cực này sang cực khác. Hiện 
SÃ 
ta với các nhà thở lớp trước, những tác giả vốn dược xem là 
“nghệ thuật già dặn" 


tượng sơ lược và dễ dãi trong sáng tác thơ ca cũng đã từng 


9'š ` Tạp chí văn học số 9-1965. 


107 


Trở lại với trường hợp các nhà thơ lớn lên với Cách mạng 


tháng Tám, chúng ta lại thấy có những biểu hiện khác biệt. Họ 


không đi theo chậng đường "chín lại với thực tế mới" mà đi theo 


chặng đường "lớn lên với thực tế mới". Hai chàng đường thở đó 


cũng đẫn về một néo đường chung. Trong thời gian kháng chiến 
Nguyễn Đình Thi viết được nhiều bài về hình ảnh người chiến sĩ 
và cuộc chiến đấu của đân Lộc. Tập thơ Người chiến sĩ rất mới về 


hình thức. Cái mới ở đây có lúc còn mang tính chất của một thể 


nghiệm. Nguyễn Đình Thi đã không bị ràng buộc theo một định 


lệ hoặc thói quen nào về những nguyên tắc cách luật trong thở 


ca, nhưng tác giả vẫn biết giữ đúng những quy luật vẻ hình 
thức. Phần lớn những bài thơ trong Người chiến sĩ đều là thở tự 
do. Nhịp điệu thơ linh hoạt và thanh thoát, hình ảnh được chọn 
lọc, tứ thơ lắng đọng mà không dàn trải. Về hình thức thơ 
Nguyễn Đình Thi đã từ thơ tự do phát triển đến thơ không vần 
và cũng gây nên nhiều ý kiến trao đổi. Thực ra vần vẫn là một 
lợi khí, một phương tiện biểu hiện có hiệu quả của thơ song chịu 
sự gò bó của vần điệu lại cần tránh. Nguyễn Đình Thi có thể có 
căn cứ khi bài thơ không vần đến được cái đích sáng tạo cuối 
cùng là có được bài thơ hay. 

Một số nhà thơ khác như Hoàng Trung Thông, Quang 
Dũng, Chính Hữu, Vũ Cao, Trần Hữu Thung, Khương Hữu 
Đụng, Minh Huệ, đều có những đóng góp. Điều đặc biệt là ruột 
số nhà thơ đã có bài thơ hay ở vào đỉnh cao của cuộc đời sáng 
tác. Chúng ta nhớ đến Hoàng Trung Thông với Bao giờ trở lợi 
và Bài ca uỡ đất, Quang Dũng với 7áy Tiến, Hoàng Cầm với Bên 
kía sông Đuống, Minh Huệ với Đêm nay Bác không ngủ, Trần 
Hữu Thung với Thăm lúa, Khương Hữu Dụng với Mộ cuốc 
hành quân, Nông Quốc Chấn với Dọn oề làng... Đôi lúc nói đến 
thơ ca thời kháng chiến chúng ta từ tác giả nhớ đến phong trào. 
Những nhà thơ lớp trước đang nằm trong hoàn cảnh chuyển 


108 


hinh và 


ay đựng cho mình một phong cách mới, Những nhà thở 


ch mạng thắng Tâm nằm trong trường hợp đang 


lát lần với 
bánh thành phong cách 


Nói rộng ra, toàn bộ thơ ca Kháng chiến là một phong cách 


r trong đó, môi nhà thơ, đã đóng góp phần sáng Lạo của mình 
Và phong cách sáng tạo đó, qua những bút pháp tiêu biếu 
đúc phát triển đến cao độ vàu những năm mà nhân đân ta bước 


Vàn cao trào 


âv dựng Chủ nghĩa Xã hội 


Suy nghĩ về quá trình sáng tác của mình từ sau Cách 


nìy ng 


bồi thơ của tác giả. một giọt nước cuối eùng đã làm tràn một 


Huy Cận đã nghĩ nhiều đến năm 1958. cái năm mà ở tâm 


hiếc bình đẩy: "Cuộc đi thâm nhập vùng mỏ ấy đã đấy mạnh cả 


qui trình xúc cảm trước đây và đưa đến ngày khai hoa kết quả 
có nh chất hàng loạt: tập thơ Trời môi ngày lại sáng. Tiếp theo 


đó Tếp tục va hai tập Đất nở hoa và Bài thơ cuộc đời 

Cũng trong khoảng thời gian từ 1958 đến 1965. Xuân Diệu 
các tra đời liên tiếp các tập thở. Riêng chung (1960). Mũi Cá 
Ä4o% nà Cảm tay (1969), Một khối hỏng (1964). Nhiều tập thơ 


kh:c cũng lần Tượt xuất hiện. Tế Hanh vớ 


các tập Lòng miền 
Nan, Gửi miễn Bắc, Tiếng sóng, Hai nữa yêu thương. Chế Lan 
Viên oửi Ánh sáng tà Phù sự. Nguyễn Đình Thị với Bài thơ Hác 
Hà, Hoàng Trung Thông với Đường chúng ta đi và Những cánh 
buyền v.v... Ngoài ra chúng ta côn có hàng loạt những tập thơ 


xuết bạn trong thời gian này của nhiều nhà thơ như Nguyễn 


Xuin Eanh Phạm Hổ. Nguyên Hồng, Bàng Sĩ Nguyên, Trình 
Đng, Minh Huệ, Khương Hữu Dụng, Hằng Phương, Xuân 
nh Mai... 


Hung, Đào Xuân Quý, 


° Hy Càn, Tạp chỉ Văn học, 9-1945, tr.53. 


109 


Hàng loạt tác phẩm thơ ca ra đời dánh đấu một bước 
trưởng thành mới của thơ œ 
từng có trong thì ca thời kỳ hiện đại. Đó không phải là thành 
tựu có tính chất ngẫu nhiên mà là kết quả của một qua trình 


và cũng là một hiện tượng chưa 


tích lũy và chuyển biến trong mười năm Cách mạng về tình 
cảm, tư tưởng, vốn sống và kỹ thuật biểu hiện. 


Hiện tượng văn học đó chứng mỉnh rằng các nhà thơ lớp 
trước thực sự đã chín lại trong thực tế mới với những thay đổi có 
tính chất chất lượng trong quá trình sáng tạo và cũng chưng 
mỉnh rằng các nhà thơ lớn lên với Cách mạng và kháng chiến đã 
trưởng thành và có một đội ngũ khá đông đảo. 

lếết quả của bước trưởng thành tốt đẹp đó là s đời của 
những phong cách thơ, với bản c† 


áng tạo riêng về nội dung 
cũng như hình thức. Thực ra thì nhiều phong cách đã hình 
thành lại thay đối và phát triển. 

Sau Việt Bắc, Tố Hữu lại viết tiếp Gió lộng. Từ 7W ấy dên 
Việt Bắc, và đến Gió lộng, phong cách thơ của Tế Hữu đã phát 
triển qua nhiều chặng đường thơ. 

Cảm hứng chủ đạo trong thơ ca Tố Hữu luôn gắn liền với 
những sự kiện tiêu biểu trong đời sống dân tộc. Sức lôi cuôn 
mạnh mề của lý tưởng luôn ở tí 
đầu của cuộc chiến đấu, với một tình yêu đầm + 
luôn nâng mu và ca ngợi cái đẹp chân chính của cuộc đời dã 
đem đến cho thơ Tố Hữu những phẩm chất đặc biệt Thờ Tô 


âm cao của thời đại và ở Luyên 


m thiết thui. 


Hữu kết hợp sâu sắc giữa phổ 


ập và nâng cao, giữa truyện 
thống dân tộc và tính hiện đại.-giữa sự chân thật, giản dị và kia 
năng sáng tạo phong phú, giữa tình và ý với lời và điệu. Từ Từ 
ấy đến Gió lộng, phong cách thơ của Tố Hữu ngày càng mở rộng. 


nâng cao, đón lấy vẻ đẹp và sinh lực đổi đào của đời sống. Tâm 
tư tưởng và sức khái quát trong thơ Tố Hữu ngày càng gắn bó 
và dựa trên những hình ảnh và tâm trạng cụ thể của côn người 
trong cuộc sống chiến đấu và sản xuất. 


110 


tiến một bước dài từ Gửi các anh đến Ảnh 


Chế ban Viên đã 
sang cử Phù sa. Với Anh sáng oà Phù sa thơ của anh nghiêng về 
thể giöi của nội tâm và xúc cảm. Anh tìm đến và kháng định cái 


mọi, cái hiện tại trong sự liên tưởng và đấu tranh để đấy lùi cái 


cũ. cái quá khứ. Thơ cúa anh có sức gợi cảm, tứ thơ thiết tha 
đầm thấm nhưng đôi lúc còn ngậm ngùi, cô dơn. Thơ của Chế 
lạm Viên có nhiều xúc cảm và suy nghĩ, hình tượng thơ giàu 


tnh chất sáng tạo, với những liên tưởng và so sánh mới lạ. Từ 


sau ảnh sáng và Phù sa, câu thơ của anh ngày càng chở nặng 


những suy nghĩ, 1e mà thanh thoát tự nhiên, 


âu 


Huy Cận trước Cách mạng nhạy cảm với cái buồn tủi và cô 


đơn của một tâm hồn đau khổ. Hôm nay tiếng thơ của anh là lời 


ca nhân hậu, gắn bó thiết tha với cuộc đời mới. Thơ của Huy 
Cận lại thêm một lần khởi sắc, chín chấn mà tươi trẻ, hài hòa 
giữa tí tuệ và tình cảm, giữa hình ảnh của một cuộc đời thực 
với lý tưởng bay bổng lãng mạn. Nhịp điệu của thơ Huy Cận 


n vang đều đạn trong khuôn khổ của các thể thơ 
ên những 
n còn thiếu cái đa điết và mãnh 
tu thơ Huy Cận ít tha) 


thường ng 


cách luật và đôi khi mở rộng theo tầm suy nghĩ L 


mạch thơ vàn xuôi. Thơ Huy Cậ 
r đổi và 


liệt của cảm xúc. Hình thức của e 


phát triển 


'Từ sau Cách mạng, Xuân Diệu việt khá nhiều và luôn luôn 


chịu tìm tôi sáng tạo. Thơ Xuân Diệu giàu nhiệt tình cách mạng, 


luôn thiết tha với cuộc sống mới. Tứ thơ của anh rất động. Câu 


thú của Xuân Diệu như đang đổi, đang phá, đang mở rộng, đào 


sâu về nội dụng cũng như hình thức biểu hiện. Thơ của anh có 
phản ôn định bèn canh cái chưa ổn định, có chất kim ngời sáng 


lẫn bên chất quảng thô sơ. Thơ của Xuân Diệu còn thiếu một sự 


hồa điệu nhịp nhàng về nội dụng cũng như hình thức. 


Tiếng thơ của TẾ Hanh là tiếng nói thiết tha, đầm ấm 


tình cảm, Tế Hanh đã thành công trong nhiều bài thơ viết về để 


1H 


đấu tranh thống nhất. Tình cảm trong thơ Tế Hanh không đơn 


điệu, mà vận động qua nhiều trạng thái với nhiều màu sắc dưới 


ảnh sảng của lý tưởng mới. Tình cảm trong thơ Tế Hanh không 
hạn chế khii nâng phần ánh hiện thực. Tuy nhiên thơ Tế Hành cần 


thêm chất suy nghĩ; trong đồng tình cảm cần có một nguồn mạch 


của tự duy để vượt lên cái nông nhẹ của một tứ thở đàn trải. 

Thơ Nguyễn Đình Thi có sức gợi về tình cảm và hình ảnh 
tuy hơi thơ của anh nặng về lý trí. Sự chất lọc những hình ảnh 
và cảm xúc tiêu biểu với khả năng hiểu biết và linh hoạt của lý 


trí đã đem lại cho thở Nguyễn Đình Thì về đẹp riêng. Thỏ 


¡ Đình Thì tập trung về hình ảnh, và cảm xúc: ngôn n 
ấu trong thơ cân đối chặt chẽ (Bài thơ Đất nước và Bài 
thơ Hắc Hải). Song thơ của Nguyễn Đình Thỉ còn thiếu chất s: 


mê tự nhiên của bản năng, và sự bồi đấp của cuộc đời màu mổ: 


4N 


nên có những tứ thơ khô khan và gò bó. 

Hoàng Trung Thông từ Đường chúng ta đi đến Những canh 
6m đã tự khẳng định cho mình một phong cách sáng tạo nghệ 
thuật, thở của anh chắc và khoẻ, giàu chất sống thực tế. Khởi 
điểm của Hoàng Trung Thông là hiện tại, anh ít nói đến quá 
khứ và cũng không ngậm ngùi với quá khứ. Nhưng thơ arh 


cũng chưa nói lên được những cái gì thuộc về tương lai. Thơ e 
Hoàng Trung Thông còn thiếu chất say mê đầm thấm. Chúng :a 
có thể kể thêm nhiều nữa về phong cách sáng tạo của các nhià 
thơ Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Lưu Trọng Lư, Khương 
Hữu Dụng, Phạm Hổ, Trần Hữu Thung, Trính Đường, Huyển 
Kiêu... Môi nhà thơ trên đều có những phẩm chất thơ đẳng quý 
Anh Thơ luôn nhẹ nhàng, cởi mở trong cảm xúc thơ, Nông Quốc 
Chấn chất phác và nồng hậu. Bàn Tài Đoàn hồn nhiên, châm 


tình, Lưu Trọng Lư sôi nổi thiết tha. Trần Hữu Thung mộc mạc 
mà tươi tắn, chọn lọc. Trinh Đường trần trở, tìm tôi, Nguyên 
Hồng rạo rực suy tưởng. Phạm Hổ bàn khoán, sáng tạo. Minh 
Huệ giản đị, chín chắn. 


112 


Sự bình thành của những phong cách thơ sau Cách mạng 
tháng Tâm là một bước trưởng thành của thơ Việt Nam về nội 
dụng cũng như hình thức. Có được thành tựu đó là do sự tích 
lấy lâu dài và rèn luyện nghiêm chỉnh về tư tưởng và tình cảm, 
về vốn sống và kỹ thuật biểu hiện... 

Cuộc kháng chiến lần thứ hai của dân tộc nổ ra sau mười 
năm ngày kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhân 
đân ta với tấm lòng yêu nước thiết tha, với truyền thống kiên 
cường bất khuất, với tỉnh thần đũng mãnh xốc tới, lại bước vào 
đâm nhận một nhiệm vụ lịch sử hết sức vẻ vang. Là đoàn quân 
xung kích, là mũi nhọn tiến công, là điểm tựa lịch sử, chúng ta 
đã đập tan ý chí xâm lược, làm sụp đổ âm mưu của kẻ thù hung 
bạo nhất của thời đại. Những sự biện đẹp đế, những tấm gương 
u hàng ngày đang xuất hiện 


đũng cảm, những con người đáng y 
trên mảnh đất thân yêu của dân tộc. Chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng đang vươn lên những đỉnh cao rực rỡ, với một nội dung vô 
cùng phong phú, có một sức động viên cổ vũ lớn lao. Những gì 
tốt đẹp của một truyền thống vẻ vang lại nối tiếp trên một giai 
đoạn mới cao hơn, trên nền của mười năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đã mở ra một chặng 
đường mới cho sự phát triển của thơ ca. Ngay từ giờ phút đầu 
của cuộc chiến đấu, môi nghệ sĩ đã nhận thức được trách nhiệm 
của mình đối với dân tộc, với thời đại trong giờ phút thiêng liêng 
nhất của lịch sử. Tiếng súng chống Mỹ bùng nổ thì lời thơ ca 
ngợi và cháy bóng cảm thù cũng vang lên một nhịp: 


Yêu uới căm hai đợi sóng ào ào 
Võ bên lòng uà dội mãi tới trăng sao. 
(Xuân Diệu) 


Thơ ca phát huy được tính chiến đấu kịp thời và tính thời 
sự nhạy bén. Trên tuyến lửa của lòng căm thù, và trong chiều 


113 


sâu của mỗi trái tim yêu nước thơ ca có mặt ở khấp mọi nơi. 
Miêu tả nhiều mặt khác nhau của đời sống, từ một trận chiên 
y cầu, từ người ]:1 


„ dựng một 


đấu chống máy bay địch đến xã À 
xe ngoài trận địa đến cô du kích trên mảnh đất xanh tươi của 
ruộng đồng, từ niềm vui trong chiến đấu đến phút chia ly quyến 
luyến yêu thương. Thơ chống Mỹ ngay từ những năm đầu dã 
khẳng định được những thành tựu của một giai đoạn phat triên 
mới trong thơ ca. 

“Thơ chống Mỹ cứu nước đã biểu hiện sâu sắc tư tưởng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Một khí thế mới thấm đượm đạt dạc 
trong thơ ca. Đó là lòng tự hào về truyền thống của quá khứ, về 
tháng lợi của hiện tại và niềm tin vào tương lai. Thơ chống Mỹ 
cứu nước là khúc ca chiến thắng. chất thơ quyện hòa cùng chất 
ên những tổn thất đau 


thép, niểm lạc quan cách mạng vượt 
thương. Không có những hạn chế trong tư tưởng như thơ c 
những năm đầu kháng chiến chống Pháp, hoặc ít nhiều trong 
thở ca đấu tranh thống nhất đất nước những năm hòa bình. Thị 
ca chống Mỹ cứu nước mang lý tưởng cao đẹp giàu tính chiết 
đấu, chân thực nhưng không tự nhiên thô sơ, nói đến tổn thấ 
chia ly nhưng không ngậm ngủi bỉ lụy, luôn khẳng định niên 
tin và mơ ước nhưng không phiêu lưu ảo tưởng. 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng như nội dung chủ yếu ví 


cảm hứng chủ đạo. đã được khai thác và biểu hiện với nhiều sấ: 


thái phong phú. Có thể có những góc độ nhìn ngắm và cách cản 
thụ khác nhau, nhưng rõ ràng tất cả đều hướng về một mục tiêt 
đuy nhất. Chủ nghĩa yêu nước được nâng cao hơn trên nền củ: 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Cơ sở giai cấp đã tạo nên chiều sâu 


trong tình cảm và sự sắc sảo trong nội dung quan điểm dân tộc. 


Nỗi bán khoăn chung : nhà thơ là làm sao biểu hiệt 


la 


cho được tính cách và tâm lồn của con người Việt Nam tron; 
thời điểm lịch sử vẻ vang nhất, làm sao nói lên được những sơ 


114 


tại và 


ràng buộc vừa cụ thể vừa vô hình giữa quá khứ, hiệ 
tương lai, giữa cuộc đấu tranh của đân tộc ta và bước phát triển 
chung của thời đại. Bên cạnh những bài thơ viết về những điển 
hình người thật việc thật như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết 
Xuân, chị Trần Thị Lý, bà mẹ Suốt... chúng ta có những bài thơ 
về những kiểu người trên từng trận tuyến đấu tranh, anh chiến 
ạ, chiến sĩ công binh, chị nữ du kích, hoặc có nhà thơ 
muốn khái quát lên trong sáng tác thơ hình tượng chung về đất 
nước và nhân dân anh hùng 


sì cao 


'Thơ chống Mỹ, cứu nước thể hiện khá rõ nét sự vươn tới kết, 


hợp giữa hiện thực và lý tưởng, giữa cái bình thường và cái vĩ 


đại, giữa cái chung và cái riêng, giữa hiện thực và lãng mạn 
v.v... Những phạm trù trên vốn luôn luôn có mặt trong thơ 
trong những tương quan đối lập và hài hòa, nhưng không phải 
bao giờ cũng có được sự hòa điệu. Trong thơ ca thời kỳ trước 
cách mạng có những mặt tưởng như vĩnh viễn đối lập nhau. 
Cách mạng đã đem lại những cơ sở hiện thực và cách nhìn biện 
chứng để nhà thơ có thể thấy được sự thống nhất bên trong giữa 
các phạm trù đó. Đó là về nguyên lý và tính khả năng; trong 
thực tế phát triển của thơ ca ít nhiều vẫn có sự so le trong một 
lue nào đó. Thơ chống Mỹ cứu nước đã liên kết được và vươn tới 
sự hài hòa thống nhất giữa hiện thực và lý tưởng, bình thường 
và vĩ đại, chung và riêng. 

Từng ngày lý tưởng đang trở thành hiện thực và cũng từng 
ngày biện thực chắp cánh cho lý tưởng bay thêm cao thêm xa. 
Một thực tế rất vì đại mà cũng rất cụ thể của cuộc chiến đấu đi 
vào trong thơ tạo thành cái nền vững chắc nhưng vẫn trong trẻo ý 
thơ. Nhưng cũng từ thực tế đó bay lên lý tưởng và những ước mơ 
cao đẹp. Những nhà thơ lớp trước, cũng như những cây bút mới 
xuất hiện luôn chú ý bồi đắp cho thơ của mình chất thực của dời 
sống và chất thơ của lý tưởng, Xuân Diệu chú ý đưa chất sống thực 


11ỗ 


vào trong thơ. Hoàng Trung Thông lại từ cái nền của hiện thực mà 
đẩy tứ thơ đi xa bay bổng. Tố Hữu, Huy Cận qua cái chung vẫn bệc 
lộ một cái riêng sâu sắc. Xuân Diệu, Chế Lan Viên có lúc băt 
đầu từ cái riêng để tìm đến một cái chung phổ biến. 

Thơ chống Mỹ, cứu nước thừa kế và phát triển được truyền 
thống tích cực của thơ ca cách mạng miền Nam. 

Chất anh hùng ca và cảm xúc trữ tình đầm thắm thiết tha 
trong mạch thơ của Giang Nam, Thanh Hải, Thu Bồn, Lê Anh 
Xuân lại thấy lại đây đó trong thơ ca chống Mỹ cứu nước. Thật 
cũng khó để phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa thơ ca 
cách mạng miền Nam và thơ chống Mỹ cứu nước ở miền Bắc 
nếu không chú ý đến sự khác nhau về mặt để tài và phong cách 
sáng tạo của từng tác giả. Một mặt khác, thơ đấu tranh thống 
nhất đất nước và thơ đả kích Mỹ - Ngụy những năm trước cùng 
đã trực diện đánh thẳng vào kể thù. Tất cả những điều kiện 
trên đã chuẩn bị để cho thơ ca bước vào những năm chống Mỹ 
cứu nước đạt được những thành tựu xuất sắc. 

Tố Hữu qua các tập Rø trộn, Máu uà hoa vẫn gìữ vững và 
phát triển những nét chủ đạo của một phong cách thơ truyền 
thống, giữ vững nhịp hài hòa giữa các mặt đối lập trong cấu tứ, 
chất suy nghĩ và yếu tố chính luận được tăng cường. Hoa ngày 
thường uà chưm báo bão những bài thơ đánh giặc của Chế Lan 
Viên đã khẳng định bước phát triển mới cửa một phong cách 
thơ. Từ thung lũng đau thương về với cánh đồng vui, Chế Lan 
Viên đã biểư hiện sâu sắc chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
thơ. Chất trí tuệ và suy tưởng được bổi đắp và nâng lên làm 
trung tâm chú ý của hình tượng thơ. Bên cạnh những tử thơ 


thanh thoát có màu sắc và cảm xúc, hình tượng thơ của 
Lan Viên không khỏi nhiều lúc rơi vào sự khô khan của lý trí. 
Huy Cận với Những năm sáu mươi và Chiến trường gàn đến 
chiến trường xa đã cố gắng đưa hơi thở của cuộc sống của chiến 


116 


trương đến với thơ. Hình thức thơ cùng có những đổi thay khi 
chất suy nghĩ và chính luận được tăng cường. Tập thơ Hơi bàn 
fay củn là một đóng góp có ý nghĩa cho thơ thiếu nhĩ. Xuân Diệu 
sua Hai đợt sóng và Tói giàu đôi mất vẫn giữ được hơi thổ khoẻ 
khoản với những cảm xúc khá đổi đào trên nhiều để tài mở 
tổng, Muốn chống lại căn bệnh thì vị và lý tưởng hóa trong thơ, 
Xuân Diệu để xướng một phương hướng tích cực: tăng cường 
ào trong thơ. Từ Äóể khối hồng đến Hai đợt 
sáng, Xuân Diệu đang cố gắng khẳng định bằng thực tiễn sáng 


chất sống thực tế 


tác những quan niệm của mình để xướng, nhưng trong sáng tác 
của Xuân Diệu nhiều khi còn lẫn lộn giữa cuộc sống thực có góc 
cạnh với những chất liệu tự nhiên thô sơ. Những dấu hiệu mới 
đã đến trong thơ Tế Hanh với Khúc ca mới. Không phải chỉ là 
động mà tứ thơ đã được mở rộng 
với những chuyến đi vào đời sống. Có những phần thành công 


tiếng hát của con tim đang š 


và eö những bài còn non yếu. 


Chính Hữu với tập Đầu súng trăng treo đã tự xây dựng cho 
mình những nét riêng của một phong cách thơ. Hình ảnh trong 
thú Chính Hữu vừa mang tính chất khắc họa tạo hình vừa ẩn 
kín tâm tư biểu hiện. Cảm xúc như lùi về phía sau có lúc khô 
lanh, nhưng cũng chỉ eó khi sâu xa lắng đọng. Tính hàm xúc 
của ngôn ngữ, mạch ngắt ngắn và khoẻ của nhịp điệu đã tạo 
nên một hình thức phù hợp với nội dụng. Đầu sứng trăng treo 
tần hợp mười làm năm thơ Chính Hữu, nhưng những bài thơ 
chông Mỹ của tác giả trong không khí cả nước lên đường vẫn là 
những bài có khí thế hơn cả. Từ Những cánh buồm đến Đầu 


sóng. Hoàng Trung Thông đã cố gắng đẩy sức sáng tạo vượt lên 
phìa trước. Luôn gắn chặt với thực tế chiến đấu và sản xuất 
những đồng thời trí tưởng tượng đã đưa tứ thơ đi xa hơn. Nông 
Quốc Chấn vẫn nhạy bén với dòng thời sự. Vừa hồn nhiên chất 
phác, lại vừa liên tưởng khái quát, Nông Quốc Chấn đã giữ cho 


117 


những ý thơ có màu sắc riêng tươi tắn. Sự nghiệp chống Mỹ cwu 
nước của toàn đân đã đem lại nhiều cảm hứng rất mới lạ làm 


cho ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm hồn mỗi nhà thơ có 


thêm ánh sáng mới xiết bao rực rõ. Lưu Trọng Lư với Người còn 
gái sông Gianh, Anh Thơ với Hoa dứa trắng, Nguyên Xuân 


nh với Nhát by Quê biển. đều đánh đấu những cố gắng mới 


trong quá trình sắng tác của mỗi người. Thơ của [ưu Trọng Lái 
giàu chất cảm xúc và chất thơ nhưng còn xưa cũ trong nội dung 
cũng như trong bình thức. Hoa dứa trắng của Anh Thơ vẫn còn 
những tứ thơ đàn trải nhưng rõ ràng so với Đđo Ngọc thì giàu 
n† 
Xuân Hoàng, Trinh Đường, Bang 8ï Nguyên, Minh Huệ, 


ất sống thực và những cảm xúc chân thực và mạnh mẽ hơn 


ều có 


Nguyễn Viết Lãm, Huyền Kiều, Phạn: Hồ, Lương Ấn ¿ 


nhiều cố gắng dáng kể. 


Điều đáng chú ý của thơ chống Mỹ là sự có mặt của một lực 


lượng mới hết sức tươi trẻ. Một nguồn thì tứ lớn lao của thời dại 


đã khởi đậy những e xúc thì ca ở mọi người. Bên cạnh những: 


tác giả quen thuộc, trên báo chí luôn xuất hiện những bài mang 
tên tuổi mới. Phần lớn thơ của lực lượng trẻ đều giàu cảm xúc, 
chân thực và mới mẻ. Một piểm vui trong chiến đấu, miột Rự 
niệm riêng tươi đẹp, những vết thương nhức nhối và ch 


° bỏng 


căm thù, một cái nhìn nên thơ về cuộc sông... đều là khởi điểm 


a một. tứ thơ, Ít bị rằng buộc bởi những ước lệ khuôn sáo, căm 
xúc không bị cứng lại và gò theo lý trí, thơ của lớp trể thanh 
thoát niềm vui giàu ước mơ và kỷ niệm. 


Những nhà thơ gắn bó và trưởng thành với tiền tuyến lớn 


trong suốt mĩ 


{ chục năm từ Giang Nam, Thanh Hải, Thu Bồn 
đến thế hệ trẻ hơn như Nguyễn Khoa Điểm, Thanh Thảo, 
Dương Hương Ly... Những nhà thơ cầm súng như Hữu Thỉnh, 
Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Nguyên Đức Mậu, Hoàng 


Nhuận Cảm, Vương Trọng... Những nhà thơ nữ như Xuân 


118 


Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Ý Nhĩ, Phan Thị Thanh Nhàn, những 
nhà thơ của Hà Nội và hậu phương thời bình như Bằng Việt, Vũ 
Quần Phương, Võ Văn Trực, Ngô Văn Phú. Điều đáng quý là các 
nhà thơ xuất hiện trong những năm chống Mỹ đã có những 
đóng góp quan trọng qua những tác phẩm thơ có giá trị như Quê 
hưởng của Giang Nam, Mồ anh hoa nở của Thanh Hải, Vẳng 
trúng quảng lưa của Phạm Tiến Duật, Đất ngoại ô của Nguyễn 
Khoa Điểm, Gió Lào cát trắng của Xuân Quỳnh, Cát trắng của 
Nguyễn Duy, Đường tới thành phố của Hữu Thỉnh, Những 
người đi tới biển của Thanh Thảo và những trường ca sắc sảo 
của Thu Bồn. Rồi đây khi cuộc chiến tranh kết thúc họ sẽ là lực 
kỷ 
20. Những nhà thơ chiến sĩ như Nguyễn Duy, Thu Bồn, Hữu 
“Thỉnh, Phạm Tiến Duật... những tác giả nữ như Ý Nhị, Xuân 


lượng chủ đạo trên thi đàn trong những thập kỷ cuối của thế 


Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ vẫn có những đóng góp quan trọng 


trong thơ thời kỳ đổi mới 


Từ sau Cách mạng. nhiều thể thơ được sáng tạo và phát 


triển, câu thơ mở rộng, giãn ra và trong một số trường hợp bị 


phá vỡ về cấu trúc để nâng cao hơn khả năng biểu hiện. 

Thể thơ tự do ngay từ những năm đầu Cách mạng và 
kháng chiến đã được vận dụng khá phổ biến để nói lên cái sục 
sôi, mãnh liệt của Cách mạng và của kháng chiến. Thơ tự do 
trong thời kỳ này có chỗ khác với một số bài thơ tự do của thời 
Thơ tự do ở giai đoạn trước nhiều lúc mang tính 


sắp đặt chủ quan của nội dụng. Qua thơ tự đo ở thời kỳ sau 
cách mạng có nội đụng phong phú và sức sống mạnh mẽ như 
tuôn chạy nà theo từng đồng chữ trên từng trang sách; nó quyết 
định cách ngất nhịp của câu thở Nhớ máu và Tỉnh đất nước 
Trần Mai Ninh, Hải Phòng 19-11-1946 của Trần Huyền Tì 
-Vhở của Hồng Nguyên, Bài ca oở đất của Hoàng Trung Thông. 
( thơ tự do. Gó những 


Tố Hữu trong Từ ấy nhìn chung chưa viế 


119 


mạch thơ phóng khoáng trong các bài Tiếng hát sông Hương, \ò 
Chí Minh, nhưng đó chỉ là cá biệt. Hầu hết các bài thơ đều việt 
theo các thể thơ cũ của dân tộc và thơ mới. Trong tập Vœ Bắc. 
Tố Hữu viết nhiều bài thơ tự do. Từ những bài viết trong nam 
đầu Cách mạng và kháng chiến như hạnh lạt, Đêm xanh, Gia 
thành phốtrt 
hô chiến sĩ Điện Biên, Tụ đi tới... Sau này tập Gió lộng, cũng có 
nhiều bài có giá trị viết theo thể tự đo. Qua các sáng tác thơ tự 
do trên, người đọc nhận thấy hình thức tự do được vận dụng 
theo đúng quy luật hình thức phục vụ nội dung. Câu thơ được 


¡ đến các bài ở cuối thời kỳ kháng chiến như Hoan 


mở rộng, cách luật bị phá vỡ là 2ö yêu cầu điễn tả nội dụng. Tố 
Hữu đã để cho mạch thơ giãn ra, ngang đọc phóng túng để diễn 
tả khung cảnh của thành phố trụi góp phần đánh giặc trong bài 
Giữa thành phố trụi. 

Trần Huyền Trân vận dụng câu thở đài ngắn kết hợp với 
nhiều điệp từ để diễn tả không khí căng thẳng quyết liệt củi: 
Hải Phòng ngày 19-11-1946, Và đặc biệt là trường hợp Trần Mai 
Ninh với Tnh đất nước và Nhớ máu. Mạch thở của Nhớ máu 
phá ra rất mạnh, toát lên rất sôi nổi không khí của cách mạng, 
của máu và lửa, của niềm tin và thắng lợi. Tác giả đã vận dụng 
hình thức linh hoạt để phục vụ cho yêu cầu biểu hiện của nội 
dung đấu tranh và cách mạng. Hình thức đó không thể có và 
cũng không phù hợp để biểu hiện tâm trạng tiêu cực thoát ly 
của thơ ca công khai thời kỳ 1930-1945. 

Thơ tự đo phát triển và nhiều lúc đi đến hình thức thơ 
không vần. Thơ không vần là một nẻo đường của thơ tự do. Thơ 
tự do xây dựng nội dung thơ ca trên cơ sở của nhịp điệu và hình 
ảnh, Thơ không vẫn cũng xây đựng nội dung trên cơ sở của nhị; 
điệu và hình ảnh. Loại bỏ vần thường làm hạn chế đến nhịp 
điệu hài hòa gợi cảm của the nên phần lớn các nhà thơ chì 
không hiệp vần trong những trường hợp đặc biệt của mạch thơ, 


120 


Cuộc tranh luận về thơ không vần của Nguyễn Đình Thi ở 
Việt Hác vào mùa suân năm 1950 đã nói lên sự chuyển biến cø 
bán của hình thức thơ. Nguyễn Đình Thì đã mạnh đạn tìm tòi 
và sáng tạo hình thức diễn đạt của thơ, Có lúc anh thành công. 
và cũng có lúc công việc làm của anh mang tính chất một thể 
tughiệm, Nhưng vấn đề đặt ra rộng hơn là sự giãn ra và mở rộng 
bình thức điễn đạt trong thơ ca sao cho phù hợp với yêu cầu 
Liểu hiện cuộc sống mới và con người mới. Mọi người đều hiểu 
rằng quy luật sáng tạo của hình thức thở ca là hình thức luôn 
phủ hợp và không han chế sự biểu hiện của nội dụng. Hình thức 
thờ tự do là cân thiết khi nội dụng đồi hỏi. hình thức thơ không 
văn cũng có thể chấp nhận được. Nhưng không phải tất cả mọi 
để tài, mọi xúc cẩm, mọi cấu tứ đều thích hợp với thơ tự đo. Một 
mặt khác, chúng ta lại có rất nhiều thể thơ có khả năng biểu 
hiện rất phong phú, được thử thách với thời gian, được nhân 
đân yêu thích. Các thể thơ như lục bát. song thất, và các thể bốn 


28 bài thơ của tập Việt Bắc, có ba bài viết theo thể bốn t 


bàn viết theo thể năm từ, ba bài viết theo thể bảy từ, bảy 
theo thể tự do và mười một bài viết theo thể lục bát và lục bát 
biên thể, Tỷ số đó nói lên một thực tế là các thể thơ của đân tộc 
luôn được chú trọng phát triển và trong thực tế thì chưa có một 
thể thơ nào bị cũ loại hẳn đi. Như thể thơ bốn từ vốn ít được 
đùng trong thơ ca trước kia, nhưng trong Việt Bắc lại trở nên có 
khả nàng biểu hiện về nhiều phương điện. Có lúc hồn nhiên tươi 
trần như lời ea tiếng hát: 

Voi là ooi ơi 

Voi ta đầu thép 

Voi cong chân đẹp 


0o¿ nghữnh uoi cười 


(Voi) 


= 


€ó lúc gợi lên không khí vui và sôi nổi bằng những net 
miêu tả cụ thể và tập trung: 
Cờ treo đỏ chói 
Trên nóc trên cây 
Phí lè ứnh ôi 
Suốt đêm suốt ngày 
(Bà mẹ Việt Bác) 

Đặc biệt trong bài Lượm, câu thơ bốn từ xinh xắn với 
những từ lấp láy, có thanh điệu đặc biệt, đã dựng lên rất đẹp và 
sinh động hình ảnh chú bé liên lạc: 

Chú bé loắt choắt 
Cái xắc xinh xinh 
Cái chân thoän thoát 
Cái đầu nghênh nghênh 
Thể thơ bốn từ ở đây nhiều lúc rất hiện đại qua lời đối thoại 
Chúu cười hín mí 
Má đỏ bồ quân 
- Thôi chùo đồng chỉ 
Cháu đi xa dân 
Hoặc qua những lời tán thán với một ngữ điệu đặc biệt: 
Chợt nghe tin nhà 
Ra thế 
Lượm dữ! 
Hoặc qua câu hỏi tu từ: 


+Lượm di, còn bhông? 


Chính đó là mới trong các thể thơ ngoài phần cấu trúc 


ác thê thơ từ sau Cách mạng được phát triển khá 


về câu, từ. Œ 
phong phú với sự hình thành và ổn định của những phong cách 


122 


của Tuyển tập thơ Việt Nam trong dị kỷ niệm 
mười lắm năm Cách mạng làm cái mốc thì chúng ta có thể thấy 
ở đây sự họp mật của nhiều thể thơ phong phú. 

Về những thể thơ chính, trong số 126 bài viết về miền 
xuôi”, chúng ta có 28 bài làm theo thể thơ tự đo, 17 bài làm 


theo thể thơ tầm từ, 96 bài làm theo thể thơ bảy từ, 23 bài làm 


theo thể năm từ và 15 bài làm theo thể lục bát. Sự tập hợp có 


tính chất ngẫu nhiên này về mặt thể loại. và tý số giữa các thể 
thơ đã phản ánh một phần nào tình hình phát triển của các thể 


loại. Qua Tuyền tập thơ Việt Nam (1945-1960) cùng như qua các 


tập thở của các tác giả được viết ra trong những năm gần đâ 


chúng tì có thể nhận định sơ bộ như sau về các thể thơ. Thơ tự 
do ngày cảng phổ biển và trở thành một thể chính thức với 
nhiều bài hay như Cứu hong giảng ta ơi (Nguyên Hồng), Ta đi 
tới, Với Lênin (Tố Hữu). Nhớ (Hồng Nguyên), Nhớ máu (Trần 
Mai Ninh), Bài ca oỡ đát (Hoàng Trung Thông), Tặng chiến sĩ 


Sông Lô của Võ Liêm Sơn, Sóng uố cửa Tùng của Lưu Trọng 
l.ự... Thể tắm từ vẫn giữ được tính chất mới mẻ như ở thời kỳ 
phong trào thơ mới. Thể thơ tám từ thường được dùng để mô tả 
những đối tượng mà nhà thơ cần đi vào nhiều mặt của vấn đề, 


hoặc kết hợp để gợi lên chiều sâu của những suy nghĩ và xúc 


cầm. Nhịp điệu thơ vẫn uyển chuyển, mạch thơ vẫn rộng rãi. 
Hơi thơ dù sôi nổi hay trầm lặng mà vẫn có nét nghiêm chỉnh. 
Có nhiều bài thơ tám từ có giá trị như: Người con gái Việt Nam 
hd 
cầy của Chế Lan Viên, Lệ và Ngon quốc by của Xuân Diệu, Hai 


Tố Hữu, Kết nạp Đăng trên quê hương Mẹ và Giữa Tết trôi 


hình người gỗ của Huy Cận, Nhớ con sông quê hương của Tế 
Hành, Chuyện hai người yêu xa cách của Nguyễn Đình Thị... 


'Ở đây chúng tối chỉ giới hạn trong các thể thơ miền xuôi, mã chưa đi vào 
nghiên cửu thơ miền nửi về mặt thể loại. 


123 


Thể thơ bảy từ nhìn chung không thay đổi cấu trúc về số 
câu, số từ. nhưng cũng có những yếu tế mới. 


Lối ngắt nhịp 3⁄4 trong thở ea cổ truyền của đân tộc được 


Rhôi phục tạo nên chất chắc và khỏe cho mạch thơ, giúp vị 


o việc 
biểu hiện những chủ đề mới. Kết hợp với lối gieo vẫn gián cách, 


hỗn hợp và ôm nhau, câu thơ không trúc trắc mà có sự hài hòa 


về nhịp điệu 
Anh đã đến l quê em Ban-tích 
Sóng ngời xanh ! ngọc bích biển khơi 
Đã xoá sạch / những ngày Đăng-dích 
Máu Ba-Lan ƒ trong trắng đỗ tưởi... 


(Em ơi, Ba Lan - Tố Hữu) 


ï nhà thơ lại kết hợp lối ngắt nhịp 3/4 với 4/3. Nhịp 


4/3 là nhịp ngắt phổ biến của thể thở bảy từ của thơ mới. Nưät 


theo nhịp 4/3 thì nhịp điệu của câu thơ uyển chuyển mềm mại 
nhưng cũng có những trường hợp thiếu sự rắn chắc cân thiết 
Phối hợp hai lối ngắt nhịp 4/3 và 3-9/3 với 3/4 và 3/9-2 làm cho 
câu thơ bảy từ trở nên khoẻ mà vẫn nhịp nhàng: 
Xiông xích / chúng bay | bhông khóa được 
Trời đây chỉm J uà đất đầy hoa 
Súng đạn / chúng bay! bhông bắn được 
Tòng dân ta j yêu nước thương nhà 
(Đất nước - Nguyễn Đình Thị) 
Trong bài thơ Em ơi, Ba Lan, Tố Hữu đã sử dụng linh hoạt 
các lối ngất nhịp khác nhau của câu thở bảy từ, toàn bài gồm 
những khổ thơ giống nhau song nhịp điệu lại thay đổi rất uyền 
chuyển. Bàng Sï Nguyên qua bài Vợ chồng đi chợ Xuân dã dễ 
nhịp thơ đi động như múa lượn rất hợp với chủ để. Trong bài Mã 
p£ièng, Xuân Diệu qua những khổ thơ sáu câu, vận dụng lối 


124 


gico vần hỗn hợp bằng trắc xen lẫn và nhiều lúc lấy thanh trắc 
làm chủ vận đã gợi được không khí chiến đấu rất gay go với 
thiên nhiên hiểm trở, 

Thể thơ năm từ vẫn có một vị trí quan trọng trong thơ ca 
u¿n đại. Câu thơ gồm năm âm tiết với nhịp ngắn gọn, có khả 
măng tiến thoái rất linh hoạt. Có thể trải dài mạch thơ để kể 
chuyện, hoặc để biểu hiện tâm tình (như các bài Ngoảnh lại 
mười lăm năm của Chế Lan Viên, Hồng Côn con yêu của mẹ của 
H1àng Phương, Em liên lạc của Nguyễn Trung Thành, Thăm lúa 
củi Trần Hữu Thung v.v...). Có thể diễn tả tập trung chủ đề 
trcng một số khổ thơ nhất định (như Viếng bạn của Hoàng Lộc, 
Nò cải đơm hoa của Lưu Trọng Lư v.v...). Vì số từ ít nên thanh 
đi£u của thể thơ năm từ khoẻ và chắc nếu nghiêng về vần trắc, 
và không kém nhịp nhàng nếu nghiêng về vần bằng. Trong tập 
t.hé Mgười chiến sĩ, Nguyễn Đình Thị đã dùng thể thơ năm từ để 
điển đạt khá thành công nhiều để tài kháng chiến, với hơi thơ 
khöẻ, chắc, giàu hình ảnh và suy nghĩ. Bởi thơ cuộc đời của Huy 
€ ũng giới thiệu với người đọc khả năng biểu hiện phong phú 
củ; thể thơ năm từ. 

Câu thơ lục bát vẫn nhịp nhàng, uyển chuyển như nhịp 
điệu vốn có. Tế Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Tế Hanh, Nguyễn 
tình Thị... vẫn tiếp tục viết thơ lục bát để điễn tả nhiều để tài 
khie nhau. Trong thơ lục bát hiện đại vẫn có những câu thơ 
nang dáng đấp của ca dao và dân ca. 


Việt Nam đất nước ta ơi 


Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 


Ủ}t Mả-pi-lèng / danh bất hư truyền 
Sống mũi ngựa / núi cao thẳng đứng 
Núi điệp trùng / núi tỏa bốn bên 
Đá gan trâu / gãy choòng đá cứng 
Sương mù dưới vực / vút bay lên 
Bạc lẫn màu cây / mờ đỉnh dựng 


125 


Cánh cò bay la rập rờn 
Máy mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. 
(Nguyễn Đình Thi) 
Một ngôi sao chăng sáng đêm, 
Một thân lúa chín chẳng nên mùa oàng 
Mội người - đâu phải nhân gian? 
Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. 
(Tố Hữu) 
Có những câu kết hợp hơi thơ của Kiểu với tứ thơ và ngôn 
ngữ hiện đại: 
Ve bêu rừng phách đổ uàng 
Nhỏ cô em gái hái măng một mình. 
(Tố Hữu) 
Dãi dầu nào có tiếc đời 
Đăm đăm đôi mắt trông uời quê hương. 
(Nguyễn Đình Thí) 
Ngoài những lối cấu trúc bình thường ra chúng ta thấy 
cũng có những câu thơ lục bát có tính chất đặc biệt. 
Hoặc có câu giãn ra trong một khổ thơ chung: 
Con ong làm mật yêu hoa 
Con cá bơi yêu nước, con chỉm ca yêu đời. 
(Tố Hữm) 
Hoặc có câu bị ngắt ra theo bậc thang: 
Từ nay xin đặt tên hoa 
“Hoa anh ơi” 
một chiều ta 
nở đầy. 
(Xuân Diệu) 


126 


Những cầu hỏi, câu nhắn, những lời chào hỏi, những từ viết 


tat những khẩu ngữ v.v... đều được đưa vào trong câu thơ lục 


bát, làm ebo câu thơ có màu sắc mới 

Nhìn vào hiện tại cũng như suy nghĩ về Lương lai, chúng ta 
tin rằng thể thơ lục bát có thể đổi nhiều. Nhưng dù có thay đổi 
vẫn phải tôn trọng đặc điểm của câu thơ lục bát với nhịp điệu 
uyển chuyển nhịp nhàng; thanh điệu của câu thơ nghiêng về 


°„ hơi thơ cần liên tục hơn ngắt quãng. Thể lục bát 


bằng hơn trá 
trong thơ hiện đại đạt được những giá trị biểu hiện khá cao qua 
thơ của Nguyễn Bính, Huy Cận, Tố Hữu. Chân quê của Nguyễn 
Bính và Ngậm ngài của Huy Cận là những bài lục bát. Sau 
Cách mạng tháng Tám, Tố Hữu cũng là một cây bút đã viết lục 
bát rất hay. Các bài thơ Việt Bắc trong thơ kháng chiến chống 
Pháp và Nước nón ngàn dặm trong thơ chống Mỹ cũng đạt tới 
đỉnh cao của thơ lục bát. Những nhà thơ của thời chống Mỹ 
cũng có nhiều người khá thành thục với lục bát như Nguyễn 
Dũng, Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo, Nguyễn Trọng Tạo. 


Ngoài các thể thơ chủ yếu trên, chúng ta thấy một số thể 


thơ được khôi phục và phát triển với một nội đung mới như thể 
tứ tuyệt, sáu từ, thơ văn xuôi, thơ đối thoại v.v... Thể tứ tuyệt 
vắng bóng đần trên thi đàn với sự ra đời của phong trào thở 
tới, Gần đây một số nhà thơ làm thơ tứ tuyệt” thường để xoáy 
Sâu vào một ý nhỏ, hoặc gợi lên một tình cảm, một tâm trạng 
nào đó, hoặc đi vào giới thiệu một nét đẹp của cảnh vật. Tứ thơ 
không bị ràng buộc, gò bó trong khuôn khổ cách luật mà lại 
phóng túng. có khi bài thơ gồm bốn câu nhưng mỗi câu lại 


`'Lấy thí dụ một bài thơ tứ tuyệt của Chế Lan Viên: 
Nhớ xuôi trông mãi mảnh tin nhà 
Nay được phong thư nước suối nhòa 
Chẳng dám giận nhiều con thác lũ 
Thương tình chú ngựa khổ đường xa 


127 


không nhất định là bảy từ mà có khi gồm sáu từ hoặc tám, chịn 
từ. Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Huy Cận v.v... đều có 
những bài thơ đáng chú ý viết bằng thể 
Huy Cận viết một số bài thơ văn xuôi. Các thể thơ trên đều phat 
huy được khả năng diễn tả và phục vụ những để tài với nội 
dung mới. 


áu từ. Chế Lan Viên và 


Đi riêng vào việc vận dụng thể loại của từng tác giả thì quy 
luật chung của sự phát triển về hình thức của thơ ca hiện đại 
cũng thể hiện khá rõ nét trong từng nhà thơ. Có thể lấy trường 
hợp Chế Lan Viên làm lệ chứng. Trong tập Điêu tàn, Chế Lan 
Viên đã viết 36 bài thơ thuần tuý theo hai thể bảy từ và tám từ. 
Trong tập Ánh sáng uà Phù sa. Chế Lan Viên đã vận dụng 
nhiều thể thơ phong phú như: thể bốn từ, thể lục bát, thể đối 
thoại, thể tứ tuyệt, thể tự do, thơ văn xuôi v.v... Và tác giả tỏ ra 
khá thành thục với từng ấy thể loại. 

Vào giữa những năm 60 của thế kỷ thơ tự do ngày càng có vị 
trí trên thi đàn. Cảm hứng về thời đại, về Tổ quốc và thiên nhiên 
đất nước tươi đẹp đã thực sự thôi thúc để câu thơ mở rộng, với nhịp 
thay đổi linh hoạt tự đo về ngôn từ về sắp xếp câu chữ. 

Thơ tự do đã thực sự trở thành một chủ thể bên cạnh các 
thể thơ cổ truyền dân tộc. Thơ tự do rất thích hợp cho sự phát 
triển rộng rãi về mặt tư duy, dung nạp nhiều liên tưởng và suy 
tưởng. Thơ tự do cũng thích hợp để thể hiện tất cả những trạng 
thái sôi nổi và phong phú nhất của cảm xúc trước hiện thực 
nóng bỏng của cuộc chiến đấu. 

Thơ tự do không phải là một hình thức ổn định một cấu 
trúc cách luật của thị ca. Thực ra thì trong tiến trình phát triển 
của các thể thơ hướng vận động tất yếu của hình thức thơ sẽ 
dẫn đến thơ tự do một cấu trúc thơ xóa bỏ hết sự ràng buộc bên 
ngoài về số câu trong bài, số chữ trong câu, rồi hiệp vần, chỉ còn 
một nguyên tắc là phải có chất nhạc, hài hòa gợi cảm về ngón từ 


128 


vì rằm trong quỹ đạo của thi ca. Thơ tự đo tạo điều kiện để các 


nhz¿ thở sáng tạo ra hình thức của riêng mình. M ài thơ tự do 


aót cấu trúc riêng về hình thức và đúng về góc độ khảo sát 


nghiên cứu cũng cố thể tìm thấy cái chung trong những bài thơ 


tư lo của một tác giả như các bài thơ tự do của Chính Hữu góp 
phán tạo nên phong cách nghệ thuật của Chính Hữu. Thơ tự do 
chép nhận nhiều khả năng điễn tả. Lục bát thích hợp với 
chuyện kể, với dòng tình cảm trôi chảy, mượt mà và không khỏi 
kh khăn khi thể hiện những vấn đề quyết liệt mạnh mẽ của đời 
sống trong những năm chiến tranh. Không thể chuyển tải thành 
cÔrg nội dung của tập thơ Những bài thơ đánh giặc sang lục bát 
Cảm hứng anh hùng ca của thực tại đã đem đến cho thơ 

Øloag điệu hào hùng. Để bộc lộ những xúc cảm mạnh mẽ trước 
cuệt chiến đấu thiêng liêng của dân tộc, về phía chủ quan của 
mìình các nhà thơ hay dùng những từ tán thán, những câu hỏi 
tu :ừ và mệnh lệnh thức. Nghĩ đến đất nước thân yêu trong giờ 
pihhtt lịch sử về vang nhất: 

Hỗi Sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm 

Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? 

(Chế Lan Viên) 
Tổ quớc thân yêu, ngàn lời ca ngợi! 
Nay càng thêm tha thiết uới tìm ta 
(Xuân Diệu) 
liên cạnh chất anh hùng ca như cảm hứng chính trị chủ 

đ;iạc thở chống Mỹ cứu nước còn là một dòng thơ phong phú và 
lấn; sâu chất suy nghĩ và chất trí tuệ. Gần như vấn để suy nghĩ 
oig thơ không phỉa chỉ gắn với một hai phong cách mà thuộc 
về lạc điểm chung của cá phong trào. Sự nghiệp chống Mỹ cứu 


mựcc đặt ra nhiều những vấn để phong phú cho dân tộc và thời 


đ;ại cho hiện Lại và tương lai. Có thể nào nhà thơ làm tròn được 


129 


sứ mệnh của mình nếu lời thơ chỉ là tiếng nói tự nhiên của tình 
cảm và bản năng. Chất suy nghĩ và chính luận được đưa vào 
trong thơ với một phân lượng đáng kể đã ảnh hưởng và chỉ phôi 
hình thức biểu hiện. Câu thơ cách luật bị hạn chế hơn so với 
mạch thơ tự do trong việc thể hiện những suy nghĩ và yếu tờ 
chính luận. Hoa ngày thường uà Chữm báo bão của Chế Lan 
Viên là một tập thơ giàu chất suy nghĩ. Trong phần Hoa ngày 
thường, dòng tình cảm quyện lấy chất suy nghĩ như là trung 
tâm của nhân tố nội cảm, nên nhà thơ chủ yếu sử dụng câu thơ 
cách luật. Những suy nghĩ trực tiếp nổi lên rõ rệt trong phần 
Chim báo bão nên thơ tự do lại là hình thức biểu hiện chính. 
Đến Những bài thơ đánh giặc thì yếu tố chính luận lại như 
mạch chủ đạo của tư duy. Luận bàn về thời cuộc, phê phán tố 
cáo tội ác của kẻ thù, tôn vinh phẩm chất anh hùng của dân tộc 
và nhân dân, những bài thơ đánh giặc nổi lên như vũ khí ngôn 
từ sắc sảo và có hiệu quả. Câu thơ giãn ra, nhiều lúc khó phân 
biệt với câu văn xuôi. 

Thơ chống Mỹ của các tác giả trên mở rộng cách diễn tả. 
Huy Cận và Xuân Diệu có những mạch thơ chính luận đánh 
địch sắc sảo. Tư duy thơ tổng hợp dưới nhiều năng lực sáng tạo. 
Thơ tự do phát triển với nhiều hình thức biểu hiện phong phú 
và linh hoạt. Các thể thơ cổ truyền và những thể thơ cách luật 
quen thuộc vẫn được tiếp tục phát huy khả năng và ưu thế riêng 
của nó. Khi dùng thể thơ và hình thức biểu hiện chủ yếu là do 
yêu cầu miêu tả đối tượng khách quan và nếp tư duy chủ quan 
của mỗi người. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Tố Hữu lại 
dùng thể thơ dân tộc khi viết về bà mẹ Suốt và thể tự đo với bài 
Emily con. Hoặc như Huy Cận dùng mạch thơ tự do để viết 
nhiều bài thơ chống Mỹ, nhưng qua bài Gửi bạn người Nghệ 
Tĩnh? và Nghe hát uí đò đưa tại Hà Tĩnh quê nhà lại dùng thể 


' Văn nghệ, số 246, trang thơ Huy Cận 


130 


thơ đân tộc, đặc biệt là thể thơ năm từ với câu kết láy điệu hát 
đám Nghệ Tĩnh. 


Nhìn chung sự phát triển của thơ ca về mặt thể loại từ sau 
Cách mạng tháng Tám, chúng ta thấy các thể thơ được phát 
triển khá phong phú, có nhiều màu sắc nhất, so với các giai 
đoạn trước kia. Các thể thơ của dân tộc được khôi phục, phát 
triển và nâng cao, làm cho khả năng biểu hiện phủ hợp với đề 
tài và nội dung mới. Một số thể thơ có thêm những yếu tố mới do 
tiếp thu những phương tiện biểu hiện của thơ ca nước ngoài. 
Quy luật hình thức gắn bó chặt chẽ và phục vụ cho nội dung 
ngày càng thể hiện rõ nét trong sự vận dụng và phát triển của 
các thể loại thơ ca. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhân dân ta đã sáng tạo 
nên một nền văn học phong phú đậm đà bản sắc dân tộc. 

Nền thơ Việt Nam với truyền thống lâu đời đã phát triển 
qua những chặng đường thơ suốt cả một quá trình lịch sử. Như 
một dòng sông chở nặng những suy nghĩ và tình cảm của dân 
tộc, nền thơ ca Việt Nam, từ thời này qua thời khác, có lúc âm 
thầm mang trong lòng những tình cảm sâu sắc, có lúc dồn đập 
như triểu sóng dậy theo khí thế sôi sục đấu tranh. Dòng sông 
thơ ca luôn bồi đắp cho cuộc đời phù sa màu mỡ, đem đến chất 
xanh tươi cho đời sống tư tưởng và tình cảm của dân tộc. 

Thơ ca dân gian chất phác, hồn nhiên, giàu tính, giàu ý và 
từ những thế kỷ xa xăm cho đến ngày nay, vẫn phát triển phong 
phú và có nhiều sinh lực, biểu hiện bằng nhiều hình thức và 


mầu khác nhau. Thơ ca bác học điêu luyện, công phu ít 
nhiều đã gắn bó với cuộc đấu tranh xã hội và khát vọng của 
quần chúng nhân dân trong nhiều thế kỷ và do đó, đã để lại 


nhiều tác phẩm xuất sắc. 


13ã1 


Chính nội dung phong phú của thơ ca đã quy định tính 
chất phong phú của bình thức. Làm sao có thể nói được hết. kế 
được hết những hình thức nhiều vẻ đó của thơ ca cổ truyền dân 
tộc. Hình thức dân tộc như một chất lõi vững bển không hề bị 


ủa 


mai một, thay đổi trước sức tấn công và mưu toan đồng hóa 


những khuynh hướng bên ngoài. Mặt khác nó lại luôn được bài 

đắp bằng những giá trị tích eựe tiếp thu của thơ ea nước ngoài 
Phù hợp với quan điểm thẩm mỹ lành mạnh, tiến bộ của 

quần chúng nhân đân, những hình thức thơ ca dân tộc luôn giữ 


được sự trong sáng giản dị, uyển chuyển và nhiều màu s 


Những khuynh hướng cầu kỳ, lập dị. khó hiểu, hình thức chủ 
nghĩa không khỏi có lúc thâm nhập vào thơ ca, nhưng cũng 
nhanh chóng bị đào thái. 

Những giá trị tích cực của hình thức thơ ca đân Lộc là mót 
vốn quý làm cơ sở cho sự phát triển cuả nền thơ ca hiện đại 

Mặt khác phải đem lại cho thơ 
hợp với sự thay đổi to lớn của cuộc sống và thực tế đấu tranh 


sa những giá trị mới nhà 


cách mạng. 

Tính hiện đại là một nhân tế hết sức quan trọng, bao quat 
cá nội dung lẫn hình thức trong quá trình sáng Lạo nghệ thuật. 
Thực chất nội dung tính hiện đại là những nhân tố và giá trị 
mới xuất hiện trong cuộc đấu tranh cách mạng to lớn mà nhân 
đân ta dang tiến hành. Cuộc đấu tranh đó vừa biểu hiện sâu suc 
phẩm chất kỳ diệu của dân tộc, vừa đạt đến những đỉnh cao 
nhất và mức khái quát sâu sắc nhất của những đặc tính cø bản 
của thời đại, 


giữa truyền thông dân tộc và tính biện 


Sự kết hợp sâu 
đại là một phương châm quan trọng đảm bảo sự phát triên 


phong phú của thở ca. Những thành tụu rất đáng bể trong thở 


ca từ sau Cách mạng đã chứng minh đầy đủ điều đó. Đường lối 


văn nghệ của Đẳng đã chỉ ra phương hướng phát triển đúng đắn 


nhất, nguyên tắc sáng tạo tích cực nhất cho văn nghệ nói chung 


và thợ ca nói riêng, 


Nhìn lại truyền thống của thơ ca phát triển qua hàng 
nghìn năm lịch sử, chúng ta có quyền tự hào về bước đường đã 
qui cũng như những thành tựu của hiện đại. Bên cạnh những 
tác phẩm thơ ca dân gian có giá trị chúng ta còn có Nguyễn 
?rú, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, 
Ng 


các thơ ca của thời đại, Về nội dung, những sáng tác của họ 


n Đình Chiểu, Phan Bội Châu... Mỗi tác giả là một đỉnh 


chữa đựng một tình yêu lớn, một lời phản kháng sâu sắc chế độ 
thíng trị, một tiếng kêu thương ai oán thiết tha. Về hình thức, 
mỗi sáng tác là một mẫu mực của sự sáng tạo nghệ thuật. Thơ 
ca tiện đại đã tìm cách giải quyết mâu thuẫn từ ngàn xưa để lại 
tn¿ ngay những tài năng lớn vẫn khó vượt qua được. Sự thống 
nhít giữa lý tưởng và thực tại, giữa ước mơ và khả năng thực 
hiện là cơ sở để chấp cánh cho thơ bay thêm cao thêm xa, vươn 
đếu những đỉnh trượng cao nhất của thời đại. 

Những thành tựu của hơn nửa thế kỷ thơ ca cách mạng là 
mệt vườn hoa tươi thắm, làm cho chúng ta càng vững tin vào 


bưic đường đi tới. 


133 


PHẦN THỨ HAI 
CÁC THỂ THƠ CA 


Chương 1 
"Tính chất chung của các thể thơ ca cổ 


Các thể thơ ca cổ nói đây chỉ chung tất cả các thể thơ và 
văn của ta, không kể các thể thơ và văn chịu ảnh hưởng phương 
Tây sau này. Thơ văn cổ của ta có thể chia làm hai loại lớn: một, 


loại thơ ca có tính chất dân tộc như lục bát, song thất và biến 


a nó..., một loại thơ ca mô phỏng theo Trung Quốc như 
thể cổ văn, thơ Đường ] văn biển ngẫu, v.v... Trong thơ ca cổ 
ố: đối và vần. Do đó, có thể dựa theo yếu tố 


cần chú ý hai yếu t 
trên mà chia ra bốn lối như sau: 

1. Có vần mà không đối nhau. 

9. Không có vần mà đối nhau. 

3. Có vần mà đối nhau. 

4. Không có vần mà không đối nhau), 


Để hiểu thơ văn cổ, cần phải hiểu một số tính chất chung 
như thanh và đối, vần và nhịp. 


?" Lối có vần Trung Quốc gọi là vận văn: lối đối nhau Trung Quốc gọi là biển 
van (hay là biển lệ: hai con ngựa kéo xe song nhau gọi là biển, hai vợ chồng 
thời xưa gọi là lệ); lối không vần không đối Trung Quốc gọi là tần văn. 


137 


1.1 Thanh và đối 
1.1.1 Thanh 


So với tiếng Trung Quốc thì tiếng ta nhiều hơn một thanh, 
chính vì vậy mà ta có thể mô phỏng một cách dễ đàng nhiều thể 
thở văn Trung Quốc. Theo sách Quảng uận, tiếng Trung Quốc có 
năm thanh: hai thanh bằng là đoỉn bình và trường bùnh, ba 
thanh trắc là thượng, khứ, nhập. Thí dụ từ đông biến theo hai 
hệ thống: 

đoán bình: đông (lúc đánh thanh không đánh thanh này) 

trường bình: đồng 


thượng: đổng 

khứ: đống. 

nhập: độc 

hoặc: 

đoản bình: đông đúc đánh thanh không đánh thanh này) 
trường bình: đồng 

thượng: đống 

khứ: động 

nhập: độc) 


Tiếng ta có sáu thanh tương ứng với sáu dấu là: không, 
huyển, sắc, nặng, hỏi, ngã”. Trong sáu thanh đó, thì ¿hanh 
không giống với đoản bình thanh của Trung Quốc, thanh huyện 
giống với trường bình thanh của Trung Quốc, còn các thanh 


t9 Cách đánh từ thanh này do Từ Thẩm Uớc đời Lương Vũ đế (302) xướng lêr:. 
từ đó người ta mới sắp xếp thành quy luật thanh âm. 

®* Hiện nay, có ý kiến là tiếng ta có hơn 6 thanh. Ý kiến này hãy tạm ghỉ để 
tham khảo. 


:38 


khác thì không giống, tuy nhiên nếu quy ra bằng, trắc thì vẫn 
shù hợp. 
"Trong Liếng ta, từ nào bằng thì có đủ sáu thanh, thí dụ từ 


tan:: 
thanh không: — nam hai thanh bằng 
thanh huyển: ˆ nàm l 
thanh sắc: nám 
thanh hỏi: nắm bốn thanh trắc 
thanh ngã: năm 
thanh nặng: nạm 


Riêng từ nào #ấc, thì chỉ hơi thanh trốc, thí dụ: từ nước: 
nước, nược. 

Cách biến thanh phải theo đúng luật thuận thanh âm của 
tiếng Việt, mà chúng ta có thể tóm tắt như sau: 


Ậ = 
huyền - ngã - nặng 
hỏi - sắc - không 


“Trong thơ văn cổ của ta cũng như của Trung Quốc, đối là 
một yêu tể quan trọng. Đối nghĩa là thành đôi và tương xứng với 
nhau. Phép đối có: đối thanh và đối ý. Cả hai phép đối đó đều 
theo một nguyên tắc chung có số #È ngang nhau uà thanh, ý 
phai đối nhau. 


1.1.2 Đối 


@) Đôi thanh: Bằng đối với trắc, trắc đối với bằng. 


+) Xem các sách Ngữ pháp cấp 1 và 2. 


Thí dụ: rời đối với đất (bằng - trắc; tời cao - đất tiấp 
(bằng bằng - trắc trắc); chờn đáy nước - lửng da trời (bằng trốc 
trắc - trắc bằng bằng) 

Thật ra, trong một từ, thanh và ý gắn với nhau. Thường 
thường, khi người La chọn thanh, là phải chọn ý, Thanh 


đối được ngang nhau thì gọi là đối cân, nếu thanh 
không cân hay ý cân mà thanh không cân thì gọi là đối lệ 


: Ý của hai từ phải ngang nhau mới đối với nhau dư 


ð) Đối b 
có khi ý của hai từ có tính chất phản thán, thí dụ: đen đối với 


bạc, cao đối với thấp: nhưng cũng có khi ý của hai từ lại có th 
chất bồi thán, thí dụ: gió mát đối với trăng thanh, long lạnh sốc 
nước đối với bát ngát hương trời. 

"Thời xưa từ loại chưa được phân biệt, người ta chia ra Ltiyfc 
tự và hư tự (thực tự như danh từ, hư tự như phó từ); nay thì 
chúng ta dựa theo từ loại mà vận dụng phép đối, thí dụ 


đanh từ đối với danh từ 


động từ - động từ 
tính từ - tính từ 
phó từ - phó từ, v.v... 


Gó hai cách đối ý: 


Tiểu đối: Trong văn vần của ta, thí dụ như trong tục rgtữ, 
ca dao hay trong thơ lục bát, song thất nói chung, thỉnh thoirig 
từng vế trong một câu cũng đối nhau, người ta gọi đó là tiểu tối 
Thí dụ: 

- Giơ cao, đánh sẽ (khẽ) (Tục ngữ) 

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng (Tục ngũ) 

- Xuống Đông Đông tĩnh, lên Đoài Đoài tan (Ca dao) 

- Người quốc sắc, hẻ thiên tài (Truyện Kiểu) 


140 


n Kiểu) 


- Bằng khuảng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa (Truy: 


Trong tiểu đối này, nếu từng từ trong môi cế đối nhau được 
!bị tốt. những ít nhất mỗi từ cố? bế là phải đối nhau, như cứo 
dối VỚI sẽ (Rh#) 


đen - sáng 
nh - động 
giíc - Lài 
MỚI - Xưa 
Bình đố 
là từ đối từ, vế đối vế, câu đối câu. Phép đối ở đ 
ện. È 
t léo. Phép đối 


âu trên đối với toàn bộ ý câu đưới, như 


Foàn bộ 


đòi hỏi 


an đơn, 


tết sự tổng hợp toàn đ thanh nói chúng là g 


những đối ý có khi thật ] nhiên là phải dựa 
vào luật thơ: có những từ trong câu bát buộc phải đối, lại 
cũng có những từ só thể linh động đối ý mà không cẩn đối 


thanh, Thí dụ: 


* 1hong thể song thái của tœ: 

“Thể song thất của ta thường thường không bắt buộc phải 
đất. nhưng thỉnh thoảng cũng có đối: 

Chìn đáy nước, cá lừ đừ lăn 
ung da trời, nhạn ngẩn ngơ sa 
(Cung oán ngâm khúc) 

Ở đây, từng từ đối nhau như: nước đối với trời; lặn đối với sơ; 
về đổi nhàn như: chèn đáy nước đối với lứng da trời cá lừ đừ 
lun đối với nhạn ngắn ngữ sa: và câu trên đổi với câu dưới, 


à hoàn chính về thanh cũng như về ý. 


Puyv nhiều, trong cầu song thất, nếu đối cä được thì tốt, hay ít 


Phếp đổi như vậy 


hát, từ ctố' về phải đối nhau như: nước: trời, lăn -sa, 


thể thơ Đường luật: 


Trong thể Đường luật, 4 câu giữa (2 câu thực và 9 câu luận) 
bắt buộc phải đối nhau. Thí dụ: 
Lối xưa xe ngựa hôn thu thảo 
Đường cũ lâu đài bóng tịch dương. 
(Bà Huyện Thanh Quan) 

Hai câu này nói chung là được về ngữ nghĩa?' hai từ "xe 
ngựa" đối với "lâu đời" là chỉnh); nhưng về thanh thì /ố? đối với 
đường, xe đối với lâu, chưa cân. 

Đã mang tiếng ở trong trời đất 
Phải có danh gì uới núi sông. 
(Nguyễn Công Trứ) 

Hai câu này, so với hai câu trên có hơn một mức; nhưng từ 
đã đối với từ phải thì thanh vẫn chưa cân. 

Lom khom dưới núi tiêu uài chú 
Lác đác bên sông chợ mấy nhà, 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỗi miệng cái gia gia. 
(Bà Huyện Thanh Quan) 


Bốn câu này vừa đạt về thanh vừa đạt về ý. 


* Trong thể Đường phú: 
Đường phú là thể phú đời Đường bắt buộc các câu phải có 
vần và đối với nhau. Có 4 loại câu đối nhau: 


- Câu öđ£ £ự gồm 2 câu, mỗi câu 4 từ. 


© Xem Phần Luật thơ Đường ở sau. Trong thơ Đường luật, các từ thứ 2, thứ 4 
và thứ 6 buộc phải đối nghiêm chỉnh. Trong loại thơ này, khi sáng tác, tác 
giả còn phải dựa vào biệt lệ "nhất, tam, ngũ bất luận" tức là các từ thứ nhất, 
thứ ba, thứ năm thì có thể châm chước, không kể bằng trắc 

# Xem chương Văn biển ngẫu. 


142 


Câu song quan (hai cánh cửa) gồm 2 câu, mỗi câu từ 5 từ 

.đến 8, 9 từ, 

- Câu cách cú gồm 2 câu, mỗi câu 2 vế, từng vế câu trên đối 
zới từng vế câu dưới. 

- Câu hạc tất (gối chim hạc) gồm 2 câu, mỗi câu 3 vế, cứ 
từng vế câu trên đối với từng vế câu dưới. 

Thí dụ: bài Xuân thiên phú (Phú trời xuân) (phòng vận); 
Vườn hoa rắc gốm (]) } bát tự: Œ) đối với 
răng liều buông mành (1) 


Phấp phới bướm bay trước gió (I) Ì_ Song quan: () đối với (ID 
nỉ non chim hót đầu cành (1) 


Giang sơn mở mặt tươi cười (1) 


trời êm mây tạnh, (l) Cách cú: () đối với (II) 
Tụo hóa ra tay tô điểm, (11) ( đối với V) 


nụ thâm màu xanh (IV) 


Mới ngày nào thu ủ dòng rầu, (1) 
sương sa như bạc, lá rụng như uàng (1Ì) 


chiều tịch mịch uừa trêu uừa gọi (1H) hạc tất: 
mà nay đã trời tươi đất tỉnh (IV) (@ đối với (IV) 
núi uẽ ra mày, hoa cười ra miệng (V) (ID đối với (V) 


cảnh xuân thiểu càng ngắm càng xinh (VỊ) ) (ID đối với (VD 


(Khuyết danh) 
(Chú ý từ giữa vế và từ cuối của từng vết bất buộc phải đối). 


'°Từ giữa vế là từ ngắt một nhịp, còn từ cuối vế thì xưa gọi là đậu. 


143 


1.2 Vần và nhịp 


1.2.1 Vần 

Đối với thơ Trung Quốc, thì tất cả vần đã được quy định 
thành từng bộ trong quyển Thị Vận lập thành. Tất cả là 106 bà 
vần; gồm 30 bộ loại bình từ vần Nhất đông đến vần Thập ngủ 
hèm.. T6 bộ loại trắc từ vẫn Nhất đông đến vần Thập nhất hiệp: 

- đoản bình: 1ö bộ; trường bình: 15 bộ 

- thượng: 29 bộ: khứ: 30 bộ; nhập: 17 bộ 

Một bài thơ đã gieo vần ở bộ nào thì chỉ được lấy vần ở bộ 
ấy, không được lấy sang bộ khác. 

Sau đây là 30 bộ loại bình mà chúng ta có thể thường gặp 
trong thơ Đường. 
ø) Đoản bình 

Nhất đông (10, nhị đông (%), tam giang, tữ chi, ngũ ¡, lục 
ngư, thất ngu, bát tể, cửu giai, thập khói, thập nhất châu, thập 
nhị uăn, thập tam nguyên, thập tứ hờm, thập ngũ san. 
b) Trường bình 

Nhất điên, nhị tiên, tam hào(Zï), tứ hào(%), ngũ ca, lục mứ, 
thất dương, bát canh, cửu thanh, thập chưng, thập nhất uzu, 
thập nhị xâm, thập tam đàm, thập tứ điêm, thận ngũ hàm 

Thí dụ: một bộ nhất đông gồm 172 vần như đông, đồng;(i 1), 
đồng), đồng (4d), trung (3, trung (10), trung (0Ề)V.V... 


- Vân đứng đầu bộ là vẫn chính, vần trong cùng bộ là vần 


thông. À 


šu làm thơ mà gieo vần lạc sang bộ kháe là /ựe uận?) 
Trong bài thơ Việt mô phỏng Đường luật mà có vần là chữ Hán 
cũng phải theo luật này, thí dụ trong bài Thăng Long thành 


°?' Vĩ gò bó như vậy, nén đời sau có người như Trịnh Cốc đặt ra mấy lôi thơ, thí 
dụ như Tiến thoái cách (xem mục Các thể thơ đặc biệt). 


144 


Thanh Quan thì từ đường (12) ở câu T, 
thông vận với từ rường (j)ở câu 8 (đều thuộc bộ thất đương) 


hoặi có của bà Hú 


ặt chẽ, ngay như thơ cổ 


Trong thơ Đường, vần điệu rất ch 
paong, tuy không phải đối thanh đối ý, nhưng cũng phải gieo 
van theo bộ. Cũng nên chú ý rằng, âm tiếng Trung Quốc đã 
thay đới theo sự tiến triển của lịch sử, nhưng vần bộ thì lại tập 
thành số dịnh, do đố, ngày nay chúng ta mới ngạc nhiên là tại 
suo động là phương đông lại không thể hiệp vẫn với đông là 
mùa đóng được. 

Đối với tiếng Việt, không có một sự quy định vần bộ nào 
từ nào có quan hệ với Trung Quốc thì có thể phỏng theo, 


còn từ nào thuần tuý của ta thì tùy thuộc vào quy luật âm 
thanh của taạtD, 

Vì không có sự quy định tập thanh, nên vần chính trong 
một bài thơ Việt là đo người làm thơ chọn lấy, coi như là vần 


chủ, vần chủ đó có thể ghép với những vần đọc với một giọng na 
nà, gọi là vần thông. Có thể tóm tắt quy luật như sau: 
+) Về thanh bằng thông uới nhau: tính, tĩnh, tỉnh, tịnh. 

Nếu cùng một thanh thì phụ âm đầu phải khác nhau, trừ 
trưởng hợp khi dùng một từ mà nghĩư khác nhau, thí dụ 
Nguyễn Khuyến viết trong bài 7b điểu: 

- Một chiếc thuyên câu bé tẻo teo... } 9 từ "eo" nghĩa 


- Ngõ trúc quanh co khách uắng teo. khác nhau 


Nếu khác thanh, thì phụ âm đầu có thể giống nhau, như 
chí dụ ở trên: ban, bàn... 


' Trong quyển Xuân mộng, Phan Mạnh Danh đã có công làm 30 bài thơ Hán 
theo đúng 30 bộ vần bằng, kèm theo 30 bài nôm cũng theo 30 bộ đó, nhưng 
những bài thơ nôm thì không có căn cứ gì về vần cả, vi ai quy định hồng 
(màu hồng) cũng như đông (mùa đông) hay mong (mong nhớ) đều thuộc bộ 
Nhị đông như nhau? (Xem bài Văn nhị đông, trang 46) 


145 


b) Về âm của uần 
+ Vần chính: 
1. Phải có âm giống nhau. 
9. Phụ âm cuối (nếu có) phải Ì 
giống nhau. “Thee quy luật 
3. Phụ âm đầu (nếu có) phải của thanh ở trên 
khác nhau 
Thí dụ: - trường, đương, vương 
- ang, hoang, trang 
càng, vãng, lắng, trạng 
+ Vân thông: 
1. Có âm na ná như nhau 
2. Phụ âm cuối (nếu có) có thể theo quy luật 
hơi khác nhau (tức na ná của thanh ở trên 
như nhau)... 
3. Phụ âm đầu (nếu có) có thể giống nhau 
Thí dụ: - trong, tong, tùng, tuồng 
- an, ăn, lâng 


- quen, quên, m, yên 


- Tú Quỳ viết trong bài Vịnh hát 


Nhỏ mà không học lồn làm ngang... 
Trống đánh ba hội đã thấy quan 
Chu Mạnh Trinh viết trong bài Kiểu đi thanh mình 
Màu xanh ai khéo uẽ nên tranh... 
Ngàn liễu rung cương sóng gơn tình... 
Trong thơ Đường, người làm thơ buộc phải theo than: âm 
và oần bộ của vần, trong thơ ta (dù theo Đường luật) cũn; chỉ 
cần theo thanh âm của vần là được, do đó có rộng rối hơn. 


146 


ủa ta và thơ ca Trung Quốc. 


Về lối gieo vần, giữa thơ ca 
cũng có chỗ khác nhau. Đương nhiên. thở ca ta hay thơ ca Trung 
Quốc thì cũng bắt nguồn từ ca đao, đân ca của mỗi nước. Thơ ca 
Trung Quốc bất nguồn từ Ninh Thị, Sở từ. Thơ ca Trung Quốc 
vần chân. Vần lưng chỉ thấy rót 


có hai loại vần là vần lưng và 
lại trong một số ca đao đời Hán, thí dụ: 

Thiên hạ trung thành, dậu Du Bình 

Thiên hạ nghĩa phú, Trần Trọng Cử 

Thiên hạ đúc hoàng, Lưu Trọng Thằng 

(Tam hiền quân phụ lục: Tam quân)? 
Trong mấy câu này, ta thấy thành hiệp vần với Bùnh, phú 

hoàng hiệp vẫn với Thẳng. 


hiệp vấn với C, 
Đến đời Đường, lối hiệp vần này bị loại bỏ, vì theo Đường 
tuật, thì đó là bệnh phong yêu, 
Do đó, có thể nói thở ea Trung Quốc từ xưa đến nay thiên về lối 
#ieo vần chân, Theo Ñinh thí, có thể chia làm ba loại vần chân: 
+ Loại uần liền (cũng gọi là uần liên châu) 
Nam hữu hiểu mộc 
Bất khá hữu tức... 9 
+ Loại 0uán cách: 
Đào chỉ yêu yêu 
Hữu phần hỳ thực 
Chỉ tử 0u quy, 
Nghĩ hỳ gia thất 


” Người ngay thẳng ở đời là Dậu Du Bình 
Người có nghĩa khi ở đời là Trần Trọng Cử 
Nuười có đức độ ở đời là Lưu Trọng Thằng. 
“ Xem chương Đường luật. 
° Trích bài Hán quảng ý nói: Phía nam có cây cao, không thể ngồi nghỉ được. 
' Trích bài Đáo yêu, ý nói: Đào xanh mơn mởn, quả sai đầy, cô kia về nhà 
chồng, vợ chồng êm ấm. 


147 


+ Loại uần hỗn hợp: 
Quan quan thự cứu 
Tại hà chỉ châu 
Yếu điệu “thục nữ 
Quân tử hảo cầu:..tU 


Loại thơ bốn câu ba vần bắt nguồn từ loại này (tức là loại 
ba vần bằng ôm một từ trắc, hay ba vần trắc ôm một từ bằng) 
Sở từ, nhạc phủ cũng như thơ ca các triểu đại về sau, tuy từng 
thể có một số đặc điểm riêng, nhưng nói chung về mặt hiệp vần, 
cũng không ngoài ba cách nói trên 


“Thơ ca ta khác thơ ca Trung Quốc ở chŠ chiên về vần lưng. 


Tất nhiên ban đầu cũng e hấn vẫn gieo ở giữa câu, mà có 


khi: - từ cuối câu đầu hiệp vần với từ đầu câu sau, thí dụ: 


Khôn cho người ta dái 
Đại cho'người ta thương. 
- Từ cuối câu đầu hiệp vần với từ thứ nhì câu sau, thí dụ: 
Cơn đằng đông, 
Vừa trông uừa chạy, 
Cơn đằng naï, 
Vừa làm oữa chơi. 
- Từ cuối câu đầu hiệp vần với từ thứ ba câu sau. 
Thí dụ: 
Đãi củi sáo lấy hạt đa, 
Đãi cút gà lấy tấm mẫn. 
- Có hai lối hiệp vần, sau chuyển thành hai thể thơ chính 
thức, thường dùng: đó là lối hiệp vần ở từ thứ 5 câu dưới, thí dụ: 


'h Trích bài Quan thư, ý nói: Đôi chim thư cưu lau nhau ríu rít, ở ngoài bãi 
sông, kia người quân tử sánh cùng thục nữ. 


148 


Gái không chẳng như nhà không nóc, 
Trai không uợ như cọc long chân. 
thể này sau chuyển thành thể song thất. 

Lối thứ hai là lối hiệp vần ở từ thứ 4 hoặc từ thứ 6 câu sau, 
thí dụ: 

Cái cò mày đi ăn đêm 

Đậu phải cùnh mêm lộn cổ xuống qo, 
Ông đi, ông uớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào, ông hãy xúáo măng. 
Có xáo thì xáo nước trong, 

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con... 

Lối hiệp vần ở từ thứ 6, về sau trở thành thể iựe bát. Lối 
gieo vần ở từ thứ 4 câu bát, thì thỉnh thoảng vẫn có, nhưng 
không phổ biến bằng lối /ựe bá¿ (thường dùng). 

Xem vậy, thì cách gieo vần trong thơ ca của ta cũng biến 
hóa qua nhiều lối, cuối cùng mới trở thành hai thể phổ biến là 
song thất và lục bát. Từ hai thể đó, sau này lại có những biến 
thể. có tính chất phá vỡ hai thể đó để trở thành những thể có 
tĩnh chất co đãn hơn!), Qua mấy cách gieo vần trên, chúng ta 
cũng có thể biết được lối thơ ca nào là lối thơ ea mô phỏng theo 
Trung Quốc, lối thơ ca nào là của dân tộc ta: thơ ca Trung Quốc 
thiên về hiệp vần ở cuối câu, còn thơ ca ta lại thiên về hiệp vần 


Ở giữa câu. 


1.3.2 Nhịp 


`Để phân biệt thơ ea ta với thơ ca mô phỏng theo thơ ca 
Trung Quốc. chẳng những cần nhận rõ sự khác nhau giữa cách 


' Gọi là song thất biến thể và lục bát biến thể. 


gieo vần, mà còn phải nhận rõ sự khác nhau về tiết tấu trong 
cách ngắt nhịp. Ö đây, không nói đến các thể từ khúc của Trung 
Quốc và tất cả các loại đân ca của ta, mà chỉ so sánh thể hd 
giặm của La với thể ngũ ngôn của Trung Quốc, thể song thế? của 
ta với thể (bất ngôn của Trung Quốc. 
a) Thể hát giặm Nghệ Tĩnh phổ biến nhất là thể năm từ ngất 
thành nhịp 3/2 (lẻ trước chẫn sau), thí dụ: 
Họ đúng ra / diễn thuyết 
Nói thật giỏi / thật hay 
Thiên hạ phải / uỗ tay. 
Khen ngợi tài [ hùng biện. 
(Vè "Người phụ nữ thành Vinh", Hát 
giặm Nghệ Tĩnh, tập l, Nhà xuất bản Khoa học - 1963) 

Sau này, có những bài thơ năm từ cũng làm theo thể thơ 

giặm nói trên, thí dụ bài Mồ côi của Tố Hữu 
Con chỉm non J rũ cánh 
Đi tìm tổ ! bơ uở 
Quanh néo rừng J hiu quanh 
Lướt mướt dưới ¡ dòng mưa 

Đương nhiên, trong những bài thơ mới như bài Mồ cỏi thì 
nhịp điệu đã eo dãn, không cứng nhắc theo một thể nào, nhưng 
nhìn chung khi ngâm lên, vẫn thiên về nhịp 3/2. 

Vì thể thơ ca ð từ ngắn hơi, nên phải tỉnh ý mới phân biệt 
được nhịp thơ 3/2 của ta với nhịp thơ 9/3 của Trung Quốc. Thể 
thơ ngũ ngôn mô phỏng theo thơ Trung Quốc ngắt thành nhịp 
9/3, chẵn trước lẻ sau, thí đụ: 

Lớm chớm 1 uài hàng tôi 
Lơ thơ ( mấy khóm gững 


Vẻ chỉ J lèo leo cành 
Thế mà J cũng tang thương! 
(Ôn như hầu Nguyên Gia Thiều) 

Thơ song thất của ta với thơ thất ngôn của Trung Quốc 
cũng khác nhau về lối ngắt nhịp. 

L) Thơ song thất của ta ngắt theo nhịp 3/2/2, thí dụ: 
Bến Tâm dương Í canh khuya J đưa khách 
Quạnh hơi thu / lau lách ƒ đìu hìu...U 

Trái lại, thơ £hấ? ngôn của Trung Quốc lại ngắt theo nhịp 
3/213. thí dụ: 

Tâm dương ( giang đầu / dạ tổng khách 
Phong diệp / địch hoa j thu sắt sắt”. 

Chúng ta thấy rõ hai câu song thất của ta dịch hai câu thất 
ngôn của Bạch Cư Dị (trong bài Tỳ bà hành), nhưng đã chuyển 
sang nhịp điệu khác, đó là chưa nói cách gieo vần cũng khác. 

Như vậy, trừ các thể thơ bốn từ (vì ngắn quá) hay các loại 
biến thể còn các thể như hát giặm Nghệ Tĩnh, song thất và lục 
bát đều thiên về lối ngắt nhịp chẵn ở sau, trái lại thơ Trung 
Quốc như ngũ ngôn, thất ngôn lại thiên về ngất nhịp lẻ ở sau. 

Như vậy vần và nhịp giữa thơ ca của ta và thơ ca Trung 
Quốc cũng có chỗ khác nhau, đấy là một điểm mà chúng ta 
cần chú ý khi đi tìm tính cách đân tộc qua hình thức thơ ca 
Việt Nam. 


¡1 Phan Huy Vịnh hay Phan Huy Thực dịch (2) 

'> Về nhịp của thể thất ngôn Trung Quốc, người ta thường cho là có dạng 4+3, 
hay có dạng 2+2+2+1 như Ngô Điệu Công đã viết trong quyển Văn học 
phân loại dịch cơ bản trí thức (Trường giang văn nghệ xuất bản ở Vũ Hán 
năm 1959), thí dụ hai câu Đường luật: 

Cô-tô / thành ngoại / hàn sơn /tự 

bản / chung thanh 7 đào khách / thuyền. 

Chùa dâu trên núi Cô-tô. Tiếng chuông đưa đến bến đỏ canh khuya - 

hị. Dang 4+3 hay 2+2+2+1 cũng đều có nhịp lẻ ở sau khác với thể 

¡ ta có nhịp chân g sau. 


(Đại ý 


1ã2 


Chương 2 
Các thể thơ ca cổ truyền Việt Nam 


Nói đến các thể thơ ca cổ truyền Việt Nam, tức là nói đến 
các thể thơ ca đân tộc hoặc các thể thơ ca tuy có chịu ảnh hưởng 
ít nhiều nước ngoài, nhưng đã được dân tộc hóa. 

Các thể thơ ca cổ truyền Việt Nam bao gồm các loại sau 
đây: 

1. Các thể uăn uần dân gian như tục ngữ, côu đố, ca dao, 
dân ca, uè, đó là các thể thơ ca gốc. 

2. Các thể thơ ca cổ truyền áp dụng uào các dàn nhọc như 
đàn nhạc giáo phường, đàn nhạc cung đình, đàn nhạc sân khấu 
(Chí dụ dàn nhạc chèo, đàn nhạc tuồng...), v.v... 

3. Các thể thơ ca cổ truyền đp dụng uào uăn học uiết” trong 
các thể như oãn, ngâm khúc, truyện thơ”, sử ca. 

Nói chung cả ba loại đều giống nhau, vì thật ra, hai loại 
đưới đều bắt nguồn từ loại thứ nhất là loại các ¿hể gốc. 

Các thể gốc đó hoặc mỗi câu hai từ, ba từ, bốn từ, v.v... cho 
đến ngoài mười từ, thí đụ như tục ngữ, ca đao, đân ca. Về cũng 
có vẻ hai từ, ba từ, bốn từ, năm từ và về lục bát hay lục bát biến 
thể. So với vè, thì văn là một thể thơ ca được nâng cao, số từ 


'? Ở đây chưa nói các thể thơ ca mới. 
'#!' Cũng có truyện thơ ở phạm trù văn học dân gian. 


153 


ổn định và cách kết cấu được chú trọng hơn. đo 


trong câu đượ 
đó có thể nói: uãn là uè được nâng cao, uễ sau được đưa uèo 0ăn 
học uiết và người ta chia ra văn hai, văn ba, vẫn tư... Văn lục 
bát tức thể hai từ, ba từ, bốn từ, 
Chàng Lía, uè Bà Phó hay văn đi 
Duy Từ đều làm theo thể lục bát. 


Tục bát. Những vẻ dài như øẻ 
như TW dung uấn của Đào 


Truyện thơ cũng vậy, tuyệt đại đa số bằng lục bát?” chỉ sử 
ca thì có thể bằng lục bát hay lục bát gián thất”. 

Riêng loại ngâm khúe thì bằng thể lục bát gián thất. 

Tất cả loại thơ ca đó nói chung, đều có các nhịp 2, 3, 4 phổ 
biến là nhịp 2 và 3 và có các uần chân, uần lưng, phổ biến là có 
cả hai vần hỗn hợp. 

Sau đây sẽ nói riêng từng thể trong bốn từ đến nhiều từ, ở 
mỗi thể sẽ nói chung cả các loại. Đối với ca khúc sẽ có một mục 
tổng hợp riêng. 


2.1 Các thể gốc từ bốn từ đến nhiều từ 
và các thể hỗn hợp khác. 


2.1.1 Thể bốn từ 


Thể này là một thể khá phổ 
đân ca, về và thơ. Những bài về ngắn thường làm theo thể bốn 
từ. Ví dụ 0è bhâm sơi. Có hai loại vần: vẫn chân và vần lưng 
(thông thường thì xen nhau). Nhịp là nhịp hai. 


ến trong các tục ngữ, ca đao, 


!! Truyện Lục súc tranh công theo thể nói sử 


ần phải nói đến thể hai từ vã ba 


Tục ngữ: Gầnmực thì đen 
Gần đèn thì sáng 
Ca dao: - Khăn thương nhớ ai 
Khăn rơi xuống đất? 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn uắt lên 0ai 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn chùi nước mắt? 
Vè khâm sai (trích): 
Lặng lặng mà nghe 
Cái uè sơi đạo 
Danh 0i trấp bảo?) 
Vụ đi an dân 
Khâm sai đại thần 
Kóo vê Đà Nẵng... 
(Khuyết danh) 
Ở cả mấy thí dụ nói trên: vần lưng và vần chân đều xen 
nhau. 
“Thơ: Đạo làm mẹ? 
Con là con nước 
Nghĩa phải nghĩa chung 
Có con anh hùng 
Thời chu mẹ thỏa 
Có con khôn cả 


Mẹ phải khuyên răn: 


1? Trịch Sơ tuyển văn thø yêu nước và cách mạng. Nnà xuất bản giao dục. 
'?' Dẹp loạn, bảo vệ dân 


155 


Nợ bể ơn non, 

Nhờ con đền giả. 
Thân hầu phận tớ 
Côn có uình gì? 

Mẹ bảo con hay: 
Hiển thân cho nước. 


Ở bài thơ này, vẫn chân là chủ yếu và là vần liền. 


2.1.2 Thể năm từ 
“Thể này chỉ phổ biến trong tục ngữ và trong hát giặm Nghệ 
Tĩnh. Có nhiều bài về khá đài làm theo thể này. liêng trong 
thơ, thì mãi sau này? người ta mới dùng. 
Tục ngữ: - Cơm treo, mèo nhịn đói 
- Việc bé, xé ra ío 
- Con chị công con em 
Con em lèn con chỉ 


So trong từng câu một, thì vẫn lưng. 


Hát giặm: Đây là một thể ca năm từ gồm nhiều trổ khổ, 
mỗi trổ ngắn ít nhất cũng có năm câu trong đó có một câu láy 
lại. Câu thơ gồm 2 nhịp 3/2 (ẻ trướ 


chăn sau), vẫn là vẫn liên 
tiếp và vẫn chân (bằng hoặc trắc), với nguyên tắc là vần cuối trổ 
phải trắc thì mới láy và hát được, thí dụ: 


° Khoảng đầu thế kỷ XX. Chú ý là ở đây nói về hát giàm, chứ không phải thể 
thơ ngụ ngôn mô phỏng theo thơ Trung Quốc. 


156 


HÁT ĐI ĐƯỜNG? 
Trên năm châu đại lục 
Có nước phải có bình 
Không phải mội nước mình 
Có quân gia cơ uệ Trổ I 
Có quân mình cơ uệ 
Bình cùng dân một thể 
Bình xuất tự dân ra 


Cũng con cháu một nhà 


Cùng ruột thịt mèu da 

Không quanh quất đâu xa Trổ II 
Xin anh em nghĩ uới 

Bình lính mình nghĩ oói 


Bài trên có 9 khổ, tuy dài ngắn khác nhau, nhưng đều theo 
tác của hát giặm là nhịp 3/2, vần cuối khổ là vần trắc 


đúng nguyê 


“Tuy nhiên, khuôn khổ nói trên không cố định, mà thường là 
biến dạng: có dạng thiếu và dạng thừa. Có hai cách biến đạng: 
:) Thiếu hay thừa câu trong một khổ giống như lối rút khổ 
vụ đôi khổ trong một bài hát nói, thí dụ chỉ có loại 4 câu: 
Tụ: chụng nhà chúng cửa 
Tu chưng lợn chung gà, 
T chung mắm chung cò, 


Ta chung giường chung phản. 


°? Trch Đân ca Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nhà xuất bản Văn hóa Nghệ thuật. 


157 


hoặc 5 câu là phổ biếnt", 


b) Thiếu từ hay thừa từ trong câu, thí dụ có 4 câu từ, mà 
cũng có câu 8 đến 9 từ... trong những câu lục bát xen vào”) 


"hí dụ: Đôi fø ăn ở 

Sẽ phận đẹp duyên hài 

Đôi tạ rày như trúc uới mai; 

Uớc chỉ rày trúc bén duyên mai. 

"Thể này được dùng nhiều trong lối về hát dặm của Nghệ Tĩnh 
và khi đưa vào về, thì khuôn khổ bài ca cùng như lời ea thường 
theo lối biến dạng để cho phù hợp với tính chất tự sự của bài về 
gtác 


Ngoài ra, một số nhà thơ cũng đã dùng thể này để 


Thơ: Đây là loại thơ theo thể hát đậm, có nhịp 3/2 nhưng: 


n liên tiếp và sô câu 


vần thơ thì thay đổi, không nhất thiết là 
cũng không hạn định. Thí dụ: 
CỬA BUỒNG 
Töi có hai con mắt 
Cái cánh cửa buông lồng, 
Mở ra là ngó thấy, 
Nào trời đất núi sông 


Với muôn ngàn hình sắc 
Lôi cuôn giữa uô cùng, 
Nhưng khi tối khép lại 
t?' Xem Hát giặm Nghệ Tĩnh (tập ! thượng), Nhà xuất bản khoa học, 1963 
'! Ở trang 23 sách đã chỉ dẫn, tác giả có trích 4 câu trong Lục súc tranh công 
để dẫn chứng về câu Hát giặm biến dạng. Tất nhiên, một số câu 4 từ hay 5 
từ trong Lục súc tranh công có chỗ na ná với thể Hát giãm, nhưng cần phân 
biệt về tính chất của nền thơ Lục súc tranh công là thể nói sử, khác hẳn với 
nến thơ của thể Hát giặm, căn bản phải là 5 từ hay biến dạng của 5 từ. 
® Khác với thơ ngụ ngôn của Trung Quốc, có nhịp 2/3. 


1ã8 


Bồn bề đen hết thảy, 


Tôi như người nửa đêm 
Lạc đường trong rừng dại 
Vì thế tôi cứ muốn 
Của ấy ngỏ thường thường, 
Mà mong đừng có thấy 
Những cảnh tượng đau thương. 
(Võ Liêm Sơn: Trích sách 
Ngắm non Hồng của Ngô Đức Mậu) 
Ở đây, tuy ý thở có chỗ mới, nhưng thể thơ vẫn là thể hát 


giảm dẫn ra, vẫn chân và vần cách. 


2.1.3 Thể sáu từ 
Thể này phổ biến trong tục ngữ, nhưng ít dùng trong thơ 
ca Về tục ngữ có những câu nhịp 2⁄4 như: 
- Áo dài, chớ ngợi quần thưa 
- Đường mòn, nhân nghĩa không mòn. 
Nhưng thông thường là những câu nhịp 3/3, như: 
Được mùa lúa, úa mùa cau 


Được mùa cau, đau mùa lúa. 


“Tất cả đều có vần giữa hai nhịp trong câu: hoặc từ cuối 
nhp đầu bắt vần với từ đầu nhịp sau: 
Bằng cái sẩy, nẩy cúi ung, 
ho¿e từ cuối nhịp đầu bắt vần với từ thứ hai nhịp sau: 
Lanh chanh, như hành không muối, 
hoc từ cuối nhịp đầu bắt vần với từ thứ ba nhịp sau: 


Ải thâm, không bằng dâm ngấu, 


159 


hoặc từ cuối nhịp đầu bắt vần với từ cuối nhịp sau: 
Sông có khúc, người có lúc. 

Trong thơ. thể này ít dùng. Nhịp điệu trong thơ làm theo 
thể này thông thường là nhịp 3/4 giống như thở hịe ngỏn (mô 
phóng theo thơ Trung Quốc) sẽ nói ở dưới”, thí dụ: 

Phí chí, uén mây bắn nhạn. 
Bõ công sửa túi nâng khăn 
Hổ thỉ uớc đà phỉ túc 
Khuê phòng Xuân lại thêm xuân... 
(Trích một bức thư cổ) 
Tuy vậy thỉnh thoảng cũng có bài theo nhịp 3/3, thị dụ: 
Tỉnh biềm khôn, kẽ một bầu 
Bao hình thế, bốn bề thâu 
Phong liêu hậu, xây nên hậu 
Thủ 0ị mẫu, ngụ ý mẫu... 
(Bồ đề thắng cảnh thi) 
Thỉnh thoảng trong thơ, cũng có bài theo thể đó, ví dụ: 


ĐOÀN KẾT® 
Hòn đó to, hòn đá nặng 
Chỉ một người nhắc không đặng 
Hồn đá nặng, hòn đá bên 
Chỉ ít người nhắc bhông lên. 
Hòn đá to hòn đá nặng 


Có nhiều người nhắc lên đăng 


t Trích theo Sơ tuyển văn thơ yêu nước và cách mạng, NXB Giáo dục. 
®) Trích theo Sơ tuyển văn thơ yêu nước và cách mạng, NXB Giáo dục. 


160 


Biêt đồng sức, biết đồng lòng 

Việc gì khó, cũng làm xong 

Đánh nhật, Pháp dành tự do 

Là uiệc khó, là uiệc to 

Nếu chúng ta biết đồng lòng 

Thì uiệc đó quyết thành công. 

(Khuyết danh) 
Ổ thí dụ 1: nhịp 2/4 và vần cách, ở thí dụ 9 và 3 nhịp 3/3 và 

ở thí dụ 3: vần liền. Nhịp điệu ở đây có chỗ giống với nhịp điệu 
trong thơ ca Trung Quốc, nhưng có chỗ thì lại khác. 


2.1.4 Thể bảy từ 


'Thể này là một thể khá phổ biến trong tục ngữ, ca dao, dân 
ea và một phần ở truyện thơ Lục súc tranh công hay trong một 
sô truyện thơ Tày - Nùng, chèo, tuồng và rất ít dùng vào thơ, Có 
3 lối, một lối hoàn toàn bảy từ một lối hỗn hợp (sẽ nói ở sau). 


Thể bảy từ của Việt Nam khác hẳn thể thất ngôn của 


vần; 


Trung Quốc ở nhịp 
a) Nhịp chủ yếu và phổ biến là nhịp 3/4. Chỉ thỉnh thoảng 


nới có một số nhịp 4/3 như: 


- Ai đội mũ lệch / người ấy xấu (tục ngữ) 
- Cơm ăn tiền lấy J giấy trả qua (tục ngữ) 
- Châm chèo bơi trước / bước bơi sau (tục ngữ) 


b) Vần thì có vần liền, vần chân hoặc vần lưng. Vần lưng 
thương: bắt sang từ thứ năm ở nhịp sau trong một câu, nếu là 


tục ngữ, thí dụ: 


'' Xem chương Tính chất chung ở trên. 


161 


- Bót ra ma, quét nhà ra rác. 
- Ấn đi trước, lội nước đi sau. 
- Được lòng ta, xót xa lòng người. 
- Giọt máu đào hơn ao nước lã. 
Hoặc cũng ở từ thứ năm câu sau, nếu là thơ, thí dụ: 
- Muông, người cho ăn cháo ăn cơm. 
Trâu người bắt nhai rơm, nhai cỏ! 
- Trâu biết nói, trâu không biết xét 
Suy mình muông công nghiệp đã” đày 
(Lục súc tranh công) 
Tuy vậy, cũng có trường hợp vần nhịp sau trong một eiu 
(tục ngữ) lại ở đầu hoặc ở cuối. 
- Chó giữ nhà, gà gáy trống canh (tục ngữ) 
- Con có mẹ, như măng ấp bẹ (tục ngữ) 
Trong thơ, có khi không có vần lưng hay vần rất cưỡng é† 
BI Ăn, thì ăn cơm thừa canh cặn 
Ăn, thì ăn môn sượng?, khoai sùng, 
Túi bữa ăn chẳng luận ít nhiều 
Có cùng rằng, không không cũng chớ. 
{Lục súc tranh công) 
9. Nay em đã nhâm thần kết tử? 
Chữ tao khang sớm khuya hằng giữ 
Đã đủ no chín tháng mười ngày, 
Việc chuyên cần bhuya sớm hôm mai... 
(Lời Trinh Nguyên nói sử, Chèo Tôn Trọng, Tôn Mạnh) 


t? Công nghiệp: công đây là công lao chứ không phải công là thợ trorg từ 
công nghiệp hiện nay đang dùng. 

' Sượng: nấu chưa được chín. 

°*Ý nói có thai 


162 


3 Cùng Tiết-gia tráng sĩ hết duyên 
Tôi Kỳ Thị Lan Anh là hiệu 
Từ phu tướng uê hinh tế tảo 
Luuống phòng khuê đêm uống u sầu 
Khéo lôi thôi sắc liễu bên lầu 
Càng thánh thót tiếng oanh trước của... 
(Lời Lan Anh nói lối, Tuồng Hộ Sanh đàn) 
Ở thí dụ 1: từ cặn bắt vần với từ sượng (vẫn cưỡng ép); ở thí 
dụ 9 và 3: chỉ có vần chân; không có vần lưng. 


Một thí dụ tổng hợp về thơ: 


NHÓM LỬA® 
Lửa leo lét, bắt đầu nhóm lửa 
Biết bao nhiêu là sự khó khăn 
Chỉ đùu hìu một mảnh gió xuân 
Cũng bị sợ lồa khi tắt mất 
Nghĩ ngúi khói mặc dầu thổi quạt 
Che một bên lại tạt một bên. 
Khi lửa đã chắc chắn bén lên 
Thì mưa gió chỉ chỉ cũng cháy 
Mưa lún phún lằa càng nóng nấy, 
Gió càng cao ngọn lửa cùng cao. 
Núi rừng đều bén chấy ào ào 
Lửa nung đỏ cả trời nắng toẻ... 

(Xung phong) 


°' Trích theo (Sơ tuyển văn thơ yêu nước và cách mạng), Nhà xuất bản Giáo 
dục 


163 


ẩn là vần chân còn: 


Trong bài thơ này: nhịp là nhịp 3⁄4 và 
vần lưng thì thỉnh thoảng mới có; thí dụ lửa và sự, quạt và tạt! 


2.1.5 Thể tám từ và nhiều từ 


Trong tục ngữ, ca dao, dân ca, còn có thể tâm từ và nhiều: 
hơn tám từ (có khi đến 19, 20 từ)... Nhưng trong thơ chỉ có thẻ 
hỗn hợp, mà không có thể thơ toàn tám từ (trừ thể thơ mới). 

Trong một câu tám từ, phổ biến có hai vế nhịp +1, từ cuõ: 
của vế trên bắt đâu với từ thứ hai của vế dưới. Thí dụ những 
câu tục ngữ: 

- Một con ngựa đau. cả tàu bỏ có 


- Chim trời cá nước œ¿ được thì ăn. 


Tuy vậy, cũng có khi vế đầu bắt vần với từ đầu, từ giữa 
hoặc từ cuối của vế sau, thí dụ: 

- Ấn thì hà hả, giả thì hị hỉ 

- Bạc tỉnh Tuyên, ai còn duyên thì được. 


và do đó nhịp cũng thay đổi thành 3/5 (câu sau). Lại có khi cũ 


không có vần: 
- Bán anh em xa, mua láng giêng gần. 


Những câu 9 từ, 10 từ... 20 từ cũng chia làm 3 vế, hay 
nhiều vế với những nhịp khác nhau tùy theo câu đài hay ngắn 
Thí dụ: trong Lục ngữ và dân ca: 


g2 


- Bà chúa đút tay bằng ăn mòy sở” ruột (9 từ) 


°® Có một điều nên lưu ý về thể thơ này. Dân tộc Tày-Nùng lại có những 
truyện thơ làm theo thể thất ngôn của Việt Nam. Phải chăng thơ ca Tảy- 
Nùng có liên hệ với thơ ca Kinh về nguồn gốc? (Xem truyện thơ Tày-Nùng, 
Nhà xuất bản văn học). 

'? Miền Trung nói là sổ ruột giống như khái niệm chim sổ lổng tiếng Bác 
gọi là đổ 


164 


- Chẳng ngon cũng thế sốt, chẳng tốt cũng thể mới 
(10 từ). 

- Thấy nói mà chua, bô hòn có ngọt thì oua đã dùng 
(11 từ). 

- Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát khe cùng 
lội, tam thập lục đèo cùng qua (nhiều từ)! 


Cách bắt vần ở đây chỉ có một nguyên tắc là một từ ở vế 
đầu bất vần với một từ ở vế sau còn vị trí của vần thì cũng 


không nhất định. Thể này được dùng nhiều trong dân ca. 


Dưới đây chỉ trích một thí dụ về ea đao toàn tám từ: 
Con gái đang thì đã nên con gói, 
Cái áo era mặc chải chải hoa hồng, 
Trong yếm dải hồng, chuỗi xe con toán 
Cái quai dấu chạm em đội trên đầu 
Cái nhôi dấu gấp quấn uào đỏ chói, 
Lễ miệng em nói có hai đồng tiên, 
Như cánh hoa sen giữa ngày mới nỏ, 
IMẹ er đi chợ, có bẻ gánh gồng. 
Anh đứng anh trông, má hồng đỏ thắm, 
Anh đứng anh ngắm, đẹp để làm sao. 
- Con chdu ông nao chân đi đẹp đề! 
Anh có nợ rồi chẳng lẽ anh xiêu? 
Và một thí dụ về thơ Phan Bội Châu phỏng theo thể tắm từ 
nói trên trong bài Nghĩa vụ đối với quốc gia”: 


Góp nghìn ức nhà, mới gây nên nước, 


?*' Miễn Trung sốt là nóng, thí dụ thức ăn sốt là thức ăn nóng. 
'*' Sách Nam quốc dân tụ trí. 


165 


Nước có quyên nước, mới giữ được nhò, 
Nước tức là nhà, nhà tức là nước, 

Vậy nên nhà nước hai chữ liên nhau. 
Nước là nhà to, nhà là nước nhỏ, 

Cơ đồ tiên tổ, thành quách non sông 
Xương trắng máu hông, gây nên gốm uóc, 
Con Hồng cháu Lạc, nối nghiệp đời đời 
uộng ta ta cày, rẫy ta ta phở (uỡ) 

Nhà ta ta ở, của ía ta ăn. 

Ta là quốc dân, nghĩa chung thờ nước, 
Mất còn sống thác, cùng nước thủy chung... 

Thật ra đây cũng chỉ là thể hỗn hợp của bến từ mà thành 
tám từ: vần chân câu trên bắt xuống thành vần lưng câu đưới 
và cứ thế mà tiếp diễn theo kiểu nói lối. 

# * 
* 

Các thể nói trên là các thể cơ bản từ 4 từ cho đến 8 Lừ và 

nhiều từ, sau đây là thể hỗn hợp giữa 6, 7, 8 và nhiều từ... 


92.1,6 Thể lục bát (sáu tám) 


Như ở phần tiểu luận trên đã nói, đây là một thể tổ hợp 
giữa câu sáu và câu tám, Số câu không hạn định, ít thì hai câu 
gọi là một cặp, đến 4 câu và nhiều câu không hạn định. 


#®' E, Villard trong quyển Étude sur la liHérature annamite (Khảo về văn học 


Việt Nam) xuất bản ở Sài Gòn năm 1882, cho rằng thể lục bát chính là thể 
lục ngôn. Villard dẫn chứng câu Kiều: 
Trăm năm trăm cõi người ta 
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 
{Ghét nhau: Villard cho là hai từ thêm vào). 


{66 ` 


Niêm luật của thể lục bát khá giản đị, có thể tóm tắt theo 
hai hệ thống như sau: 
da! Hệ thống phổ biển 

Vẫn bằng (từ thứ 6 câu sáu, từ thứ 6 và thứ 8 câu tám): 


BH 1N - ý “—— khứ: ge 


2 |s |]? ]a 
bằng | - bằng Ề 
bằng | - bằng | - bằng | 


Đường dài ngựa chạy biệt tăm 
Người thương có nghĩa trăm năm cùng uề. 
(Tục ngữ) 
Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước thì thương nhau cùng 
(Ca dao) 


Chú ý: Niêm giữa câu lục và câu bát đều theo từng cặp: 


bằng | trắc | bằng 
[bằng trắc 

Cac từ thứ 4, thứ 6, thứ 8 nhất thiết phải theo trắc bằng cố 
định, riêng từ thứ 9 có thể lĩnh động bằng hay trắc. Thí dụ: 


bằng 


Có oản anh tình phụ xôi 
Có cam phụ quýt, có tình phụ ta. 
(Ca dao) 
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, 
Chẳng lịch cũng thể con người thượng hình 
(Ca dao) 


b) Hệ thống đặc biệt 


167 


Có hai điểm khác với hệ thống trên: 
- Vần trắc, thí dụ: 
Tò uò mà nuôi con nhện 
Ngày sau nó lớn nó quện nhau đi. 
(Ca dao) 
- Vần lưng gieo ở từ thứ 4 câu tám, thí dụ: 
Nước ngược ta bỏ sào ngược 
Tu chống chẳng được ta bỏ sào xuôi. 
(Ca dao) 
Núi cao chỉ lắm núi ơi, 
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương. 
(Ca dao} 

Ỏ thí dụ 2 vần vừa trắc, vừa gieo ở từ thứ 4. Một điểm cần 
chú ý là từ thứ 6 và thứ 8 trong câu (hệ thống phổ biên) và từ 
thứ 4 và thứ 8 trong câu bát (hệ thống đặc biệt tuy là bằng, 
nhưng nó không được trùng thanh mà phải một thanh huyền, 
một thanh không trong hệ thống thanh bằng. 

Ngoài ra, trong thể lục bát, cũng cần chú ý thêm nhịp và đôi. 
* Về nhịp: 

Như đã nói ở phần thứ nhất, xét về tính chất hoàn chỉnh 
của nó về mát ngữ nghĩa cũng như ngữ âm và ngữ điện, thì cả 
cặp lục bát mười bốn từ được coi như một đơn vị nhịp diệu, 


trong đơn vị đó lại có thể ngắt ra từng tiết tấu tùy theo cách 


điển đạt của câu thơ, do đó cũng có thể ngất thành đơn vị tiết 


tấu mà ta thường gợi là nhịp 9, nhịp 3, nhịp 4... Nếu quan niệ¡n 


như vậy, thì ngắt nhịp trong câu thơ lục bát rất uyển chuyển”, 


Xem Phần thứ nhất, mục Quan hệ giữa sự xác định tỉnh thần dân tôc và sự 
tiếp thụ tỉnh hoa nước ngoài trong hình thức thơ ca Việt Nam. 


168 


Thí dụ: Ngất nhịp hai rõ nét ở những chỗ như ướt bụi, ướt 
bờ, ướt cây, ướt lá trong câu ca đao: 
Trời mưa ướt bụi Í ướt bờ / 
út cây J ướt lá | ai ngờ ướt em. 
hay pgất nhịp ba rõ nét ở những chỗ; chồng gì anh. vợ gì tôi 
trong câu ca dao: 
Chồng gì anh J uợ gì tôi, 
Chẳng qua là cái nợ đời chỉ đây! 
Rất ít có những câu lục bát thuần nhất là nhịp hai, ba hoặc 
bốn... mà thường có lối ngắt nhịp xen kẽ, hỗn hợp. 
1 Lọng uàng che nải chuối xanh 
Tiếc cho loan phượng đậu cành tre khô. 
(Ca dao) 
đc Gió đưa cành trúc la đà 


Tiêng chuông Trấn-Vũ, canh gà Thọ Xương. + 


Tuyệt mù khói tỏa ngàn sương 


Nhịp chày Yên Thái, mặt uương Tây Hồ. 
(Ca dao) 
SỐ Khách tình lại nhớ thuyền tình 
Thuyền tình lại nhớ khách tình là duyên. 
(Ca dao) 
Ở thí dụ 1, câu lục: đối ý, không đối thanh; câu bát: vừa đối 
ý vừa đối thanh. 
Ở thí đụ 2, câu bát: cũng vừa đối ý vừa đối thanh; ở câu 
bát: nếu có đối ý thì nhất định có đối thanh vì từ thứ 4 là trắc, 


tù thư 3 là bằng, trừ trường hợp vần gieo ở từ thứ 4, còn câu lục, 


nếu muốn đối cả thanh thì phải chuyển sang nhịp 3/3, thí dụ: 


169 


Người quốc sốc, bẻ thiên tài. 
(Truyện Kiều) 

Ổ thí dụ 3: ở đây lại là lối đối ý chéo nhau trong từng cầu 
và trong cả hai câu lục bát: khách tình và thuyển tình. 

Thể lục bát là một thể rất phổ biến trong tục ngữ, ca d›:o, 
đân ca, trong các làn điệu chèo, tuổng, v.v... trong các bài vẻ 
đài, các bài văn?, các tập diễn ca (như Nhý thập tú hiếu Lý Văn 
Phức), các truyện thơ (như truyện Thạch Sanh, Truyện Kiàu, 
truyện Lục Vân Tiên...). Sau này thể lục bát cũng được dùag 
vào trong các thể thơ mới. 

Xét về mặt kết cấu của hình thức câu thơ, câu lục bát treag 
ca dao, dân ca cũng không có gì khác vơí câu lục bát trong :ác 
phẩm văn học viết, thí dụ Truyện Kiểu, Truyện Lục Vân Tin, 
do đó ở đây không cần trích dẫn thêm về loại sau”, 


'#) Xem chương'Tính chất chung ở trên. 
'°? Đồng bào Mường cũng có dùng thể lục bát, thí dụ: 


a) Bằng tiếng Mường: 


Nam: - Cặp khà chẳng quỏ, chẳng chào, 
Tời nào rêêng pạn, kiếp nào rêêng quen 
Nữ: Ngõ mặt mà chẳng hay tên, 
Hoa chào nghe thẹn cho rôêng chẳng chào 
Nghĩa: Gặp nhau chẳng hỏi chẳng chào 


Đời nào nên bạn, đời nào nên quen 

Thấy mặt mà chẳng biết tên, 
Muốn chào nghe thẹn cho nên chẳng chào 

b) Bằng tiếng Việt: 
Ngôi trong cửa lũy trông ra, 

Thấy núi chỗ nọ, thấy nhà chỗ tê 

Kêu quan quan chẳng cho về 
Thẩm thiết nhiều bề, liền hết gạo không. 


2.1.7 Thể lục bát gián thất hay song thất lục bát 
Như ở phần thử nhất đã nói, đây là một thể tổ hợp giữa thế 
tục bát với thể thất ngôn. Cứ tính một khổ (trổ) bốn câu, hai câu 
lục bát tiếp hai câu thất ngôn là lục bát gián thất; có khi bắt 
đầu bằng hai câu thất ngôn tiếp đến hai câu lục bát là song 
thất lục bát, thường gọi tắt là thể song thất. Cách này thường 
phổ biến hơn cách trên, cho nên dưới đây lấy thể song thất 
làm chuẩn: 
Thí dụ về câu song thất lục bát: 
Áo xông hương của chàng uắt mắc 
Đêm em nằm, em đắp lấy hơi, 
Gửi khăn, gủi túi, gửi lời, 
Giỗi đôi chàng mạng cho người đàng xa... 
(Ca dao) 
"Thí dụ về câu lục bát gián thất: 
Đêm qua nguyệt lặn uê tây 
Sự tình kẻ đấy, người đây còn dài 
Trúc uới mại, mai uề trúc nhớ. 
Trúc trở uề, mai nhớ trúc không! 
Bây giờ kẻ Bắc, người Đông. 
Kể sao cho xiết tấm lòng tương từ. 
(Ca dao) 


Về niêm luật, thì song 0hất lục bứt hay lục bát gián thất 
cũng như nhau (chỉ khác ở câu xướng đầu) và thông thường thì 


nự tưới tô bắt đầu bằng câu song thất. 


Có thể tóm Lắt niêm luật của một trổ 4 câu như sau: 


171 


+ 38... 


+] si | 2 3_ 14 5. 6 =: : 
Câu trắc bằng | - trắc 
thất- } | | (vần) 
träc- _ IS mm. 
Câu bằng 
‡ thất- (vần) 
bằng Ị = _= 
Câu | - 
lục |_ _l.-K— 
| Câu „ 
bát | = 


Ở hai câu thất : 3 từ cần theo niêm luật là: 3, 5, 7 
Câu thất-trắc: 2 trắc ôm một bằng, từ thứ bảy trắc là vần 
› bắt xuống từ thứ năm trắc của câu tiất: 


bằng ở sau. 


Câu thất-bằng: 2 bằng ôm một trắc, từ thứ bảy bằng là vần, 
sẽ bắt xuống Lừ thứ sáu bằng của câu lục 
Câu lục và câu bát thì theo như niêm luật của thể lục bát, 
từ thứ tám của câu bát là bằng, sẽ bắt vần xuống từ thứ răm 
bằng của câu thất-trắc kế tiếp, v.v... Thí dụ: 
Trong cung quế, âm thầm chiếc bóng. 
Đêm năm canh, trông ngóng lần lần, 
Khoảnh làm chỉ bấy, chúa xuân, 
Chơi hoa cho rữa nhị dần lại thôi! 
Lâu dãi nguyệt, đứng ngôi dạ uữ, 
Gác thừa lương, thức ngủ thu phong, 
Phùng tiêu lạnh ngắt như đồng 
Gương loan bẻ nửa, dải đông xé đôi... 
(Cung oán ngâm khúc) 


172 


Tay vậy, từ thứ 3 ở câu thất-trắc cũng có thể theo thể bằng, 
thí dụ 
Đêm năm canh, lần nương uách quế, 
Cái buôn này ai để giết nhau... 
{Cung oán ngâm khúc) 
Đặc biệt lối bắt vẫn trong bài Bồ đề thống cảnh thí có chỗ 
khác cách: vẫn chân ở câu bé# không bắt với vần /ưng ở từ thứ 
xăm cầu /ấ? liền đó, mà lại bắt với từ thứ ba của câu £hấ? đó, 


thí dụ 
Doành la, dong bạc phau phau 
Đỉnh đang mấy phút khoan mau dầu lòng 
Chợt ngước trông Điêu diệu quán dịch, 
Uóc hỏi xem lại lịch nhường bao? 
Tc qua nẻo ngác sông Đào, 
Luận công trị thủy, xiết bao công trùnh 
Hướng thân bình triều tông cuỗn cuộn. 
Vững âu uàng nguyên bổn đặt an... 
Chú ý: _ -/òng bắt vần với rồng 
- trừnh bắt vẫn với kinh 
Đấy là nói về vần, còn về nhịp thì 2 cầu thất theo thể của 
nhịp thất ngôn Việt Nam và 3 câu lục bát cũng theo nhịp của 
thể lục bát (đã nói ở trên). 
Về đối, thể này không buộc phải đối, nhưng thỉnh thoảng 
cùng có đối để làm nổi bật ý của câu văn”), 
"thông thường, trong thể này có ba cách đối: 


- Tiểu đối trong một câu (đối trung cú) 


t Xem chương Tính chất chung ở trên. 


173 


- Hai câu đối nhau (đối cách cú) 
- Hai trổ (đoạn) đối với nhau (đối cách đoạn), thí dụ: 
&) Đối trung cú 
Lâu dãi nguyệt, đứng ngôi dạ uũ 
Góc thừa lương thức ngủ thu phong... 
(Cung oán ngâm khúc) 
b) Đối cách cú 
Lâu dãi nguyệt, đông ngôi dạ uũ 
Gác thừa lương, thức ngủ thu phong... 
©) Đối cách đoạn: đoạn A đối với đoạn B 
Thủ thường lại, người không thấy lại; 
Đoạn A Hoa dương tần đã trải rêu xanh. 
Rêu xanh mấy lớp chung quanh, 
Chân đi một bước trăm tình ngẩn ngơ. 


Thư thường tới, người chưa thấy tới; 
ĐoạnB__ Bứcrèm thưa dần dãi bóng dương, 
Bóng dương mấy buổi xuyên ngang, 
Lời sao mười hẹn chín thường đơn sai. 
(Cung oán ngâm khúc) 
Đặc biệt trong bài Kính kỳ cảm hoời ngâm (cũng gọi là Thu dạ 
lỡ hoài ngâm), Đình Nhật Thận lại điền ca bằng chữ Hán, thí dụ: 
Nhân đối cảnh hoa giang nguyệt chiếu, 
Cảnh liêu nhân thu điều phong xuy 
Giá ban liệu thiểu nhân trì, 
Nhàn lai phong nguyệt dự thùy 0í thu?t? 


'! Bản dịch (khuyết danh): 


174 


Nếu thể lục bát được áp dụng một cách thích đáng vào 
truyện thơ, thì thể song thất, với sắc thái riêng biệt của nó, lại 
được chọn cho lối ngâm khúc. Truyện thơ thuộc về thể tự sự, 
điễn tả một sự tình nào đó”, còn ngâm khúc thuộc về trữ 
tình, biểu hiện một nguồn cảm xúc nhất định. Xét về mặt kết 
cấu của bài thơ, ngâm khúc cũng có bố cục hoàn chỉnh, nghĩa 
li có phần mở đầu, phần kết thúc và phần chính của khúc ca. 
Chính phụ ngâm khúc của Đoàn Thị Điểm () và Cung oán 
ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều là hai tác phẩm tiêu biểu 
nhất về loại này. Ngoài ra còn có các khúc ca có giá trị khác 
theo thể này thí dụ như Trần tinh khúc của Cao Bá Nhạ, Bần 
nữ thán (khuyết danh). 

Cũng như thể lục bát, thể lục bát gián thất không phải chỉ 
cố định trong khuôn khổ như đã nói trên, mà tùy trường hợp, 
nhất là trong việc áp dụng vào dân ca, đã biến thể và giãn ra 
cho hài hòa với cảm xúc và nhạc điệu. Lực bá biến thể, như đã 
nói ở phần thứ nhất, không phải là tiên để lục bát, mà chính là 
thể lục bát hoàn chỉnh giãn ra, nhưng vẫn giữ đúng được cái 
đạng của thể hoàn chỉnh, thí dụ: 


Ba bốn năm ăn ở trên rừng, 
Chữm bêu uượn hót anh nửa mừng nửa lo 
(Hát xẩm) 

Tục bát gián thất biến thể cũng vậy, không phải là lối trúc 
chỉ từ, câu đài câu ngắn trong những dạng tiền đề của nó, mà 
chính là từ thể hoàn chỉnh giãn ra, thí dụ: 

. Mà chớ nghĩ ngờ, dật dờ thương nhớ 


Người đối cảnh, trước hoa trăng tỏ, 
Cảnh trêu người, ngọn gió rung cây 
Nỗi niềm ai kẻ tỏ hay; 
Cùng ai trăng gió, đêm này tới thu? 
1? Xem chương Trường ca, truyện thơ, thơ trường thiên. 


175 


Cái duyên anh đã lờ, cái nợ anh đã mòn 
Như trăng kia đã khuyết, khó biết sao tròn. 
Mặt tuy cách mặt, dạ em uẫn còn thương anh. 
(Dân ca Nam Trung Bộ) 
Nếu chúng ta tước bỏ những chỗ giãn trong lời ca, chúng ta 
sẽ có bệ thống hoàn chỉnh sau đây: 
Chó nghĩ ngờ dật dờ thương nhớ, 
Đuyên anh lỡ, cái nợ anh mòn 
Như trăng khuyết, biết sao tròn, 
Mặt tuy cách mặt, em còn thương anh. 
Lục bát biến thể và lục bát gián thất được sử dụng rất 
nhiều trong ca khúc Việt Nam. 


2.2 Ca khúc Việt Nam 


Ca khúc Việt Nam rất phong phú, bao gồm nhiều điệu hoặc 
thuần túy dân tộc như các điệu dân ca, các diệu chèo, hoặc có 
chịu ảnh hưởng ít nhiều ca nhạc nước ngoài như một số điệu ea 
Huế, một số điệu ca trù, v.v... Có thể nói tuyệt đại đa 
Việt Nam đều theo thể thơ ca cổ truyền dân Các loại dân ea 
như xoan Phú Thọ, quan họ Bắc Ninh, đặm Hà Nam, cò lá, 
trống quân, sa mạc, ví Nghệ Tĩnh, hò Bình Trị Thiên, hò Liên 
khu V, hò và Lý Nam Bộ đều theo thể lục bát hay biến thể lục 
bát là chủ yếu, một số ít theo thể bốn từ hay biến thể sáu, bảy 
từ... hoặc trúc chỉ từ. 


ca khúc 


Các loại ca khúc khác như ca Huế, tuông cổ hay ca trù, tuy 
cũng có chỗ theo thể lục bát, lục bát gián thất hay biến thể 
nhưng thiên về trường đoản cú nhiều hơn, trừ một số chỗ theo 
thể thơ Trung Quốc. 


176 


âu lục bát trong ca khúc của La cũng chính là câu lục bát 
trong ca đạo, nhưng vì ca khúc là do tiết tấu của nhạc điệu quy 
định nên cách ngắt nhịp theo nét nhạc có khi giãn ra so với lời 
thơ. Những tỉ 
ra trong lối biến thể đã nói ở trên, có khác là ở đây, thường là 
những tiếng láy, tiếng đệm của điệu nhạc, chứ không phải 
những từ thêm vào về mặt ý nghĩa. Sau đây là hai thí dụ khác 


ếng đệm của bài ca ở đây chính là những chỗ giãn 


nhau về dân ca: 

a) Hai câu hò Sông Mã (Hò cập bến) 
Lác trông phong cảnh uui thay, đạng ‡ 
Bao Bồng có phải chốn này hay c 

Chi hồ lại thành ra: 
Đo tà! Dô tài Lác trông, đô tài phong cảnh, đô tà! 
Vui thay, đô tà! Báo Bộng! dô tà! Báo Bồng, đô tà! 
Có phải, dô tà! Chốn này, đô tài hay không, đô tà? 
Ô đô đô tà đô ta đô tà! 

Như vậy câu thơ đã theo nhạc điệu mà chuyển sang dạng ni 
b) Hai câu quan họ Bắc Ninh 


Yêu nhau côi áo cho nhau đạng Ÿ 


Về nhà dối mẹ: qua cầu gió bay 

IChi hát thành ra: 
Yêu nhau cởi áo ới à cho nhau; 
Về nhà dối rằng cha dối mẹ ở ờ ở ớ ở này a ốï œ qua 
cầu, này a ối a qua cầu, tình tình tình gió bay, tỉnh 
tính tình gió bay. 

Ổ đây, nhịp điệu thay đổi, cách nhấn và luyến đã dừng ở 
sau các từ thứ tài câu lục, từ thứ hai, thứ tư, thứ sáu câu bát, 


A ˆ & r _ 33 
ầm cho đạng câu thơ đã chuyển thành 7. 


' Tiếng địa phương 


177 


So với câu hò Sông Mã ở trên thì nhạc điệu ở đây còn đi sát 
lời hơn, vì câu thơ ở điệu hò Sông Mã phải ngắt thành nhúp đôi 
cho hợp với động tác chèo thuyền. 

Ca khứ › có nhiều loại, nên vần điệu uyển chuyển, bao gồm 
nhiều nét nhạc khác nhau, so với khuôn khổ của thơ, thì tự do 
hơn nhiều?, 

Ca khúc Việt Nam phong phú và khá phức tạp về nguồn 
gốc cũng như lịch sử phát triển của nó. Hiện nay, chưa đủ điều 
kiện để nghiên cứu tất cả các hình thức ca khúc Việt Nam, nhất 
là ca khúc dân tộc thiểu số. Chúng tôi tạm nói qua về ba hình 
thức ca khúc cổ truyền Việt Nam, !:há tiêu biểu sau đây”: 


- Dân ca đồng bằng Bắc Bộ và chèo. 
- Ca Huế và tuồng cổ. 


- Ca trù. 


9.9.1 Dân ca đồng bằng Bắc Bộ và chèo 


Dân ca Bắc Bộ bao gồm nhiều làn điệu khác nhau, khó mà 
nói hết được. Nhìn chung có thể chia các làn điệu quen thuộc 
làm hai loại: một loại có tính chất phổ biến cho tất cả các nơi 
như hớt 0í, có lả, sa mạc, bông mạc, trống quân”)... một loại có 
tính chất địa phương, như xoan Phú Thọ, quan họ Bắc Ninh, 
dậm Hà Nam... Chèo có thể có đã lâu và các làn điệu của chẻo 


sân đình còn truyền lại, thì rõ ràng phần lớn làn điệu của chèo 
có nguồn gốc dân ca đồng bằng Bắc Bộ và chính là nhiều làn 
điệu của dân ca được nâng cao. 


t! Đương nhiên, đối với từng điệu ca cũng đều có quy luật riêng của nó. Đây 
cũng chỉ so sánh trên những nét cơ bản. 

' Riêng thể hát giặm Nghệ Tĩnh đã nói ở thể thơ năm từ. 

® Có thuyết cho rằng hát (rống quần chính là hát "trung quân" (trong quân 
đội) có từ thời Nguyễn Huệ. 


178 


Xét về hình thức câu thơ, hầu hết các làn điệu đân ca, từ 
những làn điệu đơn giản như gọi Öê, gọi nghé, đến các làn điệu 
cao hơn như øgbeo Phú Thọ, đưn Bắc Ninh, hay đến các làn điệu 
phức tạp hơn nữa như xoan, quan họ... cũng như hầu hết các 
làn điệu của chèo, đểu không ngoài các thể bốn từ, hay thể lục 
bát và lục bát biến thể. Riêng trong chèo, có một số làn điệu 
ử, tức là thể bảy từ và bảy từ biến thể và theo lối 


theo lôi nói s 


trường đoản cú. 


œ) Thể bốn từ 


Thể bốn từ hoàn chỉnh trong một bài từ đầu chí cuối được 
ấp dụng vào đân ca và chèo cũng không phải là nhiều. Chúng ta 
có thể tìm thấy lối đó trong một số bài, thí dụ đoạn sau đây 
trong bài Gọi nghé ở Kiến An: 

Nghé, nghé ơi, nghé 

Nghé bầu, nghé bạn 

Trâu cày ruộng cạn. 

Bò tát ao sâu... 
hay trong một số làn điệu của chèo như cách cú, nói đếm®, 
hay nữa trong một số điệu khác như phụ đồng, đọc sớ, đọc tấu. 
Trong hát Quan họ, cũng có một số bài theo thể bốn từ như thơ 
đúm, đàn đúm... còn một số bài khác như Tình tang tôông, 
Chốn chàng Trung thì đã ít nhiều biến thể hay hỗn hợp với lục 
bát rồi, sự hỗn hợp này cũng có trong các lối hát cách của xoan 
Phú Thọ như Kiểu giang cách, Xuân cách, Thu cách, hay cả 
trong đậm Hà Nam như các điệu Hồi quân, Chăn tằm. 


Thí tụ một đoạn của bài Xuân cách trong hát xoan Phú Thọ: 


h cú như điệu Chu Mãi Thần đi hái củi trong chèo Tuần Ty 


ft Diệu 
đào Huế 
°) Theo Gorlier thì chính là nói điểm (nói nơi điếm canh) gọi chệch đi 


179 


Vào chùa thượng uyển 

Nhữn xem cho khắp hết mọi nơi 

Lá diều rừng rực, 

Chim ríu rút đậu cành 

Liễu lục xuân xanh 

Chim rỉ mới nở 

Đào tiên tơi tỏ hông hồng 

Người tiên đúng đỉnh tay nâng... 

Đặc biệt trong dân ca, có lối phối hợp của thể bốn từ với 

tám từ một cách đều đặn, thành thể tứ bát (bốn-tám), thí dụ 
điệu Nguyệt gác bên thêm trong Quan họ Bắc Ninh: 

Nguyệt gác bên thêm 

Duyên son chưa cạn, sao tình đã say. 

Lển quất bóng mây, 

Làm sao thấy mặt dạ này mới yên. 

Đánh tống trên thêm. 

Chó say nhau lắm, phải tìm thấy nhau. 

Đồng nước một màu, 

Nói sao cho tỉnh, chớ sầu chiêm bao. 

Đông liễu tây đào. 

Nếu lấy quyển Dân ca quan bọ Bắc Ninh làm chuẩn, chúng 

ta thấy rằng trong Lổng số 285 bài Quan họ, có 237 bài theo thể 
lục bát, 29 bài theo thể bốn từ và bốn từ hỗn hợp, 19 


ài theo 
các lối biến thể khác, như vậy là những bài theo thể bốn Lừ hồn 
hợp chiếm 12%, những bài theo lối biến thể khác chiếm 81% so 
với các bài theo thể hục bát. 
b) Thể lục bát oà lục bát biến thể 

Phần lớn, dân ca Bắc Bộ đều theo thể lục bát và lục bát 
biến thể, đo đó ở đây xin miễn dẫn chứng. 


180 


Các diệu hát chèo nói chung cũng như vậy, có điệu thì biến 
thể iL như Đường trường bắn chìm thước, Bình Thảo, Con gà 
rưng, Làn thảm, Nhịp đuổi, Cấm giá, 0.0... có điệu thì biến thể 
nhiều như Sa lệch chênh, Lão say, Hồi tiếu, Xắp qua cầu v.v... 


Sau đây là mấy ví dụ: 


CON GÀ RỪNG 
Con gà rừng ăn lẫn uới công 
Đắng cay chủ có chịu được lúng giảng ai hay 
Chờ cho cây lúa chín uàng 
Đểanh đi gặt, để cô nàng mang cơm. 
{Lời Xuý Vân trong chèo Kim Nham) 


CẤM GIÁ 
Chị em ơi! 
Nay mười tư mai đã là rằm 
Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa 
Thế mà Thị Mẫu tôi mang tiếng lỗng lơ. 
Đồ đưa cấm giá tôi lên chùa từ mười ba... 
(Lời Thị Mầu trong chèo Quan âm Thị Kính) 
Đặc biệt trong chèo có thể lục bát đảo (tức bát lục), tức là: 
câu đầu bài hát tám từ, tiến đến câu sáu từ và ở đoạn sau thì 
không có gì thay đổi. Thể này không nhiều, chỉ đoạn sau của 
Xếp dưng hay đoạn đầu của Xếp cổ phong. Thí dụ: 


XẮP CỔ PHONG 
Khách tình sao chẳng xuống chơi oúi tình 
Chiếc thuyền lan đậu bến (Qiiang đình 


Tư không ta chỉ lấy mình mà thôi 


181 


Cây khô há dễ mọc chối 
Bác mẹ già, hồ đễ ở đời uới ta... 


e) Thể bảy từ (chính thể uà biến thể) 


Thể này chỉ thấy trong chèo, mà hầu như ít thấy ở dân ea, 
thí dụ như trong bài: Ba mươi sáu thư chứưn (Quan họ Bác 
Ninh), chỉ hai câu cuối bảy từ: 

.. Một nong tằm, là năm nong bén 
Một nong bén là chín nén td. 

Ở dân ca, nếu câu thơ đã phá vỡ thì từ câu lục bát biên 
đạng ra như trong hát xẩm đã nói ở trên. 

Ở chèo, các điệu như Nói lối, Nói sử, (thí dụ Nói sử xuân, sử 
gối hạc, hay Nói hạnh trong Quan âm Thị Kính) Hát sử dếu 
theo thể bả: 
như Sử xếp, Xếp gối, Quân tử ou dịch. Nói chung, tất cả các 


từ hoặc các điệu khác theo thể bảy từ biến cách 


điệu trên, tuy nét nhạc có khác nhau, nhưng về hình thức thơ 
thì chỉ là thể bảy từ hay bảy từ biến cách, như đã nói ở phần 
khái quát trên!?, Thí dụ: 
NÓI SỬ XUÂN 

Bạch nhật mạc nhàn quá 

Thanh xuân bất tái lai 

Quê tôi nay uốn ở Lũng tài, 

Tên uôn đặt là Sùng Thiện Sĩ 

Ơn cha mẹ theo bề kinh sử 

Chưa có người nội trợ tế gia 


Nay Mang ông sinh gái hiển hòa 


'? Xem phần: Thể bảy từ ở trên. Trong tuổng cũng có điệu nói lố 
bảy từ biến cách. Về ý nghĩa, thì nói lối khác nói sử ở chỗ: nói lố 
thông thường còn nói sử thì có dẫn sách (kinh sử) 


182 


Sắm lễ mọn sang thời sánh uấn. 


(Chèo Quan âm Thị Kinh) 


SỬ GỐI HẠC 

Nghe thấy lời nói đó, 

Xiịch động tấm lòng đây, 

Thói hông nhan bạc phận xưa nay 

Chợt nghĩ đến mà thương cho đấy 

Trách hóa công phũ phòng chỉ mấy. 

Để thuyền quyên cay đẳng nhiều bẻ. 

(Chèo Kiểu) 
Ở đoạn đầu hai điệu trên, có dẫn hai câu thơ £hể ngũ ngôn 

(T.Q), còn nói chung theo lối bảy từ chính thể. 
đ) Thổ trúc chỉ từ 


Thể trúc chỉ 1 là hình thức thở ea câu đài câu ngắn không 
ổn định theo một thể nào Lừ hai, ba đến ngoài mười từ. Chúng 


ta đã biết trong đân ca đồng bằng Bắc Bộ và chèo, có nhiều điệu 


heo lối ức chỉ từ thay đổi đài ngắn từ ba từ cho đến ngoài 
tuười từ không nhất định. Thỉnh thoảng cũng có những câu tiến 
đến thể tiền đề lục bát hay tiển đề song thất, hoặc nữa cũng có 
xen cả những câu ngũ ngôn, thất ngôn Đường luật, hay những 
câu biển ngẫu, nhưng không phải là phổ biến. 


Dưới đây, chỉ cử một số thí dụ tiêu biểu: 
* Dân ca: 
HÁI HOA 
Trèo lên cây bưởi hái hoa 
Mình thời hái hết để ta bẻ cành. 


183 


Cành xanh ấy quát làm cam chịu 
Trót đàn dan díu, 
Cô bay líu mới tóc 
Cô bay bẻ chiếc đũa đồng tiên 
Cô bay thê cô bay nguyện, 
Cô bay giận cho mẹ cho cha... 
(Hát xoan Phú Thọ) 
Ở điệu trên, câu thơ lụe bát chen với các câu thơ 4 từ, 5 từ, 
6 từ, 7 từ không nhất định. 
* Chèo: 


TÌNH THƯ HÀ VỊ? 
Bóng quế giải thêm 
Dưới mái tranh êm đêm 
(Nam hát) Rượu đào đã rót, chén này mời em 
Chén đào toan đượm thắm mối lương duyên 
(Nữ hát) Trăng thê đó, thiếp uới chàng, uân chung soi đôi bóng. 
Trong lúc này giáp mặt soi chung 
Thiếp dám khuyên: xia chó có phụ lòng 
Điều uyển chuyển hóa ra người sai ngôn bột ước.. 
(Lưu Bình và Châu Long trong chèo. 
Lưu Bình Dương Lễ của Hàn Thế Du cải biên) 


£® Trong tập III Các điệu chèo phổ biến của Nhà xuất bản Văn hóa nghệ thuật, 

cũng như trong quyển Tìm hiểu sân khấu chèo của Trần Việt Ngữ và Hoàng 
Kiểu ở trang 161 đều ghi là hạ vị. Nhưng trong bài Hát à đào của Nguyễn 
Đôn Phục trong tạp chí Nam Phong thì ghỉ là hả vị. có lẽ hà vĩ (cuối sông) 
thì đúng hơn vì điệu này gốc ở ca trù, lấy ý ở bài thơ cổ: 

Quần tại Tương giang đầu Thiếp tại Tương giang vĩ 

Tương tư bất tương kiến, Đồng ẩm Tương giang thủy 
(Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau chẳng thấy 
nhau, cùng uống nước sông Tương) 


184 


BA THAN 
Hỏi anh dit 
Anh có khôn thiêng, xin anh phù hộ cho thiệp ra hình kỳ. 
Thiếp khấn anh rồi thiếp mới dời chân 
Bước đi một mình 
Hòa than hòa khóc 
Thiếp tôi thương chẳng 
Đòi đoạn anh ơi, 
Anh chả thương tôi, 
Phận thiếp tôi đàn bà đơn chiếc 
Hai con còn trứng nước ngây thơ 
Sao cho được bây giờ 
Xây đàn tan nghé bở uơ giữa dòng 
Chắp tay tôi quì xuống sân rồng 
Tâu uua muôn tuổi ngự trào trung uững bn. 
(Lời Trinh Nguyên trong chèo Tôn Trọng Tôn Mạnh) 
Ở cả hai điệu, lời thơ biến hóa từ ba từ đến mười ba từ 
không nhất định. 


3.2.3 Ca Huế và tuồng cổ 


Ca Huế là những khúc hát cổ có nguồn gốc khá phức tạp, 
trong đó yếu tố dân tộc hòa hợp với yếu tố ngoại lai, nhưng như 
đã nói ở trên (Phần thứ nhất) yếu tố đân tộc vẫn là chủ yếu. Ca 


Huế được chia ra điệu Bắc điệu Nam; điệu Bắc ý nói chịu ảnh 


hưởng nhe Trung Quốc, điệu Nam là nhạc của địa phương, có 
thể chíu íL nhiều ảnh hưởng nhạc Chiêm Thành. Theo sử, các 
vua dời Lý như Lý Thánh Tông, Lý Cao Tông, đã chú ý đến ca 


nhạc Chiếm Thành, các vua đời Trần, đời Lê đã chú ý nhiều đến 


185 


ca nhạc Trung Quốc và đã có những điệu hát kiểu Trung Quốc 
như Canh lậu trường, Ngọc lâu xuân và có những người có 


những người đánh cổ câm giỏi ở đời Trần như Trần Cu, 


Nguyễn Sĩ Cố, những người nghiên cứu nhạc Trung Quốc có 
tiếng ở đầu Lê như Nguyễn Trãi, Lương Đăng, Đỗ Nhuận, Than 
Nhân Trung. Trải qua thời gian, những bài Bắc hay bài Nam ây 
đã dân dần biến đổi cho hợp với giọng nói địa phương, chứ 
không giữ được tính chất thuần tuý ban đầu nữa. 

Một số bài ca Huế được đưa vào sân khấu tuồng cổ” và như 
vậy phải cách điệu hóa cho hợp với nghệ thuật tuông cổ. Nhưng 
khi nghệ thuật tuồng vào đến Lục tỉnh thì các điệu hát lại biên 
đổi nữa cho hợp với giọng nói địa phương, thí dụ cùng một điệu 
Nam ai mà Nam ai Huế giọng ð¿ iụy, Nam ai đưa vào tuông thì 
giọng trở nên ð¿ hùng, nét nhạc mạnh, nhưng Nam ai kiểu 
Xuân nữ ở tuồng Lục tỉnh thì lại 6¿ /ựy kiểu khác và nét nhạc 
lại yếu chứ không mạnh. 

Sau đây nói qua về một số làn điệu ca Huế và tuồng cổ 
* Ca Huế 


Ở đây cần phân biệt với các điệu hò Hưế có tính chất dâu 
gian. Những điệu hò Huế, cũng như những điệu hò ở Liên khu 
năm, ở Nam Bộ, nói chung về mặt hừnh thức câu thơ không có gì 
khác các điệu hò đồng bằng 
từ, lục bát song thất hay trúc chỉ từ. Thí dụ như ở hò Huế, lối 
bốn từ như ý trách œi, lục bát như ý năm canh, song thất như 
Hồ mát nhì, Hò mái đẩy, trúc chỉ từ như Lý tương tứ. 


Bộ, nghĩa là cũng theo thể bốn 


+ Cổ cầm: Một thứ đàn của Trung Quốc. 

'? Tuồng cổ: Tức là tuồng Huế mà hiện nay tuồng Liên khu Năm còn ít nhiU 
giữ được phong cách cũ, còn tuổng Nam (Lục tỉnh) sau chuyển ra Bắc 
(tuổng Bắc) thì đã pha giọng nhiều. Nghệ thuật sản khẩu cải lương Nam bộ 
cũng khai thác ở kho tàng ca Huế nhưng có cải biên cho hợp với giọng nói 
địa phương 


186 


"Thuật ngữ ca Huế ở đây xin hiểu như là những bài hát cổ 


được cách điệu hóa trên cơ sở những điệu hò Huế, có kết hợp voí 


it tiếp thu ít nhiều nét nhạc nước ngoài để đưa vào đàn nhạc 
cùng đình: và chính vì vậy nên ca Huế, so với hò Huế, đã mất đi 
một phần đặc tính dân gian của nó. Tuy nhiên về hình thức câu 
thơ, cũng còn có những bài có thể chứng minh được mối quan hệ 
giữa hò Huế và ea Huế, thí dụ một đoạn bài Lý (ương tư, giống 
thể trúc chi từ trong ca Huế. 


Quạnh quê màn loan 

Tay ôm đàn, tùnh tang tích tịch 
Cùng róo rắt bên lòng, 

Riêng càng thêm chạnh 

Ví ơi thêm hận 

Ngôi trông bạn 

Nào đâu bạn 

Mù mặt trời mây 

án nhạn lìa đôi 

Tình là tùth đau thương, tùnh ôi 


Cao xanh hờn giận chỉ tôi... 


Sau đây là một số bài ca Huế theo hai loại như đã nói ở trên: 


a) Các bài hát Bắc 


Đặc điểm chung của các bài hát Bắc này là nét nhạc vui, 
đồn dập. Xét về hình thức câu thơ, thì các bài hát này làm theo 
thể trúc chỉ từ, chia thành từng trổ, mỗi trổ một vần và vânphổ 
biên là vần chân, trừ một vài chỗ có kết hợp với vần lưng. Ca 
Huế co rất nhiều điệu, đây chỉ nêu lên một số điệu quen thuộc 
còn lưu hành như: Kim tiền, Lưu thủy, Hành vân, Cổ bản, Tứ 


187 


đại cảnh, Phú lục, Bình bán, Tẩu mã, Long ngâm! 
đối, v.v... 


Thí dụ: 


a) 


b) 


2) 


1. TỰ TÌNH 

(Điệu Kim tiền) gồm hai trổ 
Xa xôi gửi lời thăm 
Lúc nhắn nhe đôi bạn sắt cầm, 
Mong kết nghĩa đồng tâm 
Với người tri âm. 
Thương nhau hoài, nhớ nhau mãi 
Thương nhau hoài, œi chớ phụ tình di 
Duyên uì trúc mai, 
Trúc mai hòa hợp, cùng bạn lâu dài 
Đặng dài lâu dài 
Thương thì xin đó đừng phai (láy 9 lần) 
Ấy ai tình tự, tạc dạ chớ phai 
Chó phai hối người từnh tựi 


2. GỦI TÌNH NHÂN 
(Điệu lưu thủy) gồm bốn trổ 
Ẩể từ ngày (từ ngày) gặp nhau 
Trao lời hẹn cho uẹn uòng thau 


Dây tơ mành xe chắp lấy nhau 


, Ngũ 


Tức là điệu hát múa rồng. Trong bài "Etude sur la musique sino- 
vieinamienne et les chants popularies du Vietnam" (Khảo sát về âm nhạc 
Trung - Việt và các điệu dân ca Việt Nam) (Bulletin de la Sociétẻ des études 


indocl 


dịch là "Voix du dragon". 


188 


es - 1956 Saigon). Nguyễn Đỉnh Lai, ghi nhầm là Long âm và 


b) 


e) 


đ) 


a) 


b) 


Xe không đặng đem tình thương nhớ 
Cảm thương người ngậm ngùi ba thụ 
Xa cách nhau đêm nằm uẫn thấy, 
Thấy là thấy (là thấy) chiêm bao 
Biết bao lại uấn uương bên mình 


Mình giật mình (giật mình) đòi cơn. 


Biết bao lại quan sơn một đường 
Tình tình thương) tơ uương mọi đường 
Xin cho trọn (cho trọn) cương thường. 


Ai đơn bạc thì mặc lòng ai 
Xin cùng bạn (cùng bạn) trúc mai 
trăm năm lâu đòi. 
3. NHẮN TRI ÂM 

(Điệu Hành vân) gồm bốn trổ 
Một đôi lời (một đôi lời) 
Nhắn bạn tình ơi 
Thê non nước, giao ước kết đôi. 
Trăm năm tạc dạ, 
Dầu xa cách, song tình thương chớ phụ thì thôi. 
Niềm trọn niềm, xin đừng xao lãng 
Trời kia định nợ ba sanh 
Đẹp duyên lành 
Trọn niềm phu phụ bậc tài danh (tài danh). 


Dầu tiên có tại non Bồng 
Kết mối tơ hông 


189 


Ấy thời trông (thời trông) 
4) Nghĩa sắt cầm 
Hòa hợp trăm năm 
Bởi uì xa cách, nhắn nhe cũng bạn trí âm 


Qua mấy bài Bắc trên đây, chúng ta thấy hình thức câu -høơ 
có chịu ảnh hưởng từ khúc Trung Quốc, nhưng có chỗ lại phzng 
phất thể bảy từ của ta với nhịp 3/4 như trong điệu Lưu thủy ba 
trổ đầu) hay rải rác trong một số câu của các điệu Hành vân. . 

Về vần, nói chung vần bằng và vần chân, nhưng rải réc ở 
các điệu đều có vần lưng. 


b) Các bài hát Nam 


So với các bài Bắc có nét nhạc vui và dồn đập, thì các bài 
Nam buồn hơn và nét nhạc chậm rãi hơn. Đương nhiên, trarig 
bài Nam, lại có điệu tương đối vui. Điệu vui lấy Nazn bằng, àm 
chuẩn, sau người ta lại đặt thêm các điệu Nưm xuân”, Nam 
dựng (điệu Nam dựng có nét nhạc dồn dập, gấp hơn, nên vuai 
hơn). Điệu buôn Nam di? làm chuẩn, sau người ta lại đặt tÌêm 
Nam thương hoặc Nam khốc, giọng lại ai oán hơn. Căn cứ ở nét 
nhạc âu sầu đó, so với các bài Bắc, người ta cho rằng các bài 
Nam ít nhiều có chịu ảnh hưởng nhạc Chiêm Thành; xé: wê 
hình thức câu thơ, thì những bài Nam này cũng theo lối trúc cihi 
từ như những bài hát Bắc. Sau đây là một vài ví dụ: 


1. TÌNH LY BIỆT 


(Điệu Nam bằng) gồm ba trổ 


a) Ôi, tan hợp xiết bao, tháng ngày đợi chờ non nước 


+? Hoặc gọi Nam bình cũng có tên là Vọng giang nam. 
Cũng có tên là Hạ giang nam (hạ: mừng). 
'®! Cũng có tên là Ai giang nam (ai: thương). 


190 


b) 


© 


3) 


bì 


Ngàn dặm chơi 0ơi 

Mấy lời, nào dễ sai lời 

Aiơi, chó đem dạ đối dời 

(Ứng tình ta ý), ý ưng tình thêm càng tứa ý 
Thiệt là đăng mấy người 

Lại sai lời. 

Thương trí cho để uàng, thêm lại yêu 0Ì 
Nhớ khi cuộc rượu câu thí 

Thêm càng thương tiếc, phong lưu ai bì. 
Năng 0ì tình (tình) đôi ta, duyên trao nợ rằng di. 
Đuộc lại người sinh 

Lời hẹn ba sinh 


Vấn uương tơ tình 


2. KHUYẾN HIẾU 

(Điệu Nam ai) gồm ba trổ 
Khuyên ai gắn bó báo đền công trình thầy mẹ 
Ân nặng nhường sông, nghĩa chất non cao 
Ơn cúc dục cù lao 
Sứnh thành lo sợ xiết bao 
ko cơm bữa nhường nao 
Ẩm bồng (uào) ra 0ào. 
Nâng nìu bú mớm đêm ngày, xem tày uà' ý ngọc 
Hay chạy hay đi, lúc nắng lúc mưa 
Từ xưa đến giờ 
kúc hãy còn thơ 


191 


Đến bây giờ 
Chịu nhuốc nhơ. 
D) Biết bao nhiêu mà 
Trông năm trọn ngày qua 
Da mỗi tóc bạc mây xơ 
Khuyên trong cõi người tœ 
Thảo ngay mới lò. 
Chú ý: Ở trổ thứ hai bài Nam bằng, có một câu lục bát 


* TuồngU) 


Trải qua quá trình lịch sử, nghệ thuật tuồng chắc chắn đã 
thay đối nhiều. Tài liệu tuổng cổ chỉ còn từ triều Nguyễn lại 
đây, cho nên cũng khó mà biết được thật rõ ràng quan hệ giữa 
ca Huế và hát tuông đã chuyển hóa trong từng giai đoạn như 
thế nào. 

Chỉ biết rằng thể hát tuông cổ hiện nay là một thể tổng hợp: 
giữa một số điệu hò đân gian miền Trung như các điệu ý xẩm, 
Lý ngựa ð”, Bán quán, Quân canh... và các điệu ca Huế xưa 
như Hới nưm, Hát khách (tức Bắc) nhưng đã có biến đổi íL 
nhiều. Ngoài ra, lại có một số điệu ngâm, xướng qua những bài 
thơ ca và từ khúc Trung Quốc hay thơ ca của ta mô phỏng theo 
thơ ca Trung Quốc v.v... nhưng cách điệu hóa theo thể tuồng. 


Trong hát tuồng thường người ta chia ra ba loại: 


t) Ở đây chỉ nói tuổng cổ, tức tuổng Huế xưa mà Đào Duy Từ là một trong 
những người có công xây dựng. Nghệ thuật cải lương sau này cũng có thừa 
kế một phần nghệ thuật tuồng cổ. 

®' Điệu Lý ngựa ô vốn ở Trị Thiên sau được truyền vào Lục tỉnh và cũng có 
đưa vào nhạc cải lương. 


192 


Nói thường có cách điệu hóa ít nhiều, nói bằng văn xuôi thí 


dụ trong Jới hường (những lời nói chen vào giữa các đoạn thơ). 


- Múi lối, nói bằng văn vẫn từ hai, ba bốn từ đến nhiều từ 
Hình thức nói lối là một hình thức khá tự do trong tuồng thường 
phòng theo thể nói lối trong thơ ca dân gian Việt Nam. 

- Ca (hút) xướng, ngâm. Ngâm là ngâm thơ, ngâm phú, còn 
đa và xướng cũng là kiểu bát tuồng, nhưng ca có khác với xướng 
ở chú: trong ca, người ta chỉ dùng giai điệu để mô tả tình ý, còn 
phải vận dụng thêm ngữ khí để biểu lộ hành 


trong xướng Ì 
động và thái độ. do đó, có thể nói ca là "hát tĩnh" và xướng là 
"hát động". Trong hát tuồng thì ea và xướng chen nhau, giọng 
khi cao khi thấn. khi nhặt, khi thưa, rất đã 


sắc và sinh động. 


Về hình thức thơ, nói chung các thể hát tuồng làm theo như 
các thể đã nói ở các chương và mục trên hà theo lối thơ ca, Lừ 
khúc, biển ngẫu Trung Quốc, hoặc theo lối trúc chỉ từ trong ca 
Huế, hoặc nữa là theo các thể thở ca cổ truyền dân tộc Việt 
Nam, từ thể nói lối (hai, ba, bốn, bảy... nhiều từ) đến thể lục 


bắt, song thất v.v... Do đó, dưới đây, chỉ trích một số câu hay 
một số điệu tiều biểu mà thôi. Thí dụ: 


#ì Một uài hình thức trong thể nói lối 
Có hình thức hai từ, bốn từ. 
+ Thám cấp, thậm cấp 
Chỉ nguy, chí nguy... 
- Âu Dùng rực rực 
Đuốc ngọn lầu lâu... 


(Thường dùng để mở đầu lời nói hay giáo đầu các vở tuồng). 


- Œó hình thức năm, bảy hay nhiều từ: 


Hi thậm chân hỉ thâm! 


193 


Khoái tai, thiệt khoái ta 
Hoa đâu thơm nức oẻ hồng moi, 
Trăng nọ sáng lông gương ngọc thỏ 
(Lời Trinh Quận chúa trong tuông 
Đông A song phụng của Nguyên Hữu Tiên) 
Dấu thương tích, mình này chưa đỡ 
Nỗi oán thù lòng nọ khôn nguôi 
Ngóng tùng thụ non nước luống xa xôi 


Nhân cùng biểm mỗi mày thêm túi hỗ 


(Lời Tiết Cương trong tuồng Hộ Sai: 24; của Đào Tẩn) 
Về hình thức thơ ca, thể nói lối không có gì khác so với các 

thể thông thường đã nói ở trên”, Tuy nhiên về giọng điệu thì 

nói lối tuông có nhiều cáchkhác nhau như lối điệu, lôi trống 


V.V... 
b) Một uài điệu có nguồn gốc hò dân gian. 
1. LÝ NGỰA Ô 
Í ngựa ô, í ngựa ô, 
Yên thắng (là thăng) hìm 0uàng 
Tình tình chúng bạn tình ơi. 
Yên tra (là yên tra) cái bhúp bạc, một bộ lục lạc đồng den 
Cái nón búp sen, bộ dây cương nhuộm thăm, 
Một bộ yếm trắng, một bộ yếm đen. 
Tính tang tính, tính tang tình 


Thiếp đưa chàng, tình tình (thiếp đưa chàng) hỏi 
hương. 


? HỈ: mừng; khoái: thích; cả hai câu nghĩa là rất vui thích. 
'° Xem mục Thể bảy từ ở trên 


194 


2. BÀI BÁN QUÁN 

Thân tôi bán quan gia đăng. 

FỆ đĩ cua s08 EhininfbsBfixápft nêu Bầu hả, 
nào bà già, con nú, đỉ buôn, đi bán, đi lính, đi 
trăng cũng đều uô ra. 

Tôi bán chú hết là: thịt heo, thịt chó, thị gà, cơm 
canh trả rượu, bánh kho, bánh nổ, bánh tổ, đỗ 
phụng, xa lam khô khảo, trầu cau, thuốc giấy, 
gam đà thiểu chỉ. 

Chủ ăn ở rồi chú mới bò, chú mới đi 

Đời tiền không trả, chủ nói lếu nói lá, đòi đập dòi đá 
đòi phá quan đi, tôi nghĩ đò (đã nghĩ đà) ngang 
chia? 

Hình thức thơ ea cả hai điệu trên đây cũng đếu là bình 


tức thể nói lối, có chỗ giãn ra thành thể trúc chỉ từ 


el Một cài điệu có nguồn gốc ca Huế hay nguồn gốc phức tạp khác 


Đây là chỉ chung các thể ngâm vịnh hay ea, xướng theo 


điệu hải nam, hát khách. Hát nam, hát khách lại chia ra nh 


lới Rhác nhau, nhưng nói chung hát nam đi từ ca Huế, có xu 


ñ ướng chuyển hóa sang thể lục bát hay song thất Việt Nam, còn 


hát khách cũng di từ ca Huế nhưng có xu hướng thiên về 


dụng các thể thơ, phú của Trung Quốc, thí dụ Hát nam tấu mã 
hay dụng lạc bát mà Hút khách tẩu mã hay dùng thơ thất ngôn 


hay vàn biển ngẫu 


HÁT KHÁCH 
DO (Ới con ơi)! 
Ức tích: phân hệ khuất chỉ cửu thu dư; 


Cầm thước cô thôn cam ấn đôn, 


(Nào ai ngờ) 
Sa uăn: Viễn tín thương tâm thiên lý ngoại, 
Sơn thành chủ nhật đặc đoàn uiên'” 
(Lời Đồng mẫu trong tuồng Sơn Hậu của Đào Tấn) 
Đh Anh hối Đông Kim Lân, tấc dạ thủy chung, núi liôn 
hang cùng khuôn bỏ bạn 


Em thật Khương Linh Tá, lời nguyễn sùnh tử. đèo leo 
lội quyết theo nhau. 


(Lời Khương Linh Tá, tuồng Sơn Hậu) 


Ở đây: — Đoạn trên theo thể thở 


Đoạn dưới theo thế phụ. 


HÁT NAM” 
Tấc lòng son uẹn chữ ân tình 
Trông di tía nào chỉ bạt thiệp 
Bạt thiệp nào chỉ uiễn lộ 
Đốc uuông tròn từùnh cũ ân xưa 
Một tay hình tế còn thừa 
Giao long luống đợi, mây mưa những ngày. 
Quan thành đoái đã gần đây, 
Mau mau tới đó tỏ bày sự do. 


(Lời Trương Liêu trong tuổng Cổ thành của Đào Tấn) 


f! Ý nói: Nhớ ngày mẹ con xa nhau đã hơn chín năm, mẹ đành lánh mình nơi 
đất hẻo lánh Cầm thước. Mẹ mong tin tức con nơi xa xôi mà đau lòng, cũng 
tưởng rằng rồi được đoàn tụ ngay ở thành Sơn Hậu. 

!' Điệu Nam bằng. 


196 


Sau đây là một đoạn trong tuồổng Hộ sanh đèn của Đào 


ân, bao gí 


ôm cả các thể văn xuôi trong đời hường, văn vẫn trong 


mói lối, Lhơ trong hét nam, hát khách: 


Hát nam: 


Hồ lý: 


TIát khách: 


#®! Viên đị 


Đã từm tòi hết đường hốt ngõ 

(Răng mà) Lại quanh hiu uắng ảnh uống hình 

(Đường đá lạnh lùng cha chả này! Thôi thôi) 

Lối sơn khê chỉ sú gập ghênh 

(còn) Tiếng uiên điểu'” càng thêm đau đớn 

(Phụ quân ơi! Em ở đây còn phu quân đi đường mô? 
Phu quân dÙ 

Rủi so sợ đầu tên mũi đạn 

Bở uơ thương góc biển chân trời 

(Các ngươi)! Có điều nguy xin chó mựa”?” nài 


Dầu lao khổ miễn là cho gặp 


Cho gặp kẻ còn man mác, 


Giu„e cơn sầu nước mắt khôn lau 


Vắng nghe chim uịt kêu chiêu 
Bảng bhuâng nhớ chủ chín chìu”' ruột đau; 


Cuộc thế não lòng đè cách biệt 
Cảnh đời đâu xứ khỏi lo âu 
Hát nam: Lạnh lùng giá lọt hơi thu 


Càng 0uươn đoạn thẳm càng củu chữ thù") 


vượn, chim. 


: Mưa (từ cổ): chớ. 
ø 9 Chu: chiều. 


` Đoạn này, 


trích theo cuốn Tìm hiểu nghệ thuật tuồng của Mịch Quang. Nhà 


xuất bản Văn hóa - nghệ thuật, Hà Nội 


187 


Ở đây chỉ ghi lời văn một cách giản đơn, chứ ở nhạc tuồng 


thì rất uyển chuyển, thí dụ cũng một thể bảy từ mà nói lối khá 


hát nam khác, hát khách khác, v.v... 


2.2.3 Ca trù 


Cà trù”' là một từ ghớp có ý nghĩa rất rộng, chỉ chung tát 
cả những ca khúc được nâng lên mức độ chính quy và được thừa 
nhận dùng để diễn xướng trong các buổi lễ long trọng ở cung 
„ở đình 
xưa chia làm hai loại: nhã nhạc là nhạc của quý tộc, tục nhạc là 


miếu, ở cửa quyể .®, Nói về tính chất giai cấp, nhạc 


ổ cùng miến và cửa quyền chủ 


nhạc của dân gian". Nhạc dù 
là nhã nhạc; tục nhạc được dùng một phần ở đình và phổ 


yế 
biến trong dân gian. Nói về tính chất giọng điệu, thì nhạc lai 
Như 
trù gồm những ea khúc cho nam hát gọi là giáp công ca! 
những ca khúc cho nữ hát gợi là đào nương ca, thí dụ điệu Hà 
Nam Ì 


cả 


chia làm giọng nam, giọng nữ, điệu nam, điệu n 


h 


và 


à giáp công ea, điệu Dâng hương là đào nương ca, Đân 


dần về sau, kép hát chỉ làm công việc đệm nhạc, có cần thiết 


lắm mới hát chen vào lời; do đó ệu đều chuyển cho 


đào hát và người ta không phần biệt được giáp công ca với đào 


nương ca nữa, thí dụ điệu Hớ nói trong ca trù vốn vì 
công ca (kép hát) vừa là đào nương ca (đào hát), nhưng đần đân 
người nghe chỉ thích cho đào hát, đo đó hát nói biến thành đào 
nương ca. 


f1 âu nay, có người gọi một cách không chính xác rằng ca trù là hát nói. Thật 
ra, Hát nói chỉ là một loại nhỏ trong ca trù mà thôi. 

Cung, miếu: cung và miếu nhà vua. Cửa quyền: tức cửa nhà quan. Cửa 
đình: chỉ nơi đình chùa ở thôn xã 

®! Thời Lê Thánh Tông, nhã nhạc gồm bộ Nhã nhạc và bộ Đống văn, tục nhạc 
gồm bộ Giao phường. 

'? Giáp công: tức là kép hát. 


188 


Đao nương ca, tục gọi là hát ä Đào", vốn có nguồn gốc 


trang trọng, bao gồm nhiều điệu khác nhau, sắp xếp theo năm 
càng bậc: 


Cung Nam: giọng bằng mà thấp 
Cung Bắc: giọng rắn rồi mà cao 
Cung nao: giọng chênh chênh giữa cung Nam và cung Bắc 
€Nao nao: có nghĩa là không thẳng, chếch chếnh). 
Cùng pha: giọng lơ lớ, không như chính âm nữa, có thể so 
với các giọng thượng áp cung và hạ áp cung. 
Cung huỳnh: giọng gấp, đồn đập. 
Ngoài ra: có hai cũng phụ là cung trầm (giọng thật trầm) 
và cung hãm (giọng vừa cao, vừa hãm lại, không phát ra). 
Hiện nay, không đủ tài liệu để biết rõ tất cả các thể ca trù, 
đặc biệt là các thể hát ả đào. Đại khái, có thể biết được hát ả đào 
gổm mấy thể đưới đã 


a) Xét về nguồn gốc của hình thức thơ, thì có những điệu 
theo thể lục bát hay sóng thất Việt Nam như: Gửi tứ, Sa mạc, 


tông mạc, Lụy, 


Xẩm, Ngâm khúc... hay có những điệu theo các 
thể thơ cố Trung Quốc như Cổ £Öi, Thiết nhạc, Thiên thai, Tỳ 
bà... 

Đặc biệt, có thể #ấ¿ nói là một thể được sáng tác dựa theo 
thể nói sử hiến cách của Việt Nam, tức là một câu có thể từ bốn, 


năm, bầy, tâm đến mười, mười hai từ... đồng thời lại có xen vào 


tiệt sỐ 


cầu thơ ngũ ngôn hoặc thất ngôn của Trung Quốc, 
b) Xét về lối của dàn nhạc, thì có những điệu mở đầu như 
Đăng hương, Giáo trống, tiếp đó là các điệu hát chính nghiêm 


† cho rằng sở dĩ gọi là hát ả đảo, vì con gái họ Đảo nổi tiếng về 
ứng (ä: cô). Hiện lưu truyền truyện cổ tích - "Người ả dào với giặc 
ề sau, người ta gọi chệch ra là hát ả đầu hay cô đầu. 


°! Cô thuyết 
nghề ca 
Minh". 


199 


gø lơ như Bợm gái tỉnh, Bợm 
gới say (vừa say vừa làm điệu bộ đở tỉnh, đổ say). 


trang, sau này có thêm các điệ 


Để thay đổi nét nhạc cho đỡ chán, có các điệu như Địp ba 
cung bắc (trong khúc hát có ba chỗ đổi điệu: chen cung Nam. 
cung Bắc, rồi chuyển cung pha), điệu ngâm thơ. hò ví, điệu hát 
thống (đọc thông đi không ngâm nga gì), điệu hãm (đùng trong 
tiệc nượu) v.V... 

Hát ả đào rất phong phú: có nhiều điệu được đưa vào trong 
các loại hát dân gian của ta như Xoan Phú Thọ, Quan họ Hắc 
Ninh hay ca trong Chèo, Tuồng... Sau đây, chỉ đẫn chứng một 
vài thể tiêu biểu, đặc biệt là thể Hát nói 


a) Thiết nhạc” 
Đàn ai đèn một tiếng dương tranh 
Chưng thuở ngọc ô đã não nùng ai oán 
Chày ai nện tiếng bẻ hai 
Ghẹo người trướng gấm như xui cơn sầu 
Lặng nghe tiếng nhạc Thiêu tâu?' 
Xe nghe chuông đóng lâu lâu lại dừng 
Trộm nhớ thuở hôi dương đầm ấm 
Năm thức mây rờ rỡ ngất trời 
Nhà ai có chánh uõ thôi 
Chạnh lòng người thiêm thiếp hồn mai 
Hậu sầu này biết tỏ lòng ai 
Khánh ai, Khánh ai 
Xa nghe tiếng khách, sầu gọi bên tai 


°® Thiết nhạc: sắp đặt âm nhạc, có người đọc chệch là Thét nhạc. 
® Nhạc thiểu: khúc nhạc cổ đời Nghiêu, Thuấn. 


200 


Niềm tây, niềm tây 

Hiểm oì một nỗi niềm tây 

Tiếng đỉnh đang đúng đình ca khoan 
Đúng đỉnh đã thôi khoan lại nhặt 
Chốn nam hiên giãi uẻ mây rồng 
Mây rồng rờ rỡ mừng xuân ngọt ngào 
Lá ngô đồng rụng 

Một hè thu bay 

Ấy sương tô lọt mây 

` Lặng ngôi nghe tiếng chây 


b) Cổthứ"! 

Hơi kim hây hấy 

Vâng quế chênh chênh 

Giọt bàn sương lác đác ố chỗi ngô, 

Da Bích Hán!” lâm dâm bẩy trộn nhạn 

Thoang thoảng lô trầm hun lửa biếp, truyện Dương 

phi đêm thất tịch mơ màng. 

Nao nao đông Hán bắc cầu ô, duyên Chức nữ buổi sơ 
thu chập ngập. 

Quang cảnh ấy trăm chiêu bát ngát, 

Nỗi niềm này chín khúc ngẩn ngơ 

Ở khi uui miệng khéo là, đọ thanh sốc dứm đâu 
chiều liễu yếu, 


'? Không phải lối Gửi thư bằng lục bát và song thất 
' Bích Hán (sông Hán biếc) chỉ sông Ngân Hà. 


201 


Trộm thấy ghỉ lòng từ đấy, uâng tời tình thương đên 
phận đào non. 

Bông nên dạn díu sợi tơ hồng, 

Lọ phải hẹn hò thơ lá thắm. 

Đêm phong 0ũ bóng trí âm chợt thấy mừng nưng 
thẹn thẹn xiết bao tình. 

Bến Vị Trăn cành thược được cùng trao, noi nói 
cười cười khôn xiết kể: 

Tình tỉnh nghĩa nghĩa 

Ái ái ân ân 

Trăm năm chỉ núi uới thể non 

Treo mảnh gương nguyên soi nạn cổ” 

Trong bài Thiết nhạc, hình thức câu thơ biến đổi theo nhiều 
thể như lục bát, song thất của ta và trường đoán cú trong từ 
khúc của Trung Quốc. 

Trong bài Ởổ hi, trừ hai câu theo thể song thất của tù là: 

Quang cảnh ấy trăm chiêu bắt ngát 

Nỗi niềm này chín khúc ngẩn nạở. 
còn thì đặt theo các lối bát tự song quan, cách cú trong thể văn 
biển ngẫu. 
€) Thiên thai 

Gọi là thể Thiên thai, vì là mượn năm bài thở 1 Nguyễn 
nhập Thiên thai của Tào Đường trong Đường thí. Theo thể này, 
nghệ nhân ngâm xong một bài thơ Đường, rồi hát tiếp bốn câu 


Sông Vị ở Trung Quốc, phát nguyên từ Cam Túc, chảy vào Hoàng Hà 
Chưa rõ bến Vị Trần ở đâu. 

# Trong Quốc văn cụ thể, soạn giả nói 2 câu cuối song thất là không đúng rẻ 
chính là hai câu thất ngôn đặt theo lối song quan trong thể văn biển ngẫu 


203 


lục bát tóm tất đại ý của bài thơ. Vẫn cuối của bài thơ Đường lấy 


làm vần đầu của bài lục bát. Thí dụ bài đầu trong chùm thơ 


Thiên thai: 


Thu nhập Thiên thai thạch lộ tân 

Vân hòa thảo tỉnh, quynh uô trần 

Yên hà bất tính sinh tiền sự 

Thủo mộc không nghị mộng hậu thân 
Vãng uãng hê mình nham hạ nguyệt, 
Thời thời khuyển phệ động trung xuân 
Bất trí thử địa quy hà xứ 

Tu hướng Đào nguyên uấn chủ nhân!” 
Có cây chẳng chút bụi trần 

Lối uào chẳng biết rằng gần hay xa 
Xinh thay hỡi thú yên hà, 


Nguồn đào muốn hỏi ai là cố nhân? 
x..* 


Một số điệu hát (kiểu nữa hát nửa ngâm) khác như Chức 
căm hỏi uăn”, Kiểu, Chính phụ, Tỳ bè cũng nà ná như vậy. 


Trong bài 7ÿ bả, nghệ nhân ngâm một bài Thứ hứng của Đã 


” Sau đảy là bản dịch của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu: 


Khe cây, lối đã nhận, dường vào. 
Hoa cỏ không vương mảy bụi nào 
Nhin bóng dàng mây quên việc trước, 
Trông chiều cây nước ngõ chiêm bao 
Sưởn non trăng đãi, gà đua gảy 

Cửa động xuân qua chó đôn chào 
Muốn biết về đâu non nước ấy 

Hỏi thăm nên tới suối Hoa đào. 


£! Chỉ ngảm bải dịch. 


203 


Phủ, tiếp đó hát bài Tỳ bè hành của Bạch Cư Dị”. Tuy vậy, đêi 
với từng loại thơ, nghệ nhân ngâm và hát bằng một giọng điệu 
thế nào cho biểu hiện được nội dung và tính chất từng loại thơ 
đó. thí dụ ngâm Kiểu có khác với ngâm Chỉnh phụ ngâm và 


ngay trong Kiểu, ngâm đoan Thúy Kiểu đi thanh minh khác với 
đoạn Thúy Kiểu gặp Từ Hải... 
đ) Hát nói 
Đấy là 
các văn nhân dùng làm thơ (không nhất thiết dùng để hát). Gọi 
là hát nói vì trừ những cứu mưỡu, câu hãm cuối bài và những 
đoạn ngâm thơ, thì thể này là một thể nứa hát nửa nói, có tính 
cách kể chuyện. Thể hút nói vốn bắt nguồn từ /hể nói sử cổ 


ột thể rất thông dụng trong ca trù, thường được 


truyễn của Việt Nam (thí dụ nói sử trong chèo, tuổng eổ) với 
hình thức cơ bản của thể bảy từ và bảy từ biến cách, nhưng có 
chỗ kết hợp cả hình thức trúc chỉ từ và hình thức văn biển ngẫu 
(đây chưa nói mấy câu thơ Đường luật thường được xen vào 
trong bài). Tuy nhiên, so với thể nói Sử, thì hớ£ nói là một loại ca 
khúc đã được cách điệu hoá và nâng cao: bài hát phải có một bô 
cục nhất định và đù chỉnh thể hay biến thể, cũng phải theo một 
nhạc điệu nhất định toát ra từ bố cục nói trên. 
Một bài hát nói thường có hai phần: 
- Mưỡu 
- Bài hát nói 
* Mưỡu: 
Mưỡu là mấy câu lục bát đi kèm theo với bài hát nói để nêu 
lên ý nghĩa bao trùm của bài. Chính vì thế cho nên có người nói 


°) Riêng bài Thu hứng của Đỗ Phủ thì có khi chỉ ngâm bài chữ Hán Immà không 
ngâm bài dịch, còn bài Tỳ bà hảnh thì hát theo bài dịch. 


204 


mrởu là do chữ mạo (¡() mà rat”, Nếu chỉ có một cặp lục bát 
ti gợi là mưỡu đơn, thí dụ mưỡu bài Vịnh tiền của Nguyễn 
Công Trứ 

Hồi tunh chăng thú oị gì 

Thể mà ai cũng hẻ 0ì người yêu 
và nếu là bai cập lục bát, thì gợi là mưỡu kép, thí dụ bài Phống 
đá sua Nguyễn Khuyến: 

Người đâu tên họ là gì. 

Khéo thay chính chính chỉ chỉ nực cười 

Giang tay ngửa mặt lên trời 

Hay là còn nghĩ sự đời chỉ đây? 

H:úủ bài mưỡu trên là hai bài mưỡu đầu, tức là đặt ở đầu bài 

hát nói. Tuy nhiên, có &Ài mưỡu lại đặt ở sau bài hát nói gọi là 
m 


uöu hậu. Mưỡu hậu đặt ở sau bài hát nói, nhưng thường thì ở 
truje câu kết thúc (gọi là câu &eø) cho để hát. Như vậy, câu lục 
biát của mưỡu hậu phải hiệp vần với câu xếp ở trên và hiệp vần 


với 


u keo ở đưới, thí dụ đoạn sau bài Cầm kỳ thi tửu của 
Ngiyễn Công Trứ: 

... Một chữ nhàn giá lạt đẳng muôn chung 

Người ở thế, dẫu trăm năm là mấy 

Sách có chữ: "Nhân sinh thích chí" 

Đem ngàn uàng chác lấy chuyện cười 

Chơi cho lịch mới là chơi 1 

Chơi cho đài các, cho người biết tay lí mưỡu hậu 


Tài tình dễ mấy xưa nay. 


° .C¿ người lại cho là do chữ miếu (1), vì hát ả đào vốn ban đầu dùng ở 
misu đạo. 


205 


Chú ý ở đây: chơi bắt vần với cười (câu xếp) Lay bắt vần sói 
nay (câu keo). 
Có những bài hát nói, vừa có mưỡu đầu, vừa có mờw là 
như bài Vịnh Tiên Xích Bích của Nguyễn Công Trứ. 
Gió trăng chứa một thuyền đầy Mướu đần 
Của kho võ tận biết ngày nào vơi 
Ông Tô tử qua chơi Xích Bích 
Một con thuyền uới một tái thơ 
Gió hẳu hiu mặt nước như tờ 
Giảng chốch chéch đầu non mới ló, 
Thuyền một lá xông ngang ghênh bạch lộ” 
Buông chèo hoa len lỗi chốn sơn cương 
Cứ rằng: Quê trạo hệ lan lưỡng 
Kích không mình hệ tổ lu quang 
Diếu diễu hệ dự hoài, 


Vọng mỹ nhân hè thiên nhất phương” 


Người ý ca róo rất khúc cung thương 
Tiếng tiêu lần tiếng ca uang đáy nước 

Sực nhớ kẻ quay ngọn giáo uịnh câu thơ thuỞ truc, 
Nghĩ sự đời thêm cảm nỗi phù dụ, 

Đănh hay trời đất đành cho ¬ mườu lậu 
Hai kho phong nguyệt nghìn thu hãy snƑ 


Còn trời còn nước còn non. 


' Có bản chép là khách thơ. 

' Bạch lộ: mù trắng, chỉ mùa thu. 

°' Chèo quế sảo nhẹ, chèo thuyền trên mặt nước, cõ bóng trăng soi, lòig tá 
bền chồn luống nhớ người đẹp phương xa 

9 Ý ca: theo điệu hát mà họa lại. Cung thương: 2 nốt trong 5 nốt nhạc ciủa 
Trung Quốc (cung thương giốc chủy vũ). 


06 


° Bài bát nói: 

Bái hát chính cách gồm TT câu nói chúng theo thể nói sử 
hoặc biến cách của thể nói sử, thường thường có xen 2 hay 4 câu 
thờ ngũ ngôn hoặc thất ngôn đường luật. Câu cuối cùng gọi là 
cứu ióm (nhất cú hoàn chỉ) bao giờ cũng bằng câu /„e trong thể 
lục bắt 

Toàn thể 11 câu chia là 3 trổ (hoặc khổ) như sau: 

- Trở đầu: 

1 cầu (Câu 3: từ 4, õ đến 7 từ 

Câu 2, 3 và 4: từ 7, 8 đến 9, 10 từ 


- Trổ giữa: 
4 câu Câu õ và 6: thường các câu thơ Trung Quốc 

(ngũ ngôn hay thất ngôn) nằm ở đây, 

| Câu 8 và 8: từ 6, 7 đến 8, 9 từ 

"Trổ xếp: 

Câu 9: từ 7, 8 đến 9, 10 hay 13, 14 từ... 


3 câu Câu 10: câu này thường láy lại hay tiếp nghĩa câu trên 


Câu 11: câu "tóm" bằng lục bát (ehï câu lục) 


Về uần, các câu sắp xếp như sau: 
Thổ đầu: Câu 1: trắc 

Câu 9: bằng 

Câu 3: bằng 

Câu 4: 
Thỏ xêj): Câu 5: 

Câu 6 


Câu ï: pằng 


Chú ý: Thanh của vẫn như 


vậy là theo đúng quy luật 


của niêm trong một bài thơ. 


Câu 8: trắc 


207 


- Trổ giữa: Câu 9: trắc 
Câu10: bằng 


Câu 11: bằng 


Về nhạc, có lối gọi riêng từng câu như sau: 


- Trổ đầu: Linh 1,2: lá đầu 

Câu 3, 4: xuyên thưa 
- Trổ giữa: L 5, 6: thơ 

Câu 7, 8: xuyên mau 


- Trổ xếp: Câu 9: đồn 
Câu 10: xếp 
Câu 11: Keo 


Thí dụ: một bài chính cách theo khuôn khổ trên. 
TRÊN VÌ NƯỚC, DƯỚI VỈ NHÀ 


1. Tang bổng hồ thÉ” nam nhỉ trải, 
3. Cái công danh là cái nợ nắn! 

3. Nặng nề thay, đôi chữ quân, thân”? 
4. Đạo uì tử uì thần đâu có nhề? 

5. Cũng rắp điền oiên oui thú 0ị, 

6. Trót đem thân thế hẹn tang bông 

7. Xếp bút nghiên theo uiệc hiếm cung 
8. Hết hai chữ "trung trừnh" báo quốc 
9. Một mình dễ uì đân 0à nước, 

10. Túi kính luân từ trước để nghìn sau 
11. Hơn nhau một tiếng công hầu. 


(Nguyễn Công Trứ) 


°! Hồ thỉ: chỉ cung tên. 
'? Vua và cha mẹ. 


208 


* Biến cách 
Tuy nhiên, bài hát cũng có khi biến cách, trở thành ¿hiếu 
#rổ nay đôi trổ. 
Thiếu trổ thường là thiếu trổ giữa, chứ không thể thiếu trổ 
xếp được. Thí dụ: 
TIỀN BIỆT 
Ngán cho nỗi xoay uẫn thế cục 
Sum họp này, VI bõ lúc phânly 
Hồi ông tơi Độc địa làm chị, 
Bắt bẻ ở người đi mò nỡ được! thiếu trổ giữa 
Thôi đã trót cùng nhau nguyện si 
Duyên đôi ta chủ trước thời sau, 
Yêu nhau nhớ lấy lời nhau! 
(Cung Thúc Thiềm) 
Đôi trổ cũng chỉ có thể đôi trổ giữa (hoặc đôi một trổ hay 
h:ủ, ba trổ). Thí dụ: 
HỒ TÂY 
Dập đìu trăng mạn, gió lèo 
Lòng ngâm uân thủy, lơi chèo yên ba 
Cảnh Tây hồ khen ai khóo đặt, 
Trong thị thành riêng một áng lâm tuyên 
Đóng hỳ đài trăng mặt nước như in 
Tùn tháo thụ lum xum tòa cổ sát” 
Chiếc cô lộ”, mạch lạc hà! bát ngút, 


! Cổ sát: chùa xưa. 

'® Có lộ: Có lẻ chiếc. 

®! Lạc hà: ráng chiều xuống. Hai câu này rút ý trong bài Đằng vương các tựa 
của Vương Bột 


209 


Hỏi năm nạo uũ quán điếu đài 
Mà cỏ hoa man mác dấu thường đài 
Để khách rượu làng thở ngơ ngẩn 
Yêu tiêu Nam quốc mỹ nhân tận, 
Oán nhập đông phong phương thảo đ«t!! 
Đồ thiên nhiên một áng yên ba!" 
Dễ khiển hứng câu thơ chén rượu 
Buôn nửa lá trăng thanh gió dịu 
Chiêu đâu đâu một tiếng chuông rơi 
Tây hồ cảnh biết mấy mươi. R 
(Nguyễn Công Trứ) 
Trong bài này, trổ giữa gồm 8 câu, như vậy là đôi một. tré. 
* * 
& 

"Thể hát nói theo cách gieo vần (vần chân và vần lưng) :ủa 
thể nói sử, nhưng vì cần nhịp với trổ phách, nên phải theo suy 
luật nhất định của thanh, điệu, không được thất niêm, khing 
được khổ độc, lực uận, vả lại vì là một hình thức thơ có bố cục có 
đủ bhai thừa, chuyển, hợp, như một bài thơ Đường luật, sên 
cũng không được điệp !ời, điệp ý. 

Về sau cũng có người phỏng theo thể hát nói để làm những 
bài thơ đài hơi như bài Hương sơn phong cảnh của Vũ Phạra 
Hàm (?) hoặc để làm một lối thơ cắt thành những câu ngiấn ở 
giữa, thí dụ: ' 


£? Người đẹp nước Nam mất hết như khói tàn. 
® Yên ba: khói và sóng. 


210 


NGHE TIN SẮP BỊ ĐƯA ĐI ĐÀY 


Vũ trụ giai ngô phận sự 
Nhân sinh hà xứ bất phong lưu!" 
Cầu gì đâu mà sợ cóc gì đâu? 
Đâu đâu cũng như đâu đâu đó 

Đâu không núi, 

Đâu không sông, 

Đâu không cây có? 

Đâu chẳng nhà 

Đâu chẳng nước 

Đâu chẳng anh em? 
Tiấm son sắt gi2 uững một niềm, 
Nghìn muôn dặm nhìn xem bằng gang tấc 
Trong cuộc đấu tranh từng góp sức 
Trên trường thành bại quyết bên gan 
Đã chung uai xốc gánh giang san, 
Chốn nguy hiểm bước gian nan đâu có nệ 
Sinh đứng làm người trong bốn bế, 
Dâu chỉ chỉ cũng chẳng kể là chỉ 
Côn lôn, Lao bảo thấm gì, 

(Phan Trọng Bình) 
Bài này là thể hát nói phá cách, nhưng vẫn giữ được cái 
đụng một bài đôi trổ (6 câu ngắn coi như 2 câu đài ở giữa). 


* * 


` Việc trời đất là phận sự của ta. 
Người 1a sinh ra ở đâu mà chẳng phong lưu. 


211 


Trong ca khúc của ta, hiện nay chưa đủ tài liệu để 
minh được rằng thể nào có trước, thể nào có sau, thể nào đã ảnh 
hưởng trước đến thế nào, chỉ biết rằng các thể đều ảnh hưởng 
lẫn nhau, thí dụ như thể ca trù, có ảnh hưởng đến nghệ thuật 
chèo, tuồng cổ, cũng như ảnh hưởng đến cả thể đân ca như Xoan 
Phú Thọ, Quan họ Bắc Ninh v.v... Ngược lại, trong ca trù lại 
cũng có một số làn điệu chèo, tuồng hay dân ca. 


212 


Chương 3 


Các thể thơ ca mô phỏng 
"Thơ ca Trung Quốc 


Hình thức thơ ca trong văn học viết của Trung Quốc nói 
ciavng bất nguồn từ Kinh Thị, Sở từ. Thể thơ trong Kinh Thị 
thzy đổi từ 4, 5 đến 7, 8 từ, nhưng phổ biến là 4 từ, rồi ã từ. Thể 
the trong Sổ từ thay đổi từ 4, õ từ đến 8, 9 từ, nhưng phổ biến là 
6 Lử và 7 từ. 


sau đưa vào nhạc phủ, 


lôi trường đoản cú trong dân e 


một người ta gọi là thể nhạc phủ về sau bất nguồn từ đây. Hai 


thiê ngu ngôn oà thất ngôn chắc đân dần về sau mới hình thành, 
nứa thể này ban đầu chỉ cần có vần mà không cần niêm luật, gọi 
LÀ tiể cổ phong. đến đời Đường mới có niêm luật, nên gọi là ¿:€ 


Đuướểng luậi. 


3.1 Thể thơ cổ phong 
3.1.1 Tính chất chung 


Người La gọi thể thơ cổ phong hay gọi tắt là thể cổ phong tức 
thể :hơ phố biến ngũ ngôn (5 từ) hay thất ngồn (7 từ) có trước 


thớ Đường luật, thể thơ này chỉ cẩn có oần (hoặc bằng, hoặc 


213 


trắc, mà &hông cần đối nhau hay không cần theo một niêm luật 
bằng trắc nhất định nào ceÄU'. Như vậy: 

ø) Về uân: thở cổ phong có thể có một vần (độc vận) hay 
nhiều vần theo kiểu vần liền, vần cách không nhất định, nhưng 
phải có vần mới thành thơ?”. Vần thì phải theo quy định ghi ở 
Thi vận tập thành. 

b) Về câu: thơ cổ phong cũng khônghạn định số câu, có thế 
4 câu, 6 câu, 8 câu, 10 câu hay rất nhiều câu theo lối trường 
thiên cũng được. Tuy nhiên, lối phổ biến là 4 câu và 8 câu, sau 
đó đến lối trường thiên đối hành). 

e) Về luật bằng trắc: thở cổ phong tuy không có niêm luật 
nhất định và chặt chẽ như thơ Đường luật, nhưng tất nhiều 
phải thích ứng với quy luật âm thanh của tiếng nói rùng 
Quốc, Việt Nam...), do đó cũng phải có tiếng bằng, tiếng trắc 
xen nhau thế nào đó để đọc cho đễ nghe hoặc . Trong 
thợ Việt Nam sau này, có vài người đưa ra một lối thơ thất ngột 
mà câu toàn tiếng bằng hay Loàn tiếng trắc có tính chất hiếu kỳ 
chỉ được coi như là ð¿¿¿ !£”®. Thí dụ: câu thơ toàn tiếng bằng: 


ngâm. 


.. Oanh già theo quyên: quên tin chàng 
Đào theo phù dung: thư không sang... 
(Bích Khê) 
Và câu thơ toàn tiếng trắc: 
.. Lắng tiếng gió núi thấy tiếng khóc, 
Một bụng một dạ một nặng nhọc... 
(Thế Lữ) 


t! Các nhà thơ thời Đường về sau cũng gọi thể đó là cổ thể để so với thi 
Đường luật là cận thể đặt ra từ đời Đường (618-907). Thơ cổ phong còn c5 
thể fục ngôn nhưng ít dùng 

') Đây chưa nói loại thơ văn xuôi (không có vần); xem ở sau. 

8! Xem chương Thơ mởi ở sau. 


214 


3.1.3 Lệ chứng về thơ cổ phong 


Sau đây là một thí dụ tiêu biểu về thơ cổ phong: 
a) Mỗi bài 4 câu 


Thơ 4 câu người ta cũng gọi là thơ ¿ứ tuyệt, tức là thơ gồm 4 
câu có ý nghĩa thật hay. Trong văn học Trung Quốc, người ta 
không gọi là tứ tuyệt, mà gọi là tuyệt cú cũng với ý nghĩa như 
vậy”, Cũng có người cho rằng thơ tứ tuyệt nghĩa là thơ 4 câu 
ra từ thơ 8 câu (xem: Thơ Đường luật). 


Thí dụ 1: Ngữ ngôn tứ tuyệt (vần trắc và một vần): 


QUY TIỀU 
Từng lau gió lác đác 
Chữm hôm bay xao xúc 
Gánh củi lừng thững uê 
Đường quen không sợ lạc. 
(Khuyết danh) 
Thí dụ 3: Ngữ ngôn tứ tuyệt (vần cách) 

ĐIỀN GIA LẠC 
Năm ngoái ruộng được mùa, 
Nhìn ba bốn cót thóc, 
Ăn tiêu hãy còn thừa 
Đán cho con đi học... 


(Khuyết danh) 


#! Chữ tư tuyệt theo Trung Quốc là 4 cái thật hay thí dụ cái bia Lầu Nhạc 
Dương (thợ bia khéo, văn bia hay, chữ chân tốt, chữ triện tốt); hoặc 4 cái thật 
xấu như 4 ngày trước các ngày lập xuân, lập hạ, lập thu và lập đông. 


215 


Bài này hai vần cách: một vần bằng, một vần trắc 
b) Mỗi bài 6 câu hoặc 10 câu 
TỬU HỮU 
Hâm qua có bạn, ri¿7u lại hết. 
Hôm này có rượu, bạn không biết 
Cất đi đợi bạn đến lúc nào, 
Cùng uống cùng 0ui trời đất tít, 
Khi say quên cả ai là tq, 
Còn hơn lúc tỉnh nhớ mờ mệt. 
(Khuyết danh) 
"Thí dụ: Thất ngôn (vần liền, vừa vẫn trắc vừa vần bằng) 
Đa xanh như nhuộm, nước như lọc 
Cỏ cây hoa lá dệt như 0óc 
Trời quang mây tạnh gió hìu hìu, 
Ai thấy cảnh này mà chẳng yêu 
Mới biết hóa công tay khéo uẽ 
Không mực không thuốc mè đủ uê 
Tay người điểm xuyết ra nước non, 
Bể cạn, non bộ nhỏ con con 
Sao bằng tiêu dao cùng tạo hóa, 
Bồn mùa phong cảnh thật không giả. 
(Khuyết danh) 
Bài này 10 câu gồm ba vẫn trắc và hai vần bằng, đểều văn 
liên châu (vần liền). 
e) Môi bài 8 câu, tức gọi là thơ bá cú, nếu mỗi câu ö từ thì 
gọi là ngữ ngôn bát cú, mỗi câu 7 từ thì gọi là ¿hé? ngón bát cú. 


216 


Thí dụ 1: Mgữ ngôn bát cú (vần trắc) 
ĐÊM MÙA HÈ 
Thang từ đầu mùa hạ, 
Tiết trời thực oi đ 
Tiếng dế hêu thiết Lha, 
Đân muối bay oï đ 
Nội ấy biết cùng ai, 
Cảnh này buồn cả dạ, 
Biếng nhắp năm canh chẩy, 
Gà đã sớm giục giả. 
(Nguyễn Khuyến) 
Thị dụ 2: Ngã ngôn bát cú (vẫn bằng, chiết vậ: 
Khen Trần Bình Trọng 
Giỏi thay Trần Bình Trọng 
Đồng dõi Lê Đại Hành 


Đănh giặc dư tài mạnh. 


ở câu đầu) 


Thờ 0ua một tiết trình 
Đắc uương, sống mà nhục 


Nam quỷ, thác cũng 0ùth 


Cứng cỏi lời trung 
Nghìn thu tô đại danh... 
(Khuyết danh) 
(Trích lục Truyện Trần Hưng Đạo) 
3š 


Thí dụ 3: Thất ngôn bát cú (vần trắ 
Đùa cô hàng nước 
Bán hàng nay cô đà mấy tuổi? 


ước có còn nóng hay là nguội? 


21? 


Lủng lẳng trên treo dăm nắm nem, 

Lơ phơ dưới móc một buông chuối 

Bánh rán, bánh dầu đều xoa mổ, 

Ăn uống xong rồi tiên chưa đủ, 

Biết nhau cho chịu một vài buổi. 
(Khuyết danh)? 

đ) Mỗi bài gồm nhiêu câu, tức là thể trường thiên (cũng gọi 
là ¿hể hành, nghĩa là thể thơ làm có thể kéo đài mấy cũng được): 
thể này có khi dùng một vần, dùng vần liền hay vần cách tùy ý, 
có thể kéo dài, nên có thể viết thành truyện thơ. Thể hành này 
khá phổ biến ở Trung Quốc, bài nổi tiếng là bài Tỳ bè hành của 
Bạch Cư Dị, ở ta, có bài Hương miết hành đều theo thể thất 
ngôn trường thiên”. Thí dụ một bài theo lối này (thất ngôn, một 
vần và vần bằng): 

PHONG CẢNH VẠN KIẾP 


Trời Nam riêng một cõi doanh hồng, 


Sơn thủy thiên nhiên cảnh lạ lùng 

Bắc đầu, Nam tào chia tả hữu, 

Huyền đăng trăm ngọn đá chông uông?”) 
Mấy chòm cổ thụ bóng sâm uất, 

Một dây cao phong thế trập trùng. 

Bãi nổi sè sè hình lưỡi biếm. 


Nước trong leo lẻo một dòng sông 


? Cũng có chỗ nói bài này của Trạng Quỳnh ghẹo cô hàng nước người Nghỉ 
Lộc (Nghệ An). Bài này đọc theo giọng Nghỉ Lộc hay giọng Quốc Oai (Hà 
Tây) thi mới có ý nghĩa. 

# Xem Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập 2 (Nhà xuất bản Văn hoá - Hà Nội), 

®' Bắc đẩu, Nam tảo, Huyền đăng đều là tên núi ở đấy. 


218 


Z6o on uượn hót trên đầu núi, 
Lác đác hươu ăn dưới răng tùng. 
Táng tỏa chiêu hôm chữm rấu rít, 
Mây tuôn bạn sớm khói mt mùng 
Phong quang bốn mặt đẹp như Uẽ, 
Một toà lâu đài cao sát không 
Rèm ngọc sáng choang mây núi bốc, 
Gác hoa bóng lộn sóng chiều đông. 
Đại uương khi nhàn lệ trương trúc, 
Theo sau oài một gõ tiểu đồng 
Khi đeo bầu rượu qua sườn núi, 
Lúc dạo cung đàn bơi giữa dòng 
Thủng thính cuộc cờ khi gió mút, 
Ứng dụng ngâm 0uùnh lúc trăng trong 
Nghĩ mình thú hứng 0ui ngày sót, 
Ngắm cảnh non sông thoả tấc lòng. 
Tuổi già, cảnh thú, công danh trọn, 
Than ôU Dại uương thực anh hùng. 

(Khuyết danh) 
(Trích trong Truyện Trần Hưng Đạo) 
4) lối thơ hiếu kỳ: một biệt lệ. 
“Trong thơ cổ phong, dù là một vần cũng phải có tiếng bằng 


tiếng trac xen nhau cho hợp với quy luật âm thanh. Tuy nhiên 
thơ cổ phong một 


cũng có một số người hiếu kỳ đưa ra một 
vận (bằng hoặc trắc) mà câu nào cũng có vần, không có một 
tiếng hay tiếng trắc xen vào ở cuối một câu nào đó để ngắt 
quảng. Thể thơ hiếu kỳ này mất sự cân đối về âm thanh, đo đó 
khổ độc, không thể ngâm bình thường được. 


218 


Thí dụ: Thơ toàn bộ các cấu đều một uần trắc 


Thờ quấy tin oờ sao chẳng hổ 


rày đành phận sao thôm bhổi 
Khổ uì câu: hoàng thiên chấn nộ 

Nộ bởi câu: trí nguyền bất cối 

Bất cố nguyên bất tầm chính lộ 

Chính lộ trước sau hằng hằng có 

Đạo xuất ư thiên nguyên là đó 

Nhiêu bẻ ngâm thơ mà chẳng rõ..." 
(Khuyết danh) 


“Thí dụ: Thơ toàn bộ các câu đều vần bằng 


THỦ KHUÊ OÁN®' 
Gió thu lạnh lẽo mây trời quang 
Sân thu đêm khuya rơi lá uùng 
Trăng tà chùm lăn, nhạn bêu sương, 
Gối chiếc chăn đơn thiếp nhớ chàng 
Chàng đi xa cách nhớ quê hương 
Quê hương đất khách người một phương 
Mong chàng chẳng thấy lòng ngùi thương 
Buông không, canh oắng, bóng ïn tường... 


(Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Khối tỉnh con !) 


'° Đại ý 6 câu cuối: khổ vì trời giận. giận vi không rõ nguyên nhân, mà không 
rõ nguyên nhân thì không tìm ra đường chính mà đi; đường chính thì sẵn có. 
đạo do trời là như vậy, nhiều kẻ ngâm thơ mà không hiểu 

(® Nhà thơ có chú thích ở dưới: Trọng bạn hương phấn, ai ngâm khúc này cho 
thành điệu, thời kính yêu, không ở tuổi và sắc. 


220 


3.2 Thể thơ Đường luật 
3.2.1 Tính chất chung 

T„uật thơ áp dụng cho các thể ngũ ngôn và thất ngôn, được 
đặt ra từ đời nhà Đường, nên gọi là thơ Đường luật. Các thể thơ 
này buộc phải theo sự quy định thanh bằng, thanh trắc trong 
từng câu và trong toàn bài. 


Hệ thống thanh bằng, thanh trắc cân xứng dược kể từ câu 
đều ở từ thứ nhì. Nếu từ thứ nhì thanh bằng là luật bằng, từ 
thứ zJ‡ thanh ứrắc là luật £rắc. 


Thí dụ 1: Luật bằng (câu đầu ở thể ngũ ngôn) 
b9 b đt t b 
Tứ bê cảnh uống teo... 
Thí dụ 9: Luật trắc (câu đầu thể ngũ ngôn) 
L1 + + b b 
Vằng uặc bóng thuyên quyên... 
Thí dụ 3: Luật bằng (câu đầu thể thất ngôn) 
BS =b t9 + € b b 
Tiếng gà uăng uẳng gáy trên bom... 
Thí dụ 4: Luật trắc (câu đầu thể thất ngôn) 
Ệ t b b Ệ + b 
Tạo hóa gây chỉ cuộc hí trường... 


Đây là hệ thống ngang luật bằng trắc của bài thơ, các câu 
thơ trong toàn bài lại phải dính với nhau theo một hệ thống dọc 
mà người ta gọi là niềm. Niêm có nghĩa là câu trên dính với câu 


221 


dưới: bằng niêm với bằng, trắc niêm với trắc theo một hệ thống 
như sau (tính theo từ thứ nhÐ): 

Từ thứ nhì câu 1 niêm với từ thứ nhì câu 8, 

Từ thứ nhì câu 2 khiển với từ thứ nhì câu 3. 

Từ thứ nhì câu 4 niêm với từ thứ nhì câu 5. 

Từ thứ nhì câu 6 niêm với từ thứ nhì câu 7. 


'Tóm lại: 


Hễ thấy câu 1 và câu 8 mà thanh bằng, thanh trắc giống 
nhau là hợp niêm. 

Về cách gieo uần: thở Đường luật chỉ dùng vần bằng? và 
chỉ được gieo một vần (độc vận), theo hai cách: hoặc hạn vận, 
hoặc phóng uận, thông thường thì bài 4 câu (tứ tuyệt) là ba vần, 
bài 8 câu (bát cú) là 5 vần (trừ biệ 

Về cách đặt câu của một bài hát cú; thì các câu được sắp 
đặt như sau: 


- Câu đầu gọi là phé đề (tức mở đề) 


ệ, sẽ nói ở sau). 


- Câu nhì gọi là ¿€kừœ đề (chuyển ý vào nội dung) 

- Hai câu ba, bốn gọi là ¿he (tức là cắt nghĩa đầu đề eing 
gọi là hai câu /mh). 

- Hai câu năm, sáu gọi là luận (tỏ tình, ý của người àm 
thơ, cũng gọi là câu cảnh). 

- Câu bảy, tám tức là hai câu kết luận (Bốn câu /hc và 
luận phải đối nhau từng cặp). 


1 Ở thể thất ngôn, có thể tính bắt đầu ở từ thứ 6. 
'°! Lê này áp dụng chặt chẽ ở trường thi. 


222 


3.2.2 Bảng lập thành luật các thể bát cú 


"Thí dụ 1: Luật bằng ngũ ngôn bát cú. 


Câu 4: 
Câu 5: 
Câu 6: 
Câu 7: 


Câu 8: 


Chú ý 


b 


t (niêm) { 


€ 


b (niêm) + 


b 


L (niêm) { 


$ 
b 


bttb (vần) 

ttbb (vần) 

tbbt là nhau 
bttb (vần) 

bbtt lo nhau 
ttbb (vần) 

tbbt 

bttb (vận) 


: + từ thứ nhì câu 1 là bằng (uật bằng) 


- từ thứ nhì câu 8 là bằng (đúng niêm) 


Thí dụ 3: Luật trắc ngũ ngôn bát cú. 


Câu 1: 
Câu?: 
Câu 3 
Câu 4: 
Câu 5; 
Câu 6: 
Câu 7: 
Câu 8: 


Chú ý: 


+ 


b (niêm) 
b { 
t (niêm) 
+. 
b (Tiêm) 
b { 


$ 


ttbb (vần) 
bttĐ (vần) 
bbtt 
ttbb (vần) 
tbbt 
bttb (vần) 
bbtt 
ttbb(vần) 


- Từ thứ nhì câu 1 là trắc (uật trắc) 


- Từ thứ nhì câu 8 là trắc (dùng niêm) 


đối nhau 


đối nhau 


223 


Thí dụ 3: Luật bằng thất ngôn bát cú. 


Câu 1: b btttbb (vần) 

Câu2: t miêm) tbbt£b (vần) 

Câu3 + { trhbel Ƒ đối nhau 
Câu 4: b(@niêm) btttbb (vần) 

Câuõ: b + bttbbt ] đối nhau 
Câu 6:  t(miêm) tbbttb (vần) 

Câu?7: t 1 tbbbtt 

Câu8§: b btttbb (vần) 


Chú ý: - Từ thứ nhì câu 1 là bằng (uật bằng) 
- Từ thứ nhì câu 8 là bằng (đúng niêm) 


Thí dụ 4: Luật trắc thất ngôn bát cú 


Câu1: t tbbttb (vần) 

Câu?  b(niêm) btttbb vần) 

Câu 3 b { bttbbt (vần) đối rhau 
Câu 4:  t(mêm) tbbttb (vần) 

Câuð: + { tbbbtt ] đối naau 
Câu 6:  b(niêm) btttbb (vần) 

Câu?: b 1 bttbbt 

Câu8: + tbbtt b(vần) 


Chú ý: - Từ thứ nhì câu 1 là trắc (vần trắc) 
- Từ thứ nhì câu 8 là trắc (đúng niêm) 


3.2.3 Biệt lệ 


Thật ra, niêm luật chặt ché nói trên cũng ít ai theo đưiợc, vì 
quá gò bó, nên lại phải đặt ra một số biệt lệ: 


224 


a) Biệt lệ uì luật bằng trắc gọi là "lệ bất luận! (nghĩa là 
không theo luật bằng trắc, mà vẫn không coi là thất luật. 

- Nhất tam bất luận: tức là từ đầu và từ thứ ba trong câu 
khòng kể bằng trắc; lệ này dùng cho thơ ngũ ngôn. 

- Nhất tam ngũ bất luận: tức là từ đầu, từ thứ ba và từ thứ 
niăn trong câu không kể bằng trắc; lệ này dùng cho thơ thất ngôn. 

Từ biệt lệ đó lại nảy ra mộtkhó khăn cho phép làm thơ: đó 
là bệnh khổ độc. Chính để chữa tính trúc trắc trong thơ cổ 
phòng, mới đặt ra thở Đường luột, nhưng thơ Đường luật gò bó 
qui, nên lại đặt ra biệt lệ, biệt lệ có khi lại gây ra khổ độc. 
Muốn tránh bệnh khổ độc cần chú ý điểm sau đây: nói chung 
k;bi lấy ¿hanh bằng thay cho thanh trắc thì ít gây ra khổ độc, 
ngược lại lấy thanh trắc thay cho thanh bằng lại thường gây ra 
k:;hŸ độc nếu có ø ¿hanh trắc liên nhau. 


b) Biệt lệ uề cách trốn uần gọi là "chiết uận"” 

Theo luật, bốn câu thì 3 vần, tám câu thì 5 vần, nhưng có 
thẻ trốn vần, như bốn câu chỉ 2 vần, tám câu chỉ 4 vần, 16 câu 
ch 8 vần (loại 16 câu như hai bài ngũ ngôn bát cú chắp lại). 
Miốn trốn vần như vậy phải theo một nguyên tắc là hai câu có 
Vấn trốn đó (Lức 2 câu đầu của một bài bốn câu hay một bài tám 
câ:) phải đổi nhau gọi là song phong (hai đỉnh núi đối nhau). 
MŒ bài bát cú trốn vần như vậy phải có sáu cđu đối nhau (cũng 
gọ là Đường luật). Thế này thường thấy trong các kỳ thi Hội; 
ngôài ra, người ta ít dùng”), 


Ẵ©) Ngoài ra, thơ Đường luật còn cấm không được phạm một 
số »ênh thơ khác như bệnh phong yêu: tức là từ thứ tư không 


f!* tối với các nhà thơ lành nghề, thỉnh thoảng có lối sai vần cố ý, như sai vần 
czu 1 thi gọi là cô nhạn xuất quần (nhạn lẻ ra bầy), sai vần câu 8 gọi là cô 
rạn nhập quần (nhạn lẻ vào bẩy), 


225 


được điệp oần với từ thứ bảy (tức giống như lối bắt vẫn lưng của 


ca đao đời Hán (xem mục "vần" chương "Tính chất chung”). Thí dụ: 


N 


'gắm cảnh non sông sống thỏa tắc lòng... 
(Phong cảnh Vạn Kiếp) 


hay /à điệp thanh: tí dụ nếu từ thứ 4 là bằng, mà oẩn cũng I 


từ thứ 7), thì không được cùng một thanh, mà phải một (hanh 
huyển, một thanh không thì mới đễ đọc, hay một bệnh khác nữa là 


âu thơ mà nị 


äE 


bệnh hạc /ä/ (tức một ầm 8 nhịp). Thơ mô phòng 


Trung Quốc phải theo nhịp 4-3 (tức 2-2-3) và kiêng nhịp 3⁄4 (tục 
3/2/2). Nhưng câu nào ngất nhịp như kiểu sau coi như không 
thuần thục, đọc lên nghe như ngất thành 3, thí dụ: 


ÂÑó oọng trần J thêm nặng ¿ gánh tình. 


(Bài Tiên quan trấn thủ của Phan Huy Ích) 


3.9.4 Thơ tứ tuyệt 


Thể chính quy Đường luật là thể tám câu (bát cú), xua được 


đùng trong thì cử, Thường người ta còn làm ca thể bốn câu gói 


là tử tuyệt (xem phân “Tính chất chung ”).“Pheo nghĩa chủ tứ 


tuyệt ở đây. thì thể thơ này gồm 4 câu cắt ra Lừ một bài bat cu, 


€ó bốn cách 


a) Cắt bốn câu trên, thành ra bài thơ ba vẫn, hai cầu trên 
không dỗ: nhau, hai câu đưới đối nhau, Thí dụ: 


XUÂN 


híứ trời âm áp đượm hơi dương 

Thấp thoáng lâu đài uẻ ác Uuàng 

Rèm iiew lìu lo oanh hót gió, 

Giậu hoa phấp phới bướm chân hương. 
(Khuyết danh - Phỏng dịch thơ 
chữ Hán của bà Ngô Chỉ Lan) 


326 


b) Cất hốn cầu giữa, thành ra bài thơ hai vần, bốn câu đều 
đối nhau. Thí dụ: 
KHI TẦU CẬP BẾN 
Gió địa dương liễu cành cành nguyệt 
Cụm toả ngô đồng ld lá sương 
Thuyên mọn năm cạnh người bài Hán 
Dịch dài một tiếng khách Tâm dương. 
(Phan Thanh Giản) 
e) Cất bốn câu đưới, thành ra bài thơ hai vần, hai câu đầu 
âu dưới không đối. Thí đj: 


đối nhau, hai e 
ĐỜI NGƯỜI 
Người hết danh không hết 
Đời còn uiệc uẫn còn 
Tội gỉ lo tính quấn, 
Lập những cuộc con con. 
(Khuyết danh) 


đ) Cắt hai câu đầu, hai câu cuối, thành ra bài thơ ba vần, 
cá bốn câu không đối. Thí dụ: 
TRỜI NÓI 

Cao cao muôn trượng ấy là tao 

Dầu pháo thăng thiên chả tới nào 

Nhăn nhủ dưới trần cho chúng biết: 

Thang ba, tháng tám tớ mưa rào. 

(Nguyễn Khuyến) 


3.2.5 Lệ chứng về thơ bát cú Đường luật 


a) Phần đã nói trên là phần niêm luật, biệt lệ của thể thơ 
Đường trong đó có loại tứ tuyệt là loại cắt ra từ những bài hát 


227 


cú. Sau đây là những thí dụ về các bài Đường luật hoàn cHirih 
gọi là bát cú Đường luật (có châm chước theo biệt lệ): 


Thí dụ1: Wgũ ngôn bát cú. 


MẶT TRĂNG 
(Hạn vần: lên) 
Vằng uặc bóng thuyên quyên 
Máy quang gió bốn bên, 
Nề cho trời đất trắng. 
Quét sạch núi sông đen 
Có khuyết nhưng tròn mãi 
Tuy già uẫn trẻ lên 
Mảnh gương chung thế giới, 
Soi rõ mặt hay, hèn. 
(Khuyết danh) 
Bài thơ trên thuộc thể trắc (từ thứ 2: vặc là trắc), lấy van 
lên và vần này được trả ở câu thứ 6. 
Thí dụ2: 7hất ngôn bát cú 
THĂNG LONG HOÀI CỔ 

(Phóng vận) 
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường 
Đến nay thắm thoát mấy tính sương; 
Lối xưa xe ngựa hôn thu thảo, 
Ngõ cũ lâu dời bóng tịnh dương 
Đó uấn trơ gan cùng tuế nguyệt, 
Nước còn chau mặt uới tang thương 
Nghìn năm gương cũ soi bừm cổ, 
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường 

(Bà Huyện Thanh Quan) 


'* Nguyễn Thị Hình. 


228 


Bài này thuộc thể trắc (từ thứ 9: hóa là trắc). Hai chữ cuối 
mới câu đều chữ Hán. Chữ đrường câu 1 với chữ £rường câu 8 


âm, nhưng khác nghĩa. 


Nếu thể thứ hai là bằng, thì bài thơ theo thể bằng, thí dụ 
như bài 7ự/xn của Hồ Xuân Hương. bắt đầu bằng câu 
Tiếng gà uăng uẳng gáy trên bom... 

b) Qua hai thí dụ trên, chúng ta thấy cách hiệp vần bố cục, 
đổi ý, đối thanh đều chỉnh. Đó là loại 8 câu 5 vần. Sau đây là 
loại 8 câu 4 vần, tức là trốn 1 vần ở câu đầu (gọi là chiết vận). 
Muốn vậy, phải theo một điểu kiện là 2 câu đầu đó phải đối 
nhau (gọi là song phong) như đã nói ở trên, 

Thí dụ1: Ngữ ngôn bát cú (chiết vận): 

NĂM MỚI 
Tuổi mới non sông cũ 
Người xưa uận hội nay song phong 
Trải bao cơn nóng rét, } 
eo mãi cái râu mày 
Tháng tháng mòn con mắt, 
Năm năm bấm đốt tay 
Trẻ thơ bhôn lớn mãi, 
Tuổi tác uẫn còn đây 
(Khuyết danh) 
Thí dụ 3: Thất ngôn bát cú (chiết vận): 
TỰ THÂN 
Lờ đờ mắt trắng đời không bạn, Song phong 
Lên đận đầu xanh tuổi đã già } 


Sống nổi không chìm nên mến nước, 


229 


Người ta muốn hợp phải lo nhà 
Rợp tuông uân cẩu còn đông bhách, 
Góc túi còn bhôn, đủ chứa tq 
Hơn bém cõi đời uĩnh uới nhục, 
Nhục uình rồi cũng hoá ra ma. 
(Khuyết danh) 


3.3 Các thể thơ đặc biệt 


Từ thể cổ phong và thể Đường luật, các nhà thơ Trung 
Quốc và các nhà thơ ta lại sáng tạo ra một số thể thơ đặc biệt 
sau đây: 


3.3.1 Song điệp 
Đây là một thể thơ mà trong mỗi câu đều có hai từ trùng điệp: 
Thí dụ 1: 
NGUYỆT HOA 
(Bài này có 5 vần) 
Hoa là quốc sắc nguyệt hằng nga 
Nguyệt tỏ hoa thơm khéo mặn mà 
Hoa ngó nguyệt tròn hoa chúm chím, 
Nguyệt nhìn hoa nở, nguyệt lân la 
Chiều xuân bóng ngả hoa chào nguyệt, 
Đêm tới sương đâm nguyệt ghẹo hoœ 
Đất có hoa thơm, trời có nguyệt, 
Nguyệt hoa, hoa nguyệt mặc tỉnh ta. 
(Khuyết danh) 


230 


"Thí dụ 2: 
DẠI KHÔN 
(Bài này chỉ 1 vần) 
Làm người có dại mới nên khôn, 
Chớ dại ngây sỉ, chớ quá khôn 
Khôn được ích mình, đừng để dại; 
Đại thì gừz phận chớ tranh khôn 
hôn mù hiểm độc là khôn dại, 
Đại uốn hiền lành ấy dại khôn 
Chó cậy rằng khôn khinh bẻ dgi; 
Gặp thời dại cũng hóa nên khôn. 
(Nguyễn Bỉnh Khiêm) 


3.3.2 Triệt hạ (hoặc tiệt hạ) 
Trong thể này, sau mỗi câu đều chấm lửng, ý thơ dường 
như chưa dứt, nhưng thật ra thì nghĩa vẫn rõ mà người đọc có 
thể hiểu được. Thí dụ: 
CHỢT THẤY 
Thúc bức rèm châu chợt thấy mà... 
Chẳng hay người ngọc có hay đà... 
Nét thu gửn sóng hừnh như thể... 


Cùng nguyệt quang mây chắc ngỏ là... 
Khuôn khổ ra chiều, người ở chốn... 
Nết na xem phải thói con nhà... 
Dẻ dang nhắn gửi xin thời hãy... 
Từnh ngắn tình dài chút nữa tá... 
(Khuyết danh) 


2ã: 


3.3.3 Vĩ tam thanh 
Trong thể này, ba từ cuối cùng có âm tương tự như nhau 
Thí dụ: 
BUỔI SÁNG 
Tai nghe gù gáy tẻ tè te 
Bóng ác 0ừa lên hé hẻ hè 
Non một chồng cao 0on uói 0ót 
Hoa năm sắc nở loé loè loe 
chim tình bầu bạn kia bìa hía, 
Ơn nghĩa uua tôi nhé nhẻ nhè 
Danh lợi mặc người tỉ tí tị, 
Ngủ trưa chưa dậy khoẻ khòe khoe. 
(Khuyết danh) 


3.3.4 Thủ vĩ ngâm 
"Trong thể này câu đầu vã câu cuối giống nhau gọi là Thủ vĩ 
ngâm, thí dụ: 
KHÓC ÔNG PHỦ VĨNH TƯỜNG 
Trăm năm ông phú Vĩnh Tường ôi 
Cái nợ ba sinh đã trả rồi 
Chôn chặt uăn chương ba thước đất, 
Tung xa hồ thì bốn phương trời 
Cán cân tạo hóa rơi đâu mất, 
Miệng túi biển khôn thắt lại rồi 
Hăm bảy tháng trời là mấy chốc 
Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi. 
(Hồ Xuân Hương) 


232 


3.3.5 Hồi văn 
Đây là thể thơ đọc xuôi, đọc ngược đều có nghĩa và đúng 
vần do đó cũng gọi là thuận nghịch độc. 
Thí dụ 1: 
XUÂN HỨNG 

Đọc xuôi: Hán 
Thị đàn tế liễu lộng hoa hài 
Khách bộ tuy sương ấn bích đòi 
Kỳ cục đả thanh phong giáp trận, 
Tu hồ khuynh bạch tuyết hoà bôi 
Sơ liêm thấu nguyệt hương lung trúc, 
Tuyết án lăng hoa u‡ ápmai. 
Phi phất thảo am dầu tĩnh điểm, 
Ö tình cố nãi thuộc quyên di. 

Đọc ngược: Việt 
Ai quen thuộc ấy có tình 
Đêm tĩnh đầu am cỏ phất phơ 
Mai ép mùi hoa lừng ón tuyết 
Trúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa 
Bồi hoà tuyết bạch nghiêng hồ rượu 
Trận giáp phong thanh đánh cuộc cờ 
iêu biếc in sương theo bước khách 
Hài boa lỏng lẻo tới đèn thơ 

(Khuyết danh} 


t Sách Văn đàn bảo giám của Nam Kỳ thư quán xuất bản ghi là của Tự Đức. 
233 


Thí dụ 2: 


ĐÊM TRĂNG GỢN SÓNG 
Đọc xuôi: Việt 
Thuyên chào sóng uỗ nước trắng pha 
Hẹn ước tìm thở khách bước qua! 
Viên thắm núi xa, sao loó súng, 
Nhuộm mờ sông biếc sóng buông sa. 
Xuyên lòng áng mộng dòng theo nhịp 
Phả nhớ nguồn tình gợi khúc ca 
Chen sóng đuổi thơ, người lẳng lặng, 
Duyên tơ dấu gợn nước lờ xa... 


Đọc ngược: Việt 


Xa lờ nước gợn dấu tơ duyên 

Lằng lặng người thơ đuổi sóng chen 
Ca khúc gợi tình, nguôn nhớ phả, 
Nhịp theo dòng mộng, áng lòng xuyên 
Sa buông bóng biếc sông mờ nhuộm, 
Sáng loé sao xa, núi thắm uiên 

Qua bước khách thơ từm tước hẹn, 


Pha trắng nước uỗ sóng chèo thuyên... 


(Hùng Nam Yến) 


3.3.6 Yết hậu 


Một thể thơ mà câu sau cùng chỉ có một từ, nghĩa là cư! ở 
sau, thí dụ: 


234 


ANH NGHIỆN RƯỢU 
Sống ở dương gian đánh chén nhè 
Thác uê âm phủ cắp kè ke. 
Diêm 0ương phán hỏi rằng: chỉ đó? 
- Be. 
(Phạm Thái) 


8.3.7 Liên hoàn” và ô thước kiểu 
Trong hai bài thơ hay nhiều bài mà câu cuối cùng bời trên 
được nhắc lại thành câu đầu bài dưới, thì gọi là thể liên hoàn. 
Thí dụ: 
TÙNG 
Thu đến cây nòo chẳng lạ lùng 
Một mình lạt thuở ba đông 
Lâm tuyên di rặng già làm khách 
Tòi đống lương cao, ốt cả dùng. 
Đống lương tài có mấy bằng mày 
Nhà cả đòi phen chống khoẻ thay! 
Cội rễ bân, đời chẳng động, 
Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày. 
Tuyết sương thấy đã động nhiều ngày, 
Có thuốc trường sinh cùng khoẻ thay! 
Hổ phách, phục linh nhìn mấy biết, 
Dành, còn để trợ dân này. 
(Nguyễn Trãi) 


‡? Không lẫn lộn với lối liên châu (hai câu một vần) tức vần liền nhau (xem 
mục: Thể thơ cổ phong, bải thơ bắt đầu bằng câu 
“Đá xanh như nhuộm, nước như lọc....") 


Tuy vậy, cũng có khi ở câu dưới chỉ nhắc lại có một vài hay 
ba bốn từ, thì gọi là thể ô ¿hước kiêu. 

Ở thí dụ trên, bài thơ thứ nhất chuyển xuống bài thở thứ 
hai bằng thể ô thước kiêu, bài thơ thứ hai chuyển xuống bài thơ 
thứ ba bằng thể iên hoàn. 


3.3.8 Lục ngôn và phong yêu 
Thể lục ngôn là thể gồm mỗi câu 6 từ. Thí dụ: 


1. ĐỀ BỨC TRƯỚNG THỦY MẶC 

Cây đỏ một khe nước chđy 

Non xanh nghìn dặm bóng chênh 

Muốn gọi thuyên con trở lại, 

Thân này xuất, xử chưa dành. 

(Phạm Mại)“ 

2. CHÙA NON NƯỚC 

Nơi gọi Bông, nơi gọi Nhược 

Hai bên góp làm Non nước 

Đá chồng hòn thấp hồn cao, 

Sóng trục lớp sau lớp trước 

Phật hư uô cảnh thiếu thừa 

Khách danh lợi, buôm xuôi ngược. 


) Đây là bài thơ dịch bài chữ Hán của Phạm Mạiđời Trần, nguyên văn như Sau: 
Hồng thu nhất khế lưu thủy 
Thanh sơn thiên lý tà dương 
Dục hoán biên chu quy khứ 
Thử sinh vi bốc hành, tàng 
Bản dịch quốc ngữ trên trích theo Nguyễn Đổng Chỉ trong Việt Nam cổ ván 
học sử. 


236 


Vẳng nghe trên. gác boong boong, 
Lần thển trước chùa liên bước. 
(Hồng Đức quốc âm thi tập) 
Trong thơ quốc âm ta thời xưa, thể thơ thất ngôn bát cú, có 
xen vào một số câu 6 từ, người ta cũng gọi là thể lục ngôn, thật 
ra nên gọi là thể pha lục ngôn, và những câu 6 từ đó thường xen 
vào ở giữa bài, thí dụ: 
THUẬT HỨNG hài 5) 

Đến trường đào mận ngạt chăng thông 

Quê cũ ưa làm chúa cúc thông 

Sâu nặng Thiếu Lăng biên đã bạc, 

Húng nhiêu Bắc Hải chén chưa không 

Mai chăng bẻ, thương cành ngọc 

Trúc nhặt uun, tiếc chiếu rồng 

Bụi một tấc lòng ưu áí cũ, 

Đâm ngày cuồn cuộn nước triều đông. 

(Nguyễn Trãi) 
Những câu 6 từ xen vào cũng phải theo đúng niêm, luật và 

vần trong toàn bài, niêm vẫn tính ở từ thứ hai, thí dụ: từ chăng 
niềm với từ nhiều ở câu thứ tư, từ thứ ba làm nhiệm vụ của từ 
thứ tư và từ thứ năm là nhiệm vụ của từ thứ sáu trong câu bảy 
từ, thí dụ: từ bê niêm với từ hải ở câu thứ tư, từ cành niêm với 
từ chưa ở câu thứ tư v.v... 


3.3.9 Tập danh 


Đây là một thể thơ là mỗi câu bắt buộc phải nêu lên một 
giống vật hay một loại vật nào đó, thí dụ: 


237 


1. RẤN ĐẦU CỨNG CỔ 

(Mỗi câu có tên một giống rắn) 
Chẳng phải liu đíu uẫn giống nhà 
Rắn mà chẳng học chẳng ơi tha! 
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, 
Nay thét mai gầm rút cổ cha 
Táo mép chỉ quen tuông nói dối 
Lần lưng cam chịu tiếng roi tra 
Từ nay Trâu”? Lỗ chăm nghề học, 
Kỏo hổ mang danh tiếng thế gia. 

(Khuyết danh)? 
2. TẶNG CÔ KHẾ 

(Mỗi câu có tên một thứ quả) 
Song the mơ ước bấy lâu xa 
Khế thoát duyên may cũng mặn mà 
Trông thấy của chua tình quấn quít 
Gẫm nghe lời ngọt bước cần ca! 
Chát lòng uội 0ã”? sao cho đúng 
Đắng chuyện dây dưa chút gọi là 
Lạ dạ chưa cam đường cội rễ 
Vườn hông cay nỗi khách lân la. 

(Tam Xuyên Tön Thất M) 


+ Trâu (tức Châu) là quê Mạnh Tử, Lỗ là quê Khổng Tử ở đây lại có ngĩzt là 
rắn trâu. 

') Bài này cũng tương truyền là của Lê Quý Đôn 

f' Tiếng miền Trung và Nam, nghĩa là gầm ghè 

9 Tiếng miền Trung và Nam, đây chỉ quả vả 


238 


3, 


.10 Xướng họa 


Họa thơ là làm lại một bài thơ khác, theo đúng những vẫn 
ặc đồng 


mã bài xướng đã gieo, để đáp lại ý trong bài xướng, h 
tình, hoặc phản đối, Thí dụ: Tôn Thọ Tường đã làm bài bát cú 
thất ngôn Tôn phụ nhân quy Thục để thanh mình chủ trương 
Phan Văn 


đâu hàng giặc Pháp của mình. Nhà nho yêu nước 


zận bài thơ trên, để phê phán hành 


Trị đã hoa lại đúng nguyên 
động sai lầm của Tường. Sau đây là bài họa: 

Cài trâm xóc áo 0en câu lòng 

Mặt nga trời chiều biệt cõi Đông 

Ngúi tỏa trời Ngô un sắc trắng 

Duyên nề đất Thục đượm màu hồng 

Hai oai tơ tóc bên trời đất, 

Một ganh cương thường năng núi sông 

Anh hỡi, Tôn Quyền anh có biếi, 

Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng. 

(Phan Văn Trị) 


3.3.11 Liên ngâm (cũng gọi ià liên cú) 


Dây không phải là một thể riêng biệt mà chỉ là một cách 
lầm thơ của nhiều người, cứ lần lượt mỗi người đọc một vài câu 
cho đến khi nào muốn đừng thì thôi. Thường thường lối liên 
neầm làm theo thể trường thiên. Thí dụ: 


NH HỒ TÂY 


ền chúa Liễu Hạnh cùng ông Phùng Khắc 


TỨC 


(Tương truy 
hoan và một ông họ Lý, một ông họ Ngô chơi hồ Tây, xướng 
họa liên ngằm làm ra) 


Chúa Liễu Hạnh xướng một câu: 


239 


Hồ Tây riêng chiếm một bằu trời 


Lý: 
Phong cảnh xa nhìn tự thảnh thơi 
Cây cổ quanh nhà lá xanh biếc. 
Phùng: 
“Trâu Vàng” Đầm uững nước trắng ngời 
Vài gian nhà lá đủ nương náu. 
Ngô: 
Một chiếc thuyền con từn sinh nhai; 
Nếu trà uách nát khói nghỉ ngút 
Lý: 
Cách giậu phên thưa chó sửa hoài 
Chèo quế tay cầm nhè nhẹ đẩy. 
Phùng: 


Áo tới mình khoác thừa khoan thai, 
Vẫn cảnh Động đình bìa Phạm Lãi...) 


3.3.12 Tiến thoái cách 


Thể thơ này đã thấy xuất hiện từ thời Tống, vượt ra ngoài 
khuôn khổ lối hiệp vần gò bó theo các bộ trong Thí uận tập 
thành. Theo thể này, đúng với tên của nó là có ¿tiến có thoái tức 
là nếu vần câu trên gieo theo bộ nọ, thì vần câu dưới gieo theo 
bộ kia có tính chất xen kẽ lẫn nhau, phải chú ý mới nhận ra 
được. Thế này ở nước ta chỉ thấy áp dụng trong một số bài thú 
chữ Hán đời Thánh Tông. Thí dụ: 


! Nguyễn văn bằng chữ Hán, trích truyện Nữ thần Vân Cát trong (Truyền kỳ 
tân phả của Đoàn Thị Điểm). Mấy câu trên đây là trích một đoạn đầu theo 
bản dịch của Ngô Lập Chỉ. 


340 


TƯ GIA TƯỚNG SĨ 
Bắc phong huệ thú dữ thùy câu 
Bất dạ thiên cao nguyệt ảnh cô 
Mai lạc ngũ canh tăng uiễn hận, 
Sâu lai nhất nhật tự tam thụ 
Hồn năng dẫn mộng tôn tâm phủ? 
Tiêu đáo uong hình tích tuý uô? 


Dục thúc cố nhân cựu tiếu tức (chính là tiêu tức) 


T) 


Khủng hy tiện nhạn đáo thần châu 
(Lê Thánh Tông) 

Ở đây, chúng ta thấy rằng ð vần tuy ở loại đoản bình 

nhưng lại ở hai bộ khác nhau. 
Câu, cô và vô (vế tiến) thuộc bộ thất ngu. 

- Thu và châu (vế thoái) thuộc bệ thập nhất châu. 

"Thể này không dịch ra thơ quốc âm đúng cách được. 

Xem bài họa của Lương Thế Vinh theo đúng vần bài xướng 
chỉ khác bài xướng là chuyển sang thể trắc (chú ý: từ "nghĩa" là 
từ thứ hai ở câu đầu: trắc”, 


† Tướng sĩ nhớ nhà 

Củng ai tay nắm tay trong cơn gió bấc lạnh lùng, 

Đêm sảng, trời cao, bỏng trăng đơn chiếc 

Mai rụng năm canh làm tăng mối hận phương xa; 

Một ngày sầu đến, đằng đẳng dài tựa ba thu 

Hồn có thể dẫn mộng đi, song mộng tỉnh rồi, liệu còn giữ được chút gì 
trong lòng? 

Rượu có thể quên hình hài, nhưng luyến tiếc mãi với cái say được 
chăng? 


Mong được nghe tin tức người cũ trong bấy lâu này, 

Lại sợ rằng: ít cô chim nhạn bay về thân châu. 

(Trích Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập II, Nhà xuất bản Văn hóa). 
#! Xem: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập II sách đã dẫn. 


241 


3.3.13 Minh, Trâm, Tán, Kệ 


Minh là một thể văn vần đối nhau hay không đối nhau. đề 
ở chỗ làm việc hay khắc vào một vật gì (như chuông, bia) để gai 
nhớ sự việc hay ghi công lao... 


Trâm cũng thể văn như minh, nhưng thiên về khuyên răn 
(tự rần mình bay răn người khác). 

Tún là thể văn thiên về ca ngợi (tự ca ngợi hay ca ngới 
người khác). 

Ñệ là thể văn nhà chùa, thường là một bài thơ tóm tắt đại ý 
một bài thuyết pháp hay một bài kinh, để răn đệ tử. 


y thể mình, trâm, tán, hệ đều có thể làm bằng thể 
thơ 4 từ, 5 từ hay 7 từ, có khi những lối trâm và tán cũng có thể 
làm bằng thể lục bát hay thể biển ngẫu. 

“Thể cách rất rộng rãi chỉ cần có vần, đài ngắn tùy ý, không 
cần đối nhau cũng được. Thật ra các thể trên chỉ khác nhau về 
nội dung hơn là hình thức. Thí dụ: một bài về thể minh ea ngơi 
Lý Thường Kiệt. 


BÀI MINH Ở CHÙA LINH XỨNG 


(ưích) 


lý công"! 
Theo dấu người cổ, 
Cói quận yêu dân. 
Đánh dâu được đó 


"' Chùa Linh Xứng (ở Thanh Hóa) được dựi:g năm 1126 đời Lý. Chùa dựng 
xong Lý Thường Kiệt sai sứ Hải Chiếu viết bài văn bia và bài mình bằng chữ 
Hán. Đoạn trên đây là trích phần cuối bài dịch trong quyển L:: Thường Kiệt 
của Hoàng Xuân Hãn. Đoạn cuối này ca ngợi Lý Thường Kiệt (Lý Công) và 
ca ngợi triều đại nhà Lý. 


€ 


242 


Tiếng động Chiêm thành 

Danh lừng trung thổ, 

Dựng chùa chốn này; 

Quy sùng Phát tố 
Nai cao thay, hê! ngất từng không 
Hiển tổ coi, hệ! Đã mở công 
Điện tháp cao, hê! láp chập chùng 
Tượng uàng nghiêm, hề, uẽ tráng hùng 
Điền tốt nhiều, hễ: Chúc Thượng hoàng 
Trị uì lâu, hề, đời Xương long 
Biển tích khắp, hệ! đến hang cùng 
Bia đá bên, hồ! uới núi sông!" 

(Hải chiếu thiển sư) 


Bài mứnh này đoạn đầu làm theo thể 4 từ, đoạn sau lại làm 
theo thể 7 từ (ở đây có từ hề cũng như "eh#" tiếng Việt là vì pha 
lối Sở từ). 


3.3.14 Một biệt lệ : Truyện thơ Đường luật 


Đây là một thể đặc biệt trong văn học Việt Nam. Truyện 
thở Đường luật bao gồm một hệ thống các bài thơ Đường luật, 
nhằm diễn đạt một câu chuyện. Mỗi một bài thơ như vậy đều có 
tứh chất độc lập của nó, như có tiểu mục riêng, có một nội dụng 

nghĩa tương đối đầy đủ, và hoàn chỉnh về hình thức như niêm, 


luật, vẫn, nhịp. Tuy nhiên, tổng thể các bài thơ đó, được sắp xếp 
với miột trật tự nhất định, thì lại hoà thành một câu truyện. 
Nhược điểm của loại truyện thơ này là mạch lạc thiếu rõ ràng, 
ng, đo tính chất gò bó của thơ Đường luật 


hông thích hợp cho lối kể chuyện, nhất là những truyện đài, 


sự việc thiểu sinh độ 


243 


Trong văn học cổ ta, hiện còn lại ba truyện thơ Đường luật: 

a) Một truyện ngắn gồm 24 bài Đường luật: Tô công phụng 
sứ kể chuyện Tô Vũ đời Hán đi sứ sang nước Hung Nô”, 

b) Một truyện uừa gồm 45 bài, trong đó có 3ð bài bat cú, 
Đường luật, 10 bài tứ tuyệt. Đó là Truyện Vương Tường kẻ vi 
Vương Tường bị ép đi cống Hê®. 

e) Một truyện dài gồm 146 bài thơ bát cú Đường luật, một 
bài thơ tứ tuyệt và một bài ca khúc, miêu tả cuộc tình duyên 


giữa một nho sinh và một con vượn trắng đã hóa thành người. 
gọi là truyện Lâm tuyển kỳ ngộ”. 


3.4 Từ khúc 


Từ khúc là tên gọi chung cho tất cả những bài hát cổ của 
Trung Quốc, hoặc có tính chất dân gian, hoặc do văn nhân nghệ 
sĩ dựa theo các lối Sở từ, Nhạc phủ mà sáng tác. Đây là những 
khúc ca, khúc ngâm, làm theo thể trường đoản cú hoặc trúc chỉ 
từ (câu đài câu ngắn). Theo nhạc điệu, câu ngắn có thể 4 hay ð 
từ, đài thì có thể 9 hay 10 từ... không nhất định. Vẫn và nhịp 
cũng không cố định: có thể là vần bằng, có thể là vần trắc hay 
bằng và trắc xen kẽ, ... nhịp thì có thể lễ trước, chẵn sau hay 
ngược lại v.v... Từ khúc đồi Đường rất phát triển có đến hùng 
mấy trăm điệu, không thể kể xiết. Một số điệu được các văn 
nhân nước ta mô phỏng thí dụ như Bồ Tác man, Tây giang 
nguyệt, Nguyễn Lang quy, Phong hoa lạc, v.v... Các văn nhân 


'? Người ta cho rằng truyện này ám chỉ việc Lê Quang Bí đời Mạc đi sứ nhà 
Minh, bị giữ lại ở Nam Ninh 18 năm, giống như Tô Vũ bị giữ 19 năm. 

®' Cũng gọi là truyện Chiêu quân cống Hồ (không phải truyện Chiêu Quân 
cống Hồ bằng lục bát). 

'3 Cũng gọi là truyện Bạch Viên Tôn Các (không phải truyện Bạch Viên Tön 
Các bằng lục bát). 


244 


“, mãi sau n 


tại xua hầu hết sáng tác # &húc bằng hán văn 


vúo khoảng đầu thế kỷ một số người như Nguyễn Khắc Hiếu, 


Đaàn Từ Thuật... mới sáng tác bằng quốc ngữ 


Sau đây là thí dụ một số d quen thuộc mà ngày nay còn 


được các nhà thơ sử dụng”? 


1. Điệu Bồ tát man 


LÂU THƯỢNG XUÂN 

(Xuân trên lầu)? 
Dương liễu buông mành rủ quanh gác 
Gió hòa phất phất rung dây nhạc 
Cái én chẳng biết sầu 
Ngậm hoa lượn quanh lầu 
Xe ngọc đưa mộng tới, 
Có sông qu 
Rượu nồng còn ngà say 


ên lòng lại 


Ảnh xuân uẻ lung lay" 
(Nguyễn Húc) 


2. Điệu Tây giang nguyệt 
XUÂN HẬN 
(Hận xuân)?” 
Bệnh cũ đã nhờn phương thuốc 
Đa sâu: món nợ tình thương 
° Ở thế kỷ XVIII Phạm Thái có làm một ít bằng quốc âm, đã nói ở trước. 
k; 2 Xem thơ và từ của Mao Trạch Đông (Nhà xuất bản Văn học). 
ăn dịch của Vân Trình (theo đúng nguyên điệu). 
'*' Về lung lay: dịch thoát câu: nhất bán không (ý nói ánh xuân dọi vào nửa 


sáng nửa mờ). 
`' Bản dịch của Vân Trình (theo đúng nguyên điệu), 


245 


Lầu tây mộng đẹp rủ cành dương 
Cành dương từng phen ủ rũ 
Nước cháy hoa trôi đâu tá? 

Để rộng có thơm qi trồng? 

Tựa lan im im nép tà dương 
Hận cũ nhiên nhiên chẳng khác. 


(Nguyễn Húc) 


3. Điệu xuân quảng hảo 
XUÂN TỪ 
(Bài từ mùa xuân) 
Xuân như uẽ 
Ảnh mờ soi 
óc ngày dài. 
Hoa đào mỉm miệng liêu đưa mày 
Bướm đua bay 
Trong bụi oanh uàng nói mĩa 
Trên rường” én tía hót hay 
Buông khuê lai láng lòng như ngày 
Làm thơ này 
(Khuyết danh) 


4. Điệu cách phố liên 
HẠ TỪ 
(Bài từ mùa hạ) 
Đất trời từng phen nóng bức 


Trong có ch nhao nhức 


”' Rường: Đường hoành bắc qua khung nhà 


346 


Trên cành 0e xào vạc 

Tiếng cuớc kêu hậm hực 

Giọng oanh nghe nédo nức 

Dường cùng nhắc 

Chúa xuân đi rồi, chữ lòng thêm bực; 


Đường hía: cảnh 
Cho tình huống phần rao rực 
May sao Chúc dong” dàn oang Nam 


cài 


huận'” một khúc 


Mùi sen thêm sực nức 
Gió thối tan tành 
Khối tình uất ức. 
(Khuyết danh) 


5, Điệu bộ thiểm 
THU TỪ 
(Bài từ mùa thu) 
Núi in nước biếc ảnh như ngọc, 
Gió uàng hìu hắt khua cụm trúc. 
Hoa lau nghìn dặm trắng phau phau, 
Cành cây sương đọng hông chen lục. 
Ä Hàng cung Quảng riêng thao thức, 
Đạo bước thêm hoa lòng rạo rực, 
Chỉ bằng đến thẳng tìm hương bên giậu cúc; 
-Vuôi bhổnh, ôm đàn xoang một bhúc. 
(Khuyết danh) 


*' Chúc Long: Thần lửa (thần coi về mùa hạ). 
#!' Nam huãn: Khúc Nam huân gẩy về mùa hạ (Nam huân: gió mát mẻ). 


247 


6. Điệu nhất tiễn mai 


ĐÔNG TỪ 
đài 


tì 


từ mùa đông) 
Huyện mình"" giữ lệnh khắp giang san. 

Hồng đã uê Ngm, 

Nhạn đã oễ Nơn; 

Hắt híu gió bất tuyết lan tràn, 

Đứng tựa lan can, 

Ôm lò mà uẫn lạnh dụng nhan; 

Ngôi lòng không an, 

Nằm lòng không an! 

Dậy xem mai rụng” khắp trần gian: 

Rét: hoa bhông sờn 

Rét: người không sờn”. 

(Khuyết danh) 


7. Điệu hoa phong lạc 


TIÊN NỮ TIỀN LƯU NGUYÊ 
Lá đào rơi rắc lối thiên thai, 
Suối tiên oanh đưa những ngậm ngùi. 
Nửa năm tiên cảnh, 
Một bước trần ai, 
Uứóc cũ duyên thừa có thế thôi. 
! Huyền Minh: thần nước, coi về mùa đông. 
# "Núi cô dịch có nhiều mai", Đây dịch lấy ý. 
'®' Cả 4 bài khuyết danh rút ở truyện Liễu Hạnh: bản dịch của Vân Trinh (he:o. 


đúng nguyên điệu). 


248 


Đá mòn rêu nhạt, 
Nước chủy hoa trôi, 
Cái hạc bay lên út tận trời, 
Trời đất từ đây xa cách mãi 
Cửa động đầu non đường lối cũ, 
Ngàn năm thơ thần bóng trăng chơi! 
(Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Khối tinh con, quyển II) 


8, Một biệt lệ: "Chinh phụ ngâm" của Đặng Trần Côn 
Đây là một khúc ngâm dài, nổi tiếng trong văn học ta được 
tác dựa theo các lối Sở từ, Nhạc phủ và Từ khúc, câu ngắn, 
đài thay đổi từ 4, 5 đến 9, 10 từ... Thí dụ: 


Sám/ 


Bốn từ đi với tám từ: 

Thiên địa phong trần 

Hồng nhan đa truân 

Du du bì thương hề, thùy tạo nhân”. 
Năm từ đi với sáu, tám từ: 

Tương cố bất tương hiến, 

Thanh thanh mạch thượng tạng, 


Tẩm Dương, trong quyển Tản Đà, khối mâu thuản lớn, đã trích bài này 
(trang 249 -250) theo quyển Thi nhân Việt Nam, nên cắt câu thất ngôn sau 
đày ra lam bạ bậc: 

Cửa động 

Đầu no! 

Đường lối cũ 
là không đúng. Sự thật đây chỉ là điệu cũ, không có gi mới ở hình thức câu 
thơ. Ở đây, chúng tôi trích theo khối tình con. 

# Thuỏ trời đất nổi cơn gió bụi 

Khách mà hồng nhiều nỗi truân chuyên 

Xanh kia thăm thẳm từng trên 

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này. 


249 


Mạch thượng tang, mạch thượng tang 
“hiếp ý quân trưng tâm thùy đoán trường?! 
Năm từ đi với bảy từ có pha lối Sở từ: 
Lao nhân hệ ý môn 
Anh nhỉ hệ đãi bộ 
Cùng thần thực hề thiển 0 nam 
Khoá nhỉ thư hệ thiếp 0í phụ”! 
Mười từ đi với năm từ: 
Quân yêm lưu nhị niên tam niên cánh tứ niên 
Thiệp tình hoời bách lũ thiên là hoàn oạn là. 
An đắc tại quân biên, 


Tổ thiếp trung trường khổ!" 


Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn đâu. 

Ngàn đâu xanh ngắt một mầu 

Lòng chàng ÿ thiếp, ai sâu hơn ai? 

Lòng lão thân buồn khi tựa cửa. 

Miệng hài nhi chờ bữa móm cơm 

Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam 

Dạy con, đèn sách thiếp làm phụ thân. 

Kể năm đã ba tư cách diễn 

Mỗi sầu thêm nghìn vạn ngốn ngang 

Uớc gì gàn gụi tấc gang 

Giãi niềm cay đẳng để chàng tỏ hay. 
(Bản dịch của Đoàn Thị Điểm). 


Chương 4 


Các thể văn vần và biền văn khác 


Như đã nói ở trên!" căn cứ vào hai yếu tố: đối và vần mà 
tigười ta chia tất cả các loại thơ ca cổ ra làm bốn hình thức: hoặc 
có đối. hoặc có vần, hoặc có cả hai, hoặc cũng không bắt buộc có 
dối hay có vần gì cả. Ngoài các thể thơ ca đã nói ở trên”, bốn 
hình thức đó còn áp đụng vào các thể kháe sau đây: 


- Thể phú và văn tế là thể bắt buộc phải có vần (vận văn), 
sau mới thêm phần có đối (biển văn). 
- Thể đối liên và biển ngẫu là thể chỉ vần có đối (biển văn). 


"Thể văn xuôi cổ là thể không buộc phải có vần và có đối 


(nhưng thường thì ít nhiều có đối và thỉnh thoảng cũng có vần). 


Sau đây, lần lượt sẽ trình bà c thể đó 
4.1 Phú và văn tế 
4.1.L Phú 


Phú vốn là một thể văn vần bắt nguồn từ thơ cổ”, không 
bắt buộc phải có đối, Phú nghĩa là trình bây, mô tất cùng nghĩa 


' Xem Phần thứ hai, Chương l: Tinh chất chung của các thể thơ ca cổ. 
'?' Xem Phần thứ hai, Chương lÌ: Các thể thơ ca mó phỏng Trung Quốc. 
' Ban Cố đời Hân nói về phú: "Phú giả, cổ thí chỉ lưu đã" (Phú: chính lã một 


dòng với thơ cổ), 


'*' Lưu Hiệp trong Văn tâm điêu long nói về phú: "Phú giả; phô dã" (phủ chính 
là trình bày) 


)õ1 


, hứng", có thể nói: nếu thơ” thiên về tả 
về tả cảnh. nhưng vì cách đặt câu của phú 


trong ba từ: "phú 
tình, thì phú th 
khác với thơ, nên thành ra một thể riêng. Dần d 
chia ra làm hai thể: một thể chỉ cần có vẫn mà không cần đối, 
gọi là cổ #hố, đời Đường lại đặt ra lệ: phú phải có vần và có đối, 
gọi là cận thể. 


1. Phú cổ thể 


ần về sau. ph 


Phú cổ thể chính là một thể văn vốn là từ /ở cổ phong dãn 
ra, do đó cách kết cấu rộng rãi, các đoạn mạch cũng không cần 


phải chặt chẽ, chỉ cần oẩn mà không cần đối, cũng không cần 


hạn số vần nhất định, mỗi câu có thể là bốn từ, bảy từ bay 


nhiều từ theo lối trường đoản cú không cần đối”, Những bài 
phú dùng toàn câu bốn từ, gọi là phú f tự, đùng toàn cầu bảy 
từ, gọi là phú £hấ? #”, Những bài phú theo lối trường đoản cú, 
lối văn xuôi có vẫn gọi là phú /w (hủy, Ngoài ra những bài 
phú có những câu đệm Lừ bể (chữ), gọi là phú theo điệu Sở #ữ®', 
Sau đây là mấy thí dụ: 


ø) Trích đoạn đầu bài phú Tài bán làm thể tứ tự: 


+!" Đây nói loại thơ trữ tình. 
'Ẻ! Chú ý phân biệt với lối đối ngẫu trong các câu song quan; cách cú, hạc tất 
đã nói ở chương: Tính chất chung và chỉ áp dụng cho phú cận thể. 
từ tì!) Sự thật đây chỉ là lối thơ trường thiên (như thể hành) dãn ra dài hơn và 
chỉ khác thơ ở chỗ là phú thiên về mô tả. 
'° Câu đặt xuôi như nước chảy. 
''* Thí dụ mấy câu đầu trong bài Thiệp giang (Qua sông) của Khuất Nguyên 
Dư ấu hiếu thử kỳ phục hề 
Niên kỷ lão như bất suy 
Đái trường hiệp chỉ lục ly hề 
Quân Thiết vận chỉ thôi ngôi. 
(Ta thuở nhỏ ưa mặc đồ lạ, hề 
Tuổi đã giả mà chưa thôi 
Đeo gươm dài chỉ lấp lánh, hề 
Đội mũ "Thiết vân" chỉ cao lồi...) 


252 


Tài bàn, tài bàn! Ai sinh ra chàng? Trăm hai mươi quân, 
phu bá béo hàng. Cũng uăn, cũng sách cũng chỉ, lão, thang”. 
Nào ăn, nào đánh, muốn dọc muốn ngang. Có lạ gì đâu, khúc 
chín lưng bhàn. Từ khi mới sang, uát mặt nghênh ngang; đi 
(đâu theo đó, sum họp thành làng”. 
(Khuyết danh) 
B) Trích đoạn đầu bài Ngọc tỉnh liên phú của Mạc Đĩnh Chỉ, 
làm theo thể Lưu thủy 
Khách có hể: nơi nhà cao tựa ghế, trưa mùa hạ nắng hông 
Ao trong ngắm làn nước biếc. Nhạc phù uịnh khúc Phù dụng. 
Chợt có người: mặc áo quê, đội mũ uàng. 
Tiên phong dạo cốt, khúc xa trần gian 
Hỏi: "ở đâu lại?” Rằng: “Từ Họa Sơn” 
Bèn bắc ghế, bèn mời ngồi...) 
©) Trích đoạn đầu bài Bạch Đằng giang phú của Trương Hán 
Siêu, làm theo thể Lưu thủy có pha lõi Sở từ 
Khach có bẻ giương buôm giong gió chơi oơi, lướt bể 
chơi trăng mái miết. 


Sim gõ thuyên chữ Nguyên Tương; chiều lần thăm chữ 


Vũ huyệt 
Cửu giang, Ngũ hồ, Tam Ngô, Bách Việt, 


Nơi có người dị đâu mà chẳng biết. 


ên gọi các con bài: văn, sách, chỉ lão, thang. 

'3 Trích theo sách Việt Hán văn khảo của Phan Kế Bính. 

°! Theo bản dịch nguyên điệu của Hợp tuyển thơ văn Việt Nam - tập II. Nhà 
xuất bản Văn hóa, Hà Nội. 


Đầm Vân mộng chứa trong kho tư tưởng cũng nhiều, 
Mã tráng chí bốn phương uẫn còn tha thiết. 

Bền giữa dòng chữ buông chèo; học Từ trường chữ thú 
tiêu dao...) 

Bài Mgọc tỉnh liên phú và bài Bạch Đằng giang phú dẻu 
theo lối Lưu thủy, câu dài câu ngắn không nhất định. và 
không buộc phải đối nhau, nhưng thực ra thỉnh thoảng cũng 
có câu đối nhau. Bài sau chỉ khác bài trước ở chỗ thỉnh thoảng 
có pha điệu Sở từ. 


39. Phú cận thểhay phú đường luật 


Nếu phú cổ thể ít được dùng trong văn học quốc âm, thị 
phú cận thể hầu như được dùng rất phổ biến. Thể phú này co 
từ đời Đường” nên đời sau gọi là phú Đường luật. So với phú 
cổ thể, phú Đường luật có kết cấu chặt chẽ, theo một. số quy 
luật nhất định: 

a) Về cách đặt câu 

Câu trong phú Đường luật phải có vần và phái đối nhau 

* Vần: Vần có hai lối: độc uận, nghĩa là suốt cả bài chỉ có 
một vần, /iên oán, nghĩa là bài gồm nhiều vần. Vần thì có thể 
vần bằng, có thể vần trắc, độc vận cũng có thể hoặc bằng, hoặc 
trắc. Gieo vần có hai cách: phóng uận, tức là tự ngươi làm buộc 
phải theo một vần (độc vẫn) hay nhiều vần điên vận) nhất dịnh 


Thí dụ như Hương giang thụ phiếm của Phan Bội Châu. Hạn 


#! Theo bản dịch nguyên điệu của Hợp tuyển thơ văn Việt Nam - tập II. Nhà 
xuất bản Văn hóa, Hà Nội. 
')' Người đời Đường gọi là cận thể để phân biệt với cổ thể. 


354 


9, Trong phú liên vận, từ câu 


văn: Người buồn cảnh có oui đâu! 
trên chuyển xuống câu dưới, từ đoạn trên chuyển xuống đoạn 
dưới đều tự do thay đổi vẫn lúc nào cũng được, miễn là nằm 
trong một đoạn mạch của bố cục. 

+ Øối: Câu trong phú Đường luật khác câu trong phú cở thể 
là phải đối nhau”” đù đặt theo lôi bát tự, song quan, cách cú hay 
húặc tất, Đối thì phải đối thanh đi đôi với đối ý. Trong câu bát tự 
và song quan, nếu từ cuối câu trên là trắc thì từ cuối câu dưới là 


bảng hoặc ngược lại: trong câu cách cú hay hạc tất, từ "đậ 
cũng phải theo lệ đó. Đấy là luật của hệ thống ngang”, còn có 
niêm của hệ thống đọc, tức là quan hệ về thanh giữa các câu bát 
tự, song quan, cách cú, hạc tất trong một bài phú. Thí dụ: 

Khổ dạng trâm anh. 

Nết na chương phủ. 

Hoi miệng sữa còn giọt máu, nét hào hoa chừng nd Tến, 
Đường; Chòm (óc xanh oừa chấm ngang 0a, lời khỉ nghiệp 
những so Y, PhóŠ 

Chú š 
Ninữ vị 


hai câu bđ¿ #¿ chuyển xuống hai câu cách cú. 


âu thứ hai bát tự là trắc phải ăn khớp 


', Lừ pšư ở cuối 


với từ ưu là từ đậu cũng trắc ở cuối vế thứ nhất câu đầu cách 
cú kế tiếp, Cũng như vậy, từ Dương là bằng ở cuối câu đầu cách 
cú phải té khớp với từ vai là từ đậu cũng bằng ở cuối về thứ 


1 + câu thứ hai cách cú, v.v... Có thể tóm tắt niềm trong 4 câu 


nói trên như sau; 


vừa là vận văn, vừa là biển văn toệc lền ngẫu) 
trong vẽ đầu trong câu cách củ hay từ cuối trong về: 
ê thứ hai trong câu hạc tất 

chương Tính chất chung, ở trên. 

+ bài phú của Cao Bá Quát trích ở sau. 


phủ (trắc) 

máu (trắc) 
Dương (bằng) 
vai (bằng) 

Phó (trắc) v.v... 

Như vậy, là thanh trắc hay thanh bằng phải niêm từng cặp 
với nhau, nếu lẻ là thất niêm. 
b) Về cách bố cục 

Cách sắp đặt đoạn mạch trong một bài phú Đường luật 
cũng chặt chẽ như trong một bài thơ Đường luật, nghĩa là cũng 
đủ khai, thừa, thực, luận, kết. Trong một bài phú, thường người 
ta chia ra 5 hoặc 6 đoạn, thí dụ: 

1. Lung: đoạn mở đầu nói bao quát toàn bài, cũng như phá đề. 

9. Biện nguyên: giải thích ý nghĩa của chủ để, cũng như thừa đề. 

3. Thích thực: phân tích ý nghĩa toàn bài. 

4. Phù diễn: dẫn chững hoặc mình họa thêm cho rõ phần phân 
tích ở trên. 
Cả hai đoạn này thực tế là một tương đương với phần tích 
thực trong thơ. 

ð; Nghị tuận: bình luận ý nghĩa toàn bài. 

6. Kết: phần tóm tắt và kết thúc. 

Đây là nói chung, thực chất một bài phú thường gồm 4 
đoạn: đoạn mở, đoạn giải thích, đoạn bình luận và đoạn kết. ở 
đoạn mỏ đầu cũng như ở phần đầu mỗi đoạn không dùng cấu 
đài như cách cú hay hạc tất, mà chỉ dùng câu ngắn như bát tự, 
song quan, rồi mới đến câu đài. Trong mỗi đoạn, thường gieo 
một vần (nếu bài có nhiều vần),:nhưng cũng có thể gieo nhiều 
vần, nếu không muốn gò bó. 


256 


Sau đây, trích một bài hoàn chỉnh để biết rõ cách bố cục. 


TÀI TỬ ĐA CÙNG'” PHÚ 
(Độc vận: vần trắc) 

Có một người: 

Khổ dạng trâm anh?! 

Nết na chương phú” 

Hoi miệng sữa tuổi còn giọt máu nét hào hoa chừng ná 
Tin; Dương °. 

Chòm tóc xanh uừa chấm ngàng 0ai, lời bhí nghiệp 
những so Y, Phớ”) 

Nghiêng gọn sóng uẽ uời điển tịch, nót nhạn điềm lăn tăn 

Bút uán mây dùu dặt uăn chương, uòng thuyên khuyên, lỗ trỗ 

Nghiêng cánh nhạn tếch mái rừng Nhan, Khổng chí 
xông pha nào quản chông gai. 

Cựa đuôi hình toan oượt bể Trùnh, Chu; tài bay nhấy 
ngợi chỉ lao khổ. 

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu 
đàm mời mọc Trích tiên”; 


Hồng túi thơ nong hết gió trăng uào, cơn xướng họa thì 
thâm Lão Để: 


¡ tử đa cùng: người có tài nhiều khi cùng quấn, 

!#! Trâm anh: đóng dõi nhà quan. 

ì Chương phú: thứ mũ của các sĩ phu đội về đời nhà Thương 

®' Tấn, Đương: Lạc Tấn Vương và Dương Quỳnh là hai người hay chữ đời 
Đườnc. 

® Ÿ, Pha: Y Doãn, Phó Duyệt là 2 người tài giỏi đời Thương 

'®) Điển :ch: điển là điển chương, phép tắc, tịch là sổ sách. 

°?* Trích iên: Lý Bạch, đại thi hào đời Đường. 


257 


Tươi nét mặt thịẻ sinh lồ lộ, bung mặt trần loạn đạp 


ật! 


cửa phù đổ 


Rủa buồng gan dụ tử nhơn nhưn, gương tay Tạo ràp 
xoay con khí số” 


Tưởng đến khi uình biển đã an lường; 
Song nghĩ lại trần ai không đếch chỗ 


Lêu nho nhỏ béo tấm tranh lướp tướp, ngày thê lương: 
hạt nặng giọt mưa sa; 


Đèn con con gọn chiếc chiếu lôi thôi, đêm tịch mịch soi 


chung uùng nguyệt bó. 


Áo Trọng Do? bạc thếnh, dải xuân thụ cho đượm sắc 


cần lao; 


Cơm Phiếu Mẫu hểm sỉ, đói tuế nguyệt phải ngậm mùi 
tân khổ. 


Giá trăng rơi rụng, để cái quyên gầy? 

Sương tuyết hắt hìu, làm con nhạn 0õ. 

Túi thanh bạch ngược xuôi miền khách địa: trăm nghị. 
đường, chỉ nhện dệt thưa mau 

Đền toan hàn'? thức nhắp mái nan song; dăm ba ngọn: 
lửa huỳnh khiêu nho nhỏ. 

Miệng châu quế những rì rẫm học uấn, chị chú Tô” cẳn 
nhằần chỉ hiểm nghèo; 


+ Phù đồ: phiên âm chữ Bouddha chỉ cửa Phật, tức nói nhà Phật. 
' Xoay cơn khi số: xoay khí số lúc loạn trở lại thanh bình. 


°® Trọng Do: tên 


Từ Lộ, học trò Khổng Tử. 


'® Toan hàn: khổ sở rét mướt, ý nói cảnh nghèo. 
'® Chị chú Tô; Lúc Tô Tần chưa làm nên, chị dâu không thổi cơm cho ăn, 


258 


Vai tần 


sử: đừng đỉnh ngắm nga, 0ợ anh Mãi băn 
khoăn từng ke khó: 

Đói rau rừng, thấy thóc Chủ mà rẻ, đá Thủ dương 
chơm chỉm, xanh mắt DF” nằm tối ngáy o o0; 


Khát nước sông, trông dòng đục không oơ, phao Vị 
Thủy lênh đệnh, bạc đâu La ngôi dai ho lụ bhụ: 


Thông ra nhấp nhỏ sóng nhân tình 


'ganh lại cật cờ máy thế cố. 


gan nhề Rẻ tham bê khóa lợi, mà cánh chuồn đội trên 
3 


mái tóc, nghiêng mình đứng chục chốn hầu môn 


Quang đâu bẻ mảng cái giảm danh, do giới lân” trùm 
dưới cơ phụ, môi gói quy mòn sản tưởng phú. 


Khẻa ứng thù những các quan trên; 
Nữm bai nghĩnh cùng anh phường phô 
hết mui thể tị chàng thà không? 
hơm mức phương danh nên mới bhỏ. 


Tỉnh uốn éo muốn tạch trời lên hói, nào kiếp Chứ 


Đồng” dâu tả, nỗ hoài chỉ chén ngọc!" để trần ai? 
Tí lắng Ìở toan cượt bể đi tú, hỏi quê tiên tứ nơi mô, 


xn lĩnh lấy uân đạn!” làm tổ độ. 


Tân sải: củi, Mãi Thần vừa gánh củi, vừa đọc sách. 
Di Chủ Vũ Vương diệt nhà Thương. Bá Di cho là phí nghĩa, ở ẩn trong núi 
Thú- lương, ăn rau vì không chịu ăn thóc nha Chú. Xanh mắt Dị: ý nói đói 
quả, đói xanh cả mất ra, 
Hấu môn: cửa nhà ngươi tước hầu, cửa nhà quan. 
° Áo giới lần. ảo quan võ có thêu rồng. Cơ phu: thịt da. 
#% Chữ Đồng: nang Tiên Dung là con gái Hùng Vương đi tắm, gặp Chử Đồng 
Từ kct lam vợ chồng. 
Chén ngọc: bà Liễu Hạnh đánh vỡ chén ngọc ở trên thiên đình nên phải 
trích đáng xuống cõi trần. 
1 Vận đan: Vân đạn là thụ 


c tiên. Tể độ: cứu giúp 


Bài phú Dương Hùng "' dù nghiêm tả, thì xin quyết tống 
bắn quỷ ra đến miền Đông Hỏi, để ta đeo uòng thư 
hiếm, quyết xoay bạch ốe lại lâu đài; 


Câu oăn Hàn Dử” phòng thiêng chăng, thì xin hủ 
phong bả lổ 


tổng cùng thân ra đến Côn-lôn, để ta gánh uác 


°*! sưng cấm tí, 


giang sơn, quyết ném thanh khám 
Nhọc nhần có nhục mát cơn oinh; 
Cay đắng lúc cùng bù lúc phú 
0ậy có: 
Lời nôm dặn bảo thế gian rằng: 
Đừng thấy người bạch diện thư sùnh, 
Mùò cười rằng "da cùng tài tử" 

(Cao Bá Quát) 


4.1.2 Văn tế 


- Theo sách Thọ Maứ”, thì từ "văn tế” có một nghĩa rất rộng bao 


gồm nhiều loại văn dùng để tế thần, tế thánh”, tế sống”, tế na và 
cả các loại văn dùng để chúc mừng như chúc thọ, chúc việc thang 
quan tiến chức... Dân đần về sau, từ "văn tế" đùng theo nghĩa hẹp 
nghĩa là văn tế ma có mục đích kể tính nết, công đức người chết và 
lòng thương mến của người sống đối với người chết đó. 

Văn tế thường được làm theo nhiều hình thức, có thể quy 
vào hai loại như sau: 


) Phú Dương Hùng: Dương Hùng làm ra bài phú "Trục bần" (đuổi cái nghèo). 
'®! Văn Hàn Dũ: Hàn Dũ có làm bài văn "Tống cùng" (TFng tiên sự cùng khổ), 
'®! Thanh khâm: ý nói học trò nghèo mặc áo xanh. Cẩm tú là gấm vóc. 

#! Sách chép về lễ nghỉ cúng tê thời xưa. 

°! Tế thánh: tế thánh Khổng Tử và học trò của ông. 

'®!' Tế sống: tế lúc còn sống, thí dụ tương truyền Nguyễn Công Trứ được người 
Kim Sơn, Tiền Hải ở Thái Bình tế lúc còn sống. 


- Văn tế thể tự đo. 
- Văn tế phỏng theo thể phú Đường luật. 


1. Văn tế thể tự do 


Văn tế thể tự do là thể không gò bó theo một khuôn khổ 
nào cả, đài ngắn không nhất định. Thể tự do đó hoặc theo lối từ 
khúc như bài Văn tế hoàng hậu của Dương Ước (trích dưới đây) 
hoặc theo lối lục bát như bài Chiêu hồn nước của Nguyễn 
Quyền, hoặc theo lối song thất lục bát, như bài Văn (ế chúng 
sinh của Nguyễn Du, hoặc theo lối văn xuôi cổ như bài Văn tế 
Trương Quỳnh Như của Phạm Thái hay bài Văn tế chị của 
Nguyễn Hữu Chỉnh (trích dưới đây). 

HOÀNG HẬU TẾ VĂN 
Duy... 
Vụ sơn nhất đoá uân 
Lăng uyển nhất đoạn tuyết 
Đào nguyên nhất chỉ hoa 
Thu không nhất luôn nguyệt 
Khởi kỳ: Vân tán, tuyết tiêu 
Hoa tàn, nguyệt khuyết! 
Phục duy! Thượng hưởng! 


°° Bài này theo Lê Quí Đôn trong Kiến văn tiểu lục trích dẫn sách Thuyết phú 
tùng thuyết, là của Dương Ức đời Tống, đại ý như sau: 
Than ôj! 
Một ảng mây ở Vu Sơn, 
Một dàm tuyết ở Lãng uyển 
Một đóa hoa ở Đào nguyên 
Một vắng trăng ở trên không 
Bỗng đâu: Mây tán, tuyết tiêu, 
Hoa tàn, nguyệt khuyết 
Phục đy, thượng hưởng. 


261 


Văn tế chị" 
Than ôi! 
Đồng nước chảy uê đâu, biết có uê Đông hải uậy chăng 


Hồn phách chị ở đâu, biết có oê Đông hải” 


0ậy chăng? 
Hay la nơi Bông hồ Lũng uyến”, hay là nơi tử phú 
thành đô"? 
Ao uàng bhơi thắm, biết là thăng giám ở nơi cao, bụi 
còn một chút hình hài đưa uê đất cố hương, muón 
nước nghìn non, xa khơi cách trở. 


Ôi! Kiếp nhân sinh lò thổ, như bóng đèn, như mây nói, 


như lửa đóm, như chiêm bao, giây phút nên không, 


dù nhẫn trăm năm cũng chẳng mất 

Thương thay chị, mới hai mươi chín tuổi, cũng là kiếp 
hóa sinh. 

Gói mình uào tài tử mười bạ năm, đã dốc một lời 
nguyễn, song cay đồng có nhau, mà 0ình hiển bạo 
giờ chưa được thấy. Rơi máu ở nhân gian năm bảy 
bận, chỉn còn hai chút gói, uả sữa măng đường ấy, 
dù trưởng thành ngày bhác cũng rằng không. 


Các sách như Văn đàn bảo giảm của Trần Trung Viên, Việt Nam văn học sử 
yếu của Dương Quảng Hàm đều chép khác đi một vài chỗ và ghi la của Mạc 
Đình Chí nhưng có đánh dấu hỏi. 

#! Chị của Nguyễn Hữu Chỉnh lấy Phạm Nguyễn Du cũng người cùng huyện 
(nay là Nghỉ Lộc, Nghệ An). 

' Đông hải: vừa là một tên khác gọi biển Trung Hoa, vừa là tên làng của 
Nguyễn Hữu Chỉnh - Từ dùng hai nghĩa. 

'® Bồng hồ, Lãng uyển: Chỉ nơi tiên ở. 

Tử phủ: Phủ tía, chỉ nhà quan. Thành đô: hoặc đô thành chỉ nơi kinh đô nhà 
vua, ý cả hai từ là chỉ nơi quyền quý. 


262 


Ôi! Tạo uật làm sao, con người thế mà đến điều đau 
đồn thế! Bên trời góc bế, thân cố có ai, đất bhách quê 
người, bui một chị một em, đã hình đơn bóng chiớc. 

Bát ngát thay! Cành hoa trôi nước, chiếc nhạn oễ Nam. 

Vậy thì chén đất uàng từ đây, nấm có xanh từ đây, 
muôn nghìn hiếp cũng từ đây, thăm thẳm biết bao 
giờ lại thấy uậy chăng? 

Giang đình một lá”, quái biệt đôi nơi. Chín suối là 

đâu? Có linh xin hung. 
(Nguyễn Hữu Chỉnh) 

Đây là một lối văn xuôi cổ (sẽ nói ở sau): lối này không có 
vần, dối thì không bắt buộc, nhưng thật ra ở đây thỉnh thoảng 
có chỗ đối nhau, khiến cho bài văn bổng, trầm dễ đọc. 

2. Văn tế phỏng theo thểphú Đường luật 

Đây là thể thông dụng nhất. Nói chung, cách đặt câu bố 
cục, gieo vần thì phỏng theo thể phú Đường luật, do đó người ta 
gọi uăn £ế kiểu này là biến thể của phú (Đường luật). Tuy nhiên, 
so với phú cùng có chỗ khác: 

a) Về cách gieo uần: Văn tế thiên về lối độc vận, phần lớn 
độc vận (phần trắc). Cũng có những bài độc vận (vần bằng) như bài 
Văn tế Vua Quang Trung của Lê Ngọc Hân. Thí dụ, hai câu đầu: 

Than rằng: 
Chín từng ngọc súng bóng trung tỉnh, ngoài muôn nước 
bừa cùng trông uẻ thụy, 


` Giang đình một lá: Sách Hợp tuyển tập III chú thích một lá là một bài văn tế. 
Nghĩ nay còn ngờ, vì người ta nói một lá thư, chứ không ai nói một lá văn tế. 
Có lẽ giang đình một lá là hình tượng cái nhà mồ bằng lá ở bên sông thì 
đúng hơn(2) 


( 


263 


Một phút mây che uừng Thúi bạch, trong sáu 
thoắt đã lạt hơi hương; 

Chú ý: Vân hương ®bằng) 

b) Về cách đặt câu: Nếu mỏ đầu bài phú hay phần đầu các 
đoạn mạch bài phú, thường dùng câu bát tự, thì mở đầu bài văn 
tế có nhiều cách: 

* Hoặc dùng câu bát tự chuyển xuống cách cú hay hạc tất 
như các bài Văn fế nghĩa sĩ Cân Giuộc, Văn tế Trương Định, 
Văn tế nghĩa sĩ trận uong Lục tỉnh đều của Nguyễn Đình Chiểu. 

Thí dụ: Đoạn mở đầu bài Văn fế nghĩa sĩ Cần Giuộc: 

Than ôi! Súng giặc đất rên. 

Lòng dân trời tỏ 

Mười năm công uỡ ruộng, chưa ắt còn, danh nổi như phao, 
Một trận nghĩa đánh Tôy, tuy là mất, tiếng uang như mõ... 

* Hoặc dùng câu cách cú chuyển xuống song quan như bài 
Văn tế sống Trường lưu nhị nữ của Nguyễn Du. 

"Thí dụ: Trích đoạn mở đầu 

Chùa Phổ Cứu trăng dìu gió dặt, ngỡ một ngày nên 
nghĩa trăm năm; 
Doanh Đào Nguyên nước chảy hoa trôi, bỗng nửa bước 
chia đường đôi ngỏ. 
Chữ chung tình nghĩ lại ngậm ngài. 
Câu uĩnh quyết đọc càng buôn bã... 

* Hoặc nữa dùng câu gối hạc chuyển xuống cách cú, rồi song 
quan như bài Văn tế Phan Châu Trính của Phan Bội Châu. 

Ngoài ra, các đoạn mạch khác cũng tương tự như phú, 
nghĩa là bắt đầu từ câu bát tự đến các câu khác. 


e) Về cách bố cục: Một bài văn tế thường gồm có 4 đoạn: 


264 


- Đoạn mở đầu (bắt đầu bằng mấy từ: Than ôi, Than rằng 
hay Thương ôi...) 

- Đoạn kể đức tính, sự nghiệp người chết (thường bất đầu 
bằng mấy từ: Nhớ ông xưa, Nhớ cha xưa, Nhớ bạn xưa...). 

- Đoạn than tiếc người chết (thường bắt đâu bằng từ Ôi!...) 

- Đoạn tỏ tình thương tiếc của người đứng tế (thường bát 
đầu bằng mấy từ: Tôi nay, con nay...). 


Cuối cùng là mấy từ kết thúc: Phục duy, thượng hưởng. 


Thí dụ đoạn mở và đoạn kết bài Văn (ế Phan Châu Trình: 

Than ôil 

Tuông thiên diễn mưa Âu gió Mỹ, cuộc nọ kém thua 
hơn được ngó son sông nên nhớ bực tiên tri; 

Dấu địa lình con Lạc cháu hông, người sao trước có sau 
không, kinh sấm sét luống đau lòng hậu bối. 

Vẫn biết tỉnh thần di tạo hóa, sống là còn mà thác cũng 
như còn; chỉ uì thời thế khuất anh hùng, xưa nay đã 
rủi mà nay càng thêm rủi. 

Lấy ai đây nối gót nghìn thu, uậy ta phải kêu người 
chín suối. 

Nhớ tiên sinh xua: Tú dục Nam châu, linh chung Đà hải. 

Nghiệp thừa gia: cung kiếm cũng pha đường; nền tác 
thánh; thì thư từng thuộc lối. 

Gan to tày bể sức xông pha nào bẻ ức muôn người. Mắt 
sáng hơn đèn, tài lanh lợi từ khi năm bảy tuổi 

Vận nước gặp cơn dâu bể đeo uai thần sĩ, còn lòng đâu áo 
mũ xênh xung; thói nhà chăm uiệc bút nghiên, giấu mặt 
hào hùng, khi tạm cũng khoa trường len lôi... 

... Thương ôi 


265 


Bể bạc còn trơ, trời xanh khó hỏi. Nghin uàng hàch 
chuộc được anh hào, tấc dạ quyết thê cùng sỏng núi 

Trước đã giỏi, thì sau thêm giỏi nữa, dấu cộng hòa nén 
ráng sức theo dõi, 

Thác mà thiêng thời sống phải thiêng hơn, thang đọc 
lập quyết đêu tay uin tới. 

Lời này ông biết cho chăng? Lòng ấy trời đà soi tơi. 

(Phan Bôi Châu) 


4.2 Thể đối liên và biển ngấu 


Nếu các £hể phú, uăn tế, chủ yếu là thuộc loại oăn nần thì 
các thể đối liên và biển ngẫu như kinh nghĩa văn sách, hịch, 
cáo, chiếu, biểu, v.v... lại thuộc loại văn có đối mà không có vần. 


4.2.1 Đối liên 


Đối liên (câu đối), cũng có tên gọi khác là doanh thiếp, 
doanh liên (doanh: cột; thiếp; mảnh giấy có viết chữ, Hên: đối 
liền nhau) là một thể văn gồm hơi uế đối nhau (vừa đối ý, vừa 
đối thanh). 

Câu đối được sử dụng với nhiều ý nghĩa, như để thử tài 
thông minh, học giỏi của người khác hoặc để bày tỏ chí hướng 
tâm tư của mình, hoặc để mừng nhau, phúng điếu nhau, hoặc 
nữa là để ở các nơi đình chùa, miếu mạo, các nơi phong cảnh lầu 
đài, v.v... Do đó, có nhiều loại câu đối như câu đối fức cảnh 
(trồng thấy cảnh gì thì đối ngay cảnh ấy), câu đối sách tldy 
nghĩa hoặc lấy chữ sách mà đối) câu đối chơi chữ (như câu đối 
dùng từ lóng, hay câu đối chiết tự) chiết: bẻ gãy đấy ý nghĩa 
trong hình tượng chữ Hán mà đối...). 


266 


Chính với ý nghĩa như vậy cho nên câu đối thường phải cô 
đong mới hay; riêng loại câu đối ra để thử tài thì thường lại cầu 
ky, hiểm hóc làm thế nào cho khó đối thì mới hay. Về hình thức 
ta thường chia câu đối làm ba loại. Trước hết, đã gọi 
là câu đối. thì ít nhất cũng là hai câu đặt theo /ố? song quan. 
Câu đối theo lối song quan gồm có hai loại: câu đối uặt và câu 
đối thơ. Những câu đặt theo lối cách cú, hạc tất hoặc đài hơn 
nữa thì gọi là câu đối phút), 


4.2.1.1 Câu đối uặt (hoặc là câu tiểu đối) 

Mỗi vế của câu đối vặt gồm từ ba, bốn đến năm, sáu từ. 
Những câu đối năm từ thường cũng xếp vào câu đối vặt, vì 
khuôn khổ năm Lừ ngắn quá, chưa bao gồm được hết ý nghĩa 
trang trọng của nó, theo quan niệm xưa. Thí dụ về câu đối vặt: 

a) Ba từ: Tôi tôi uôi 


Bác bác trứng 
b) Bốn từ: Ô! quạ tha gò, 
Xà! rắn bắt ngoé. 
© Năm từ: Trời sinh ông Tú Cói. 
Đất nẻ con bọ hung”? 
đ) Sáu từ: Con ruôi đậu mâm ôi đậu; 
Cái hiến bò đĩa thịt bò. 
Lối chơi chữ hai nghĩa ở đây: tôi, bác, ô, xà, cát, hung, đậu, bò. 
4.3.1.2 Câu đối thơ 


Hai vế của câu đối đặt theo thể thơ thất ngôn luật đúng với 
quy cách của nó?!, Thí dụ: 


' Đương nhiên, cách chia ở đây cũng chỉ theo quy ước tương đối mà thôi, vì 
câu đối xưa không dùng ở trường thi nên không có luật lệ nhất định. 

'+ Trích truyện Trạng Quỳnh (vế trên ông Tú ra, vế dưới Quỳnh đối, cát là tốt, 

hung là xấu). 

Xem ở chương nói về thơ Đường luật. 


ø 


267 


a) Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo. 
Nhân tình bạc thế lợi bôi uôi. 
(Thơ Tết của Tú Xương) 

b) Vạn kim bảo hiếm tàng thu thủy 

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hô?) 

Hình thức trên là hình thức hai câu thực hay hai câu luận 
trong một bài thất ngôn luật. Có khi, câu đối cũng bảy từ, 
nhưng lại theo kiểu nói lối, và như vậy không phải là câu đối 
thơ mà là câu đối vặt, thí dụ: 

Gái phố Đum, yếm đó lòm lòm 
Trai xứ Nghệ, bảng uùàng chói chói. 
(Khuyết danh) 


4.2.1.3 Câu đối phú 


Đây là loại câu đối mà mỗi vế dài từ tám, chín từ đến năm 
mươi, sáu mươi từ v.v... Mỗi vế như vậy có thể gồm hai đoạn 
(cách cú) có thể gồm ba đoạn (hạc tất), có thể gồm nhiều đoạn 
(phức hợp)”, Thí dụ: 

ø) Túm từ (cách cú) 


Tích lịch nhất thanh, quần gian đổm tán, 


Giang sơn thiên cổ, đại hiệp hồn hương?” 


b) Chín từ (cách cú) 


'? Dịch: Gươm quý nghìn vàng, thu thủy giữ 
Tấm lòng trong trắng, ngọc hồ in. 
(Đề hồ Hoàn Kiếm - khuyết danh) 
Về luật đối thanh, đối ý trong các loại câu này, xem chương Tính chất chung 
ở trên. 
'® Dịch: Sấm sét một kêu, bọn gian gan nát 
Non sông nghìn thuở, hiệp sĩ hồn thơm. 
(Viếng mộ một chí sĩ chống Pháp) 


268 


Ngói đỏ lợp nghè, ldp trên đè lớp dưới, 
Đá xanh xây cổng, hòn dưới nống hòn trên. 
(Khuyết danh) 

Chú ý: Câu đối này, theo kiểu nói lối. nên có vần. 
Ăcì Al/ởÌ từ (cách cú): 

Tam múc sâm đình, tọa trước hào hề nữ tà 
Trùng sơn xuất lộ, tấu lai sử giả lại nhân! 

Chú ý: Tương truyền Phùng Khác Khoan khi đi Bắc sứ qua 
hủ rừng nọ có gặp một người con gái” ngôi dưới gốc cây, ông 
liển đọc vế trên, người con gái đó đáp lại vế đưới. Đây là câu đối 
chiết tự: 

- ba chữ mộc là chữ sđm — ®# (rậm cây) 

- nữ tử thành chữ hảo 1 (tốt đẹp) 

- hai chữ sơn thành chữ xuất? !Ù! (ra) 

- lại nhân thành chữ sứ — #: — (đi sử) 

đ) Mười hai từ (hạc tất) 
Thúy Kiầu đi qua cầu nhác thấy chàng Kim Trọng lòng đã trọng 
hong Thủy nhòm uào nước, thoáng nhìn nàng Äẫy mắt rơi châu 
(Câu đối thi ở hội đền Hùng, khuyết danh) 

Chủ ý: Chơi chữ (là cầu) - Kim Trọng: Thủy đà nước) - My 
Châu. 

ở) Mười sáu từ 


Vốn dòng thi lễ, đôi tám xuân thu; gặp khách thư sinh, 


'h Nghĩa. Ba cây mọc sớm ở sân có con gái đẹp ngồi ở dưới, dãy núi lộ ra con 
tiưỡng, có quan sứ giả đi qua. 

'?‡ Theo truyện Văn cát thần nữ trong Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm, 
thị người con gái đó là chúa Liễu Hạnh. 


269 


đem lòng dục dịch? 


Đệ tử Trương Chu, mười năm Không, Mạnh, thây nàng 


nhan sẽ 


Chú ý: Chơi chữ: Ngũ kinh: Thị, L¿ 


° bậc đại nho: Trương 


, mới phải thưa trình 


(Khuyết danh) 


uân Thu. Thư, Dịch. 


, Chu Hi, Khổng Tử, Mạnh 


Tử, Nhan Hồi, Trình Di, Trình Hạo 


©) Hai mươi bạ từ (phúc hợp) 
Lo uì đân, nghĩ 


ân, công Bác uúi dâ 


dú 


¡ dân, oui hố cũng cÌ dân, dóc chí thờ 
thiên thu bát tần; 


Bố gọi bác, con gọi Bác, cháu chất lại gọi Bác, nói dòng 


theo Bạc, lòng dán mong Bác uạn thọ bó cương 


(Chúc thọ Bái 
Báo Quân đôi nhân dân - X 


g! Sáu nưượi lăm từ tphte hợp) 


Thời cũng may, công đăng 
hòa có gì đâu, nhẹ nhan, 


nhờ phận lại nhờ duyên, 


quan trong năm bảy thang, 
quan ngoại tám chín Hiện, 
nủo cờ nào biên, nào mũ 
ĐỐNg 
vanh, hèo hoa 


mào cản đai, nào 


thấm lọ 


gươm bạc. mặt tài tỉnh má 
gặp hội hiểm củng, khấp 
trời nam bê bắc cũng phong 
lưu, mùi thế nếm qua đã đủ 
(câu của Nguyên Văn S, 
rd). 


'° Chính là: rục rịch (giọng Bắc đọc là dục dịch), dục 


370 


5 70 tuổi - Nguyên Văn Tứ 


ân Canh tỉ (1960) 


Quyết Irủ phát, nợ tang 
6 pướng, ngài 


bong khó. 


ngưởng chăng tiên 1a 


ch: một nải 


ng tục, hầu gửi 
có, hàu trai năm bảy cạu, 
này cờ này điệu, Hay HƯỜU 
này thơ, này đàn ngọt hạt 
hay, trà chuyện thuốc lá, 
tay bù Uũ HA Ngoài ĐỒNG 


cương lúa, lấy gió nội trăng 


ngàn làm trí thức, tuôi trời 
thêm đó là hơn (câu của 


Cao Ba Quất đối 


ng có nghĩa là muỏn 


âu đối đài. cách đối thanh đối ý 


Chú ý: Đây là một loại 
i, miễn là gi 


à hễ từ cuối từng đoạn (câu đầu) và từ cuối toàn 


cũng rộng ì vế trên và vế dưới có đối nhau là 


được, nghĩa 
cầu cứ bên này bằng thì bên kia trắc hay ngược lại, chứ cũng 


không có một quy luật nhất định nào. 


4.2.9 Biền ngẫu 


Cũng như thể đối điên, thể biển ngẫu nằm trong phạm trù 


biển văn, nói chung tức là thể văn chỉ cần đối mà không cần 
vần. Nếu như trong đối liên, chỉ có hai vế đối nhau hoặc là hai 
đoạn gồm nhiều vế đối nhau, thì trong bài văn biển ngấu (biển: 
hai con ngựa kéo xe sóng nhau; ngẩu có hai nghĩa: tình cờ, từng 
cặp) có nhiều vế, nhiều đoạn bao gồm nhiều loại câu bất kỳ đối 
nhau từng cặp như các câu hát tự, song quan, cách cú, hạc tất”! 


4.3.2.1 Tính chất chung uê câu uăn biên ngẫu 


Lối văn biển ngẫu được chia ra làm hai thể: 
a) Cổthể!? 


Biển uăn nói chung đã có từ đời Lục trì 


u, Yêu cầu tối thiểu 
của thể này là chỉ cần câu đối nhau là được, còn câu muốn đặt 


hiểu gì cũng được, dài ngắn bao nhiêu từ cũng được, lại có khi 


hai đoạn dài đối nhau cũng được, không gò bó lắm. Lối này 


cổ thể mà cách đối câu so với văn xuôi cổ thì 


người ta gọi là 
chặt chê hơn vì đây là loại biển oăn, chứ không phải tản văn, 
nhưng so với tứ lục sau này thì lại rộng rãi hơn nhiều. Thí dụ: 


1 Gâu văn trong biển ngẫu cũng là các loại câu được dùng trong phú và văn 
tê. Xem chương Tính chất chung và mục Phủ và văn tế ở trên. 

Trong văn học cổ Trung Quốc thường chỉ dùng từ biển văn, mà không dùng 
tử biển ngầu, Như vậy hai từ thông nghĩa với nhau. Trong văn học ta, thường 
dùng từ biền ngẫu theo nghĩa hẹp để phân biệt với biển văn nói chung theo 
nghĩa rộng. 


271 


một đoạn văn theo lối cổ thể: Hịch tướng sĩ uăn của Trần 
Quốc Tuấn: 

Huống chỉ ta cùng các ngươi; sinh phải thời loạn lẹc. 
lớn lên gặp buổi gian nan. Ngó thấy sử giặc đi lợi 
nghênh ngang ngoài đường. Uốn lưỡi cú diều mà sỉ 
mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tế phụ 
Thác mệnh Hồi Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng 
tham không cùng; giả hiệu Vân Nam uương mà thu bục 
uàng, để uớt của kho có hạn. Thật bhác nào như đem 
thịt mà nuôi hổ đói, sao eho bhỏi để tai 0q 0Ê sat? 


Tủ thường tới bữa quên ăn, nửa đêm 0ỗ gối; ruột đau 
như cắt, nước mắt đâm đìa; chỉ căm tức chưa xả thủ, 
lột da, nuốt gan uống máu quân thù, dầu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội có, nghìn xác này gói trong da 
ngựa, ta cũng cam lòng! 


b. Cận thể thay thể tứ lục) 

Lối văn biển ngẫu câu ngắn câu đài từng cặp trên, đân dân 
đi đến một thể ổn định từng cặp mỗi câu mười từ ngất làm hai 
nhịp 4/6, gọi là lối cận thể” để phân biệt với lối cổ thể ở trên 
Thể này có từ đời Lục triểu, nhưng đến đời Đường thì mới được 
sắp đặt theo một khuôn khổ nhất định như kiểu các loại văn 
vần khác (thơ, phú). Những nhà thơ như Hàn Dũ, Liễu Tôn 
Nguyên đều giỏi về lối văn đó. Khi nói về thể này, người ta 
thường nhắc câu văn: "Biển tứ lệ lục, cẩm tâm Lú khẩu và gọi 
tất là thể biển lệ”, Thể biển lệ đời Đường chưa buộc phải có 


t! Theo bản dịch nguyên điệu của Hợp tuyển thơ văn Việt Nam tập lI của Nhà 
xuất bản Văn hóa Hà Nội 

'2) "Cận thể", từ của người đời Đường dùng để phân biệt với cổ thể trước đó. 

%' Câu của Liễu Tôn Nguyên. Nghĩa là: Biển thì bốn, lệ thì sáu, lòng (ý) như 
gấm miệng (lồi) như hoa. 
Biển (biển: ngựa kẻo xe sóng nhau; lệ: một cặp vợ chồng, từng đôi một, 
thông nghĩa với ngẫu lệ theo nghĩa cổ lại cũng thông nghĩa với lệ là đẹp như. 
đẹp đôi): song song từng đôi một. 


272 


mêm, đến đời Tống mới đặt thêm niêm và đưa vào làm văn 
trương ốc, gọi là thể # !ựe”', Lối cận thể đời sau được thông 
đùa:g là thể tứ lục đời Tống. 


Như trên đã nói, gọi là tứ lục vì mỗi câu có mười từ ngắt 
làm hai nhịp bằng cách kết hợp thể tứ ngôn với thể lục ngôn hay 
nói một cách khác, đây là một hợp thể của tứ ngôn và lục ngôn. 
Thí dụ 

Thừa thắng trường khu (tú), Tây hình hý oi ngã hữu (lục) 
Tuyển phong tiến thủ (tứ), Đông đồ tận phục cựu phong 
thục)” 

(Nghĩa: - Thừa thắng ruổi dài, Tây bình quân ta chiếm lại, 

Tuyển bình tiến đánh, Đông đô đất cũ thu uê) 
- Giữ dân làm gốc (tứ) chớ mong đục nước béo cò (lực) 
Nuôi sức đợi thời (tứ) đừng có tham miếng bỏ bát (lục)? 

Toàn bài mà cứ dùng một kiểu câu tứ lục đọc lên nghe cũng 
chán tai, nên để cho nhịp điệu thay đổi, có chỗ người ta đảo lên 
là lụe tứ, thí dụ: 

Những kẻ hại nòi hại nước (lục) xác xé thây uằm (0) 
Cùng ai đông chí đồng cửu (lục) uai kê sát cánh (tứ) 

Như thế, cũng vẫn còn độc điệu, nên nhà làm văn lại tiến 

lên một bước nữa là dùng cả các câu bát tự như: 
Đọc cáo Bình Ngô 
Noi gương Sát Thát”” 


Trong văn loại, biển lệ là lối tứ lục, phân biệt với biển ngẫu nói chưng, không 
phải là tứ lục. 
Tử "tứ lục" được dùng từ đời Tống 
'* Trích Đình Ngõ đại cáo của Nguyễn Trãi 
'* Trích Hịch đanh Tây của Lãnh Cỏ. Bài hịch này nói chung không làm theo 
thể tứ lục 
°'»4'2- Trlch Hịch đánh Tây của Lãnh Cổ đã dẫn ở trên. 


hoặc câu song quan, như: 
Đời trị loạn, sách xưa còn chép bản, 
Lễ chính tà, đời trước hãy trea gương” 

hoặc nữa cũng câu cách cú, nhưng ngắt nhịp khác, như: 
Nhỏ là loài ong kiến, còn biết lẽ quân thần, 
Lớn là loài hổ lang, cũng niệm tình phụ tử”: 

Như thế là ¿hể ¿ừ lục đã biến cách uò xích lại thể biên ngẫu 
cổ thể ở trên”. Tuy nhiên, tứ lục biến cách vẫn nằm trong phạm 
trù cận thể vì còn khác với cổ thể ở chỗ có niêm. 

Niêm có tác dụng làm cho bäi vần được nhịp nhàng, cân đối 
hơn. Niêm trong thể tứ lục (hoặc tứ lục biến cách) cũng dựa theo 
luật bằng trắc, có phần giống với niêm trong thơ Đường luật, tức 
là tính theo hệ thống dọc của bài, câu trên bắt xuống câu dưới, 
căn cứ ở: 

- Từ cuối câu (nếu là câu bát tự hay song quan). 

- Từ cuối vế (câu đậu) và từ cuối câu (nếu là câu cách cú). 

Và như vậy là bằng niêm uới bằng, trắc niêm uới trắc, móc 
xích câu này với câu khác từ đầu cho đến cuối bài, theo công 
thức sau đây: 


Công thức của niêm lối cận thể như sau: 


(*@) Trích Hịch đánh chuột của Nguyễn Đình Chiểu. Tất cả các bài hịch này 
đều không làm theo niêm của thể tứ lục, trừ một vài câu như đã trích ở trên. 
8! Những câu hạc tất dù ngắt theo nhịp nào, cũng không dùng trong thể tứ lục 
biến cách được, mà chỉdùng cho lối cổ thể, thí dụ như câu sau đây trong bài 

Hịch Cần Vương. 
Trong Nam cảnh trung tâm điếu phạt, mươi chín năm bực tức ôm tấm 
lòng Tô Vũ chăn dê. 
Ngoài Bắc thành gặp lúc nhiễu nhương, ba mươi tỉnh bồi hồi, toàn 
3 những dạ Huỳnh Huống đánh cọp. 
Chú ý: Phạt và tức, nhương và hồi, cùng trắc hay cùng bằng cả là không 
đúng kiểu hạc tất. 


374 


Thí dụ một đoạn gồm có: 

2 câu song quan thất ngôn 

2 câu cách cú tứ lục. 
Từ cuối của câu thứ 2 song quan... là bằng } niêm 
"Từ cuối của về thứ 1 câu thứ 1 cách cú phải là bằng 
Từ cuối của vế thứ 2 câu thứ 1 cách cú... lại là trắc } niêm 
"Từ cuối của vế thứ 1 câu thứ 2 cách cú phải là trắc 
Từ cuối của vế thứ 2 câu thứ 2 cách cú... lại là bằng v.v... 

Tóm tắt 

12 3 4 õ 6 7 bằng Èniêm 
12 3 4(@ằng5 6 7 8 9 10 (trắc niêm 
12 3 4(rắc) 5 6 7 8 9 10 @ằng} v.v 


Như trên đã nói muốn có niêm mà lại giữ được cả đối thì 
chỉ eó câu đơn giản từ một vế (bát tự, song quan) đến hai vế 
(cách cú) mà thôi, câu từ ba vế (hạc tất trở lên vì phức tạp quá 
nên không dùng được, nếu không muốn niêm bị phá vỡ. 


Cách đặt câu lệ trên, coi như thất niêm??, Đấy là trưng 
của thế tứ lục (và tứ lục biến cách) so với phú Đường luật có chỗ 
kháe, vì phú Đường luật chỉ cần vần theo hệ thống ngang, mà 
không cần niêm theo hệ thống dọc®). 

Thí dụ một đoạn văn theo lối cận thể, Bình Ngô đại cáo của 
yên Trãi (trích đoạn): 


-. Dự 


+ Xem chú thích 6 ở phần trên. 

* Thời xưa đi thi thất niêm là phạm l 

'? Đương nhiên, thỉnh thoảng một số đoạn trong một vài bài phú có niêm, 
nhưng vi phú buộc phải có vần, lại dùng văn hạc tất niên không thể duy trì 
niêm trong toàn bài được. 


t$ 
vả 
œ 


Phấn tích Lam Sơn. 
Thể thân hoang dã 
Niệm thế thù khởi khả cộng đái, 
Thệ nghịch tặc nam nữ câu sinh 
Thống tâm tật thủ giả thùy nhập dư niên, 
Thường phủ!' ngọa tân giả cái phì nhất nhật. 
Phát phẫn uong thực, mỗi nghiên đàm thao lược chỉ thư, 
Tức cổ nghiện kừm, tế suy cứu hưng uong chỉ lý 
Đồ hồi chỉ chí 
Ngộ mị bất uong 
Đương nghĩ kỳ sơ bhổi chỉ thời, 
Chính tặc thế phương trương chỉ nhật. 
Nãi dĩ: Nhân tài thủ điệp, 
Tuất kiệt thần tỉnh 
Bồn tẩu tiên hậu giả ký phạp kỳ nhân, 
Mưu mô duy ác giá hưu quả hỳ trợ 
Đặc dĩ cứu nhân chỉ niệm, mỗi uất uất nhỉ dục đông, 
Cố ư đãi hiền chỉ xa, thường cấp cấp di hư tả... 
Tu đây: 
Núi Lam Sơn dấy nghĩa, 
Chốn hoang đã nương mình. 
Ngắm thù lớn há đội trời chung 
Căm giặc nước thê không cùng sống 
Đau lòng nhức óc, chỗc đã mười mấy năm trời; 
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. 


t Có lẽ là đảm viết sai ra phủ. 


276 


Quên ăn uì giận, sách lược thao suy xét đã tình; 
Ngắm trước đến nay, lề hưng phấn đắn đo càng kỹ 

Những trần trọc trong cơn mộng mị, 

Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi 

Vừa bhi cờ nghĩa dấy lên. 

Chính lúc quân thù đượng mạnh. 

Lại ngặt 0ì: 
Tuấn biệt như sao buổi sớm, 
Nhân tài như lá mùa thu. 


Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần: 


Nơi duy ác hiểm người bàn bạc. 
Tấm lòng cứu nước, uẫn đăm đắm, muốn tiến uê đông 
Cổ xe cầu hiền, thường chăm chăm còn dành phía td'"' 


Chú ý: Ở nguyên văn cũng như ở bản dịch, niêm trong đoạn 


này rất chỉnh; eứ một cắp trắc tiếp đến một cặp bằng hay ngược 
lạt và cứ như thế mà tiếp diễn cho đến hết. 

Tuy nhiên vì lối này gò bó, cho nên ngay trong bài cáo của 
Nguyễn Trãi cũng có chỗ không theo đúi:g niêm thí dụ như 
đoạn: Chấp nhất kỷ chỉ biến, v.v... 


4.2.3.2 Các loại uăn biển ngẫu 


Văn biển ngẫu khá phức tạp bao gồm nhiều loại, tựu trung 
có thê chia ra như sau: 


- Loại vàn có tính chất chính trị như hịch, cáo; 
- hoại văn có tính chất hành chính chuyên đùng ở cùng 
đình như chiếu, chế, biểu trướng. 


“! Theo bản dịch nguyên điệu của Bùi Kỷ do Bùi Văn Nguyên sửa lại, trong 
sách Hợp tuyển thơ vàn Việt Nam đã nói ở trên 


377 


- Loại văn có tính chất từ chương chuyên dùng ở trường ôc 
như văn sách, kinh nghĩax. 
* Loại thứ nhất: Hịch tà cáo. 

œ) Hịch 


Hịch là một ¿hể ăn chiến đấu thời xwa có tính chất, cổ động 
thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống kẻ thù trong hoặc 
ngoài nước. 

Vốn xưa đó là những bài diễn thuyết quân sự gọi là thệt" 
thí dụ như những bài Cam thệ, Thang thệ, Thái thệ, v.v... ủ 
Kinh Thư. Từ "hịch" lần đầu xuít hiện thời Chiến quốc (thí dụ 
như Hịch Tê Hoàn Công đanh Sở)”. Chữ hịch Hân văn nếu 
chiết ra thì có nghĩa là bài văn công khai Gninh bạch chỉ uăn) 


khắc vào gỗ để tuyên bố cùng mọi người, do đó nên có tên là 1 
bố (nói công khai). 
Về bố cục, bài hịch thường có bốn phần chính: 
- Phần mở đầu có tính cách nêu vấn để. 
- Phần thứ bai thường nêu lên truyền thống đấu tranh về 
vang trong sử sách để gây lòng tin tưởng. 
- Phần thứ ba thường nhận định tình hình phía ta và phía 
địch như về phía ta, vạch rõ ưu khuyết điểm, về phía địch, 


nêu rõ tội ác để gây lòng căm thù sâu sắc. 


- Phần kết thúc thường đề ra chủ trương cụ thể và kêu gọi 
đoàn kết đấu tranh, 


Tuy nhiên, cách kết cấu một bài hịch thì tùy r 
thay đổi, không nhất thiết phải theo trật tự trên, miễn là lôgic 
phải thật là chặt chẽ và lập luận phải đanh thép, thuyết phục 


Thể văn hịch thì có thể là văn xuôi, có thể là văn vần, có thể là 


ội dụng mà 


' Thệ tiếng Pháp dịch là harangue, còn hịch dịch là appel. 
'? Theo Lưu Hiệp trong "Văn tâm điều long". 


278 


văn biển ngẫu (thể biển ngẫu thường được dùng nhiều), miễn là 
lời văn biểu hiện được nội dung chiến đấu như tha thiết khi đi 
vào tình cảm, hùng trắng khi kêu gọi ra chiến trường, v.v... 
“Thời xưa chỉ vua chúa, quan tướng mới thảo ra hịch, nhưng 
trong giai đoạn chống Pháp, thì nhân dân dứng lên khởi nghĩa 
chống áp bức cũng có thể làm hịch kêu gọi chiến đấu, do đó 


trong các loại từ của tứ lục, thì hịch là một loại phổ biến nhất và 


được làm 
b) Cáo 


g quốc âm nhiều nhất. 


Nếu kịch thiên về cổ động, huấn thị, thì cáo” lại thiên về 
tổng kết một công việc, trình bày một chủ trương xã hội hay 
chính trị có tính cách tuyên ngôn để cho mọi người cùng biết. 
Khi vua Thang đánh thắng vua Kiệt nhà Hạ, đến đất Bằng có 
đọc bài Cáo, người đời sau gọi là Thang cáo”. Bài Bình Ngô đại 
cáo là do Lê Lợi sai công bố cũng có ý nghĩa như vậy. 

Cũng như hịch, cáo có thể văn hùng biện, do đó lời lẽ phải 
đanh thép, lý luận phải sắc bén, nội dung phải chắc nịch và bế 
cục phải rõ ràng, cách chia đoạn mạch thì do nội dung quyết 
định, nhưng thông thường, bài cáo xưa nay thường gồm có các 
phần như sau: 

- Phần mở đầu nêu lên luận để chính nghĩa và chứng minh 

luận để đó. 

- Phần thứ hai xác định bản cáo trạng tội ác của giặc. 

- Phần thứ ba kể lại vắn tắt quá trình chỉnh phạt và kết 

quả thắng lợi. 

- Phần cuối là lồi tuyên bố kết thúc để mọi người hiểu rõ 


những nhân tố tất thắng của cuộc chiến đấu chính nghĩa. 


°' Tiếng Pháp dịch là Proclamation hoặc avis. 
*' Theo Kinh Thư: ở sách này, có những bài khác như Đại cáo, Khang cáo 


379 


Thể văn cáo cũng rộng rãi: văn xuôi, văn vần, văn biển 
ngẫu đều được cả. Thí dụ những bài cáo trong Xinh Thư viết 


bằng văn xuôi, còn Bừah Ngõ đại cáo do Nguyễn Trãi viết thì 
bằng Hán văn và bằng tứ lục cận thể, 


Sau đây là một thí dụ văn tứ lục cận thể về loại này: 


HỊCH TÂY SƠN ĐÁNH TRỊNH 
Sinh dân phải nuôi dân làm trước, uậy hoàng thiên dựng 
đống quân sư! 


Gặp loạn đành dẹp loạn mới xong, ấy uương giả có phen 
bình cách. 


Hội thuận ứng" thế đừng được chúa? 

Việc chỉnh trụ" lòng há muốn ru! 
Dậy: 

Bểm khí trời Nam, 

Vốn dòng họ Nguyễn 

Nhờ lộc nước phải lo uiệc nước, đôi phen Trương tử giã ơn 
Hàn” 

đo cơm uua nên nhờ nghĩa uua, chỉ để Tòo Man dòm uợc 
Hán". 

Giận quốc phó”' ra lòng bội thượng. 

Nên. Tây Sơn xương nghĩa cần 0uương 

Trước là ngăn cột đá giữa dòng, héo đẳng nghịch đặt mưu 
ngấp nghé; 


{9 Thuận ứng: thuận ý trời, hợp lòng người. 

'?' Chỉnh trụ : đánh dẹp. 

®) Trương tử: Tức Trương Lương, tự là Tử Phòng, tôi nước Hán. Hàn bị Tần 
diệt, sau ông theo Hán diệt Tần; gián tiếp trả thù cho Hán. 

' Tảo Man: Tào Thảo, tự là A-Man. 

' Tức Trương Phúc Loan. 


280 


Sau là tưới mua dâm bhì hạn, bảo cùng dân sa chốn lâm than. 

Ví lòng trời còn nên nếp Phú Xuân, ắt dấu cũ lại cơ đồ 
Hữu Hạ 

Nào biết ngôi đời có bảy, giặc họ Trương toan phiến biến 
mười tuần; 

Bông xui thế nước làm ba, tôi nhà Hạ phải thu hồi hai nước!” 

Thế bạng duật?' đương còn đối mặt; 

“Thói đường lang” sao khéo lắng tai! 

Ngoài mượn lời còn uiện làm danh, dân kinh loạn ngữ 
bình điếu phạt, 

Trong mang chữ thừa nguy để dạ, chốn thừa bình nên nỗi 
lưu ly. 

Cung đài thành quách phá lâng lâng, 

Súng ông thuyên bè thu thảy thảy! 

Cơn gấp khúc chẳng thương lòng ngoại tộc”, đã cùng rừng 
đuổi thú thời thôi. 

Dấu cưỡi rồng còn đội chức tiên quân”, lại khoét lỗ bừa 
sâu sœo nữ? 

8o chữ bạo, lửa nông quá Hạng; 

Dò lòng người, nước chảy uề Lưu'® 

Chúng điêu tàn mang cờ nghĩa uê đầu, khiến quân số một 
ngày một thịnh; 


+ Khi nhà Hạ mất nước, tôi cũ nhà Hạ là My thu thập quân hai nước chư hầu, 
mưu phục hồi nhà Hạ. 

'! Rạng duật: trai và cò trong câu "Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi". 

'®' Đường lang: con bọ ngựa trong câu "đường tí đương xa" (bọ ngựa chống 
bánh xe), 

' Trong Hợp tuyển tập II, chú thích rằng chúa Nguyễn là ngoại tộc của chúa 
Trịnh, nhưng chú Nguyễn có đánh được Trịnh như câu văn đã nói đâu. Chính 
Nguyễn Nhạc có con gái gả cho thế tử Dương, nên Nguyễn Nhạc thường nói 
mình là họ ngoại của chúa Nguyễn (theo Hoàng Lê nhất thống chị). 

'® Cưỡi rồng: Vua chết (lấy tích vua Hoàng đế cưỡi rồng lên tiên). Tiên đế: chỉ 
chúa Nguyễn đời trước. 

®) Hạng: Hạng Vũ; Lưu: Lưu Bang, 


281 


Dân cơ cận cảm lòng nhân ngóng cổ, nên bình t càng 
thấm càng thêm 

Quang Nam đà quét sạch bui nhơ. 

Thuận Hóa lại đem uê đất cũ. 

Nam một dải trăm hình phẳng lặng, cơ thái bình đứng đợi 
đã gần. 

Bắc mấy thành tin nhạn chưa yên, bê cứu uiện ngồi trông 
sao tiện? 

Sắp sửơ uốn nguyện lòng thực, 

Vỗ uê phải ngỏ lời ngay. 

Chữ “hướng mình" phải mượn dì suy, thưởng sĩ nữ huyền 
hoàng là thết. 

Máy "trợ thuận" hẳn nhiêu bẻ biết, Tên lại đân ngựu tửu 
nữa ta? 

Ai biết suy lẽ phải, quyết một lòng Hạ chúng hê tô 

Ta chả phụ dân lành, ắt bốn chữ thu hào uô phạm. 

Thói bội phản chớ quen như trước, 

Phúc thái bình đều hiểu uê sau. 

Nước triều đông uì chẳng thuận lòng, lại cự cưỡng rắp giơ 
tay chắn; 

Lủa cháy đã nỡ hòa lầm ngọc? dâu hiền ngu khôn lọt lưới trời. 

Ân uới uy ngô cáo lòi hằng. 


Thuận hay nghịch mặc lòng ai quyết. 


! Theo Kinh Thư, Chu Vũ vương đánh Trụ, sĩ nữ nhà Thương đem lụa vàng ra 
đón chào quân sĩ. 

'! Theo Hán thư, Lưu Bang đánh Tần, dân nhà Tần đem trâu và rượu ra khao 
quân. 

'! Hạ dân: dân nhà Hạ, Hề tô: đợi được cứu sống. 

+9 Điển ở Kinh Thư. Lửa cháy núi Côn Sơn, ngọc bị cháy lây với đá. 


282 


Trước nghe lời hịch 


Kêún lại chân xe! 


uoai thứ bai: Chiếu, chế, biểu, trưởng. 

Đây là những thể văn chuyên để cho vua dùng như chiếu, 
chế hay cho quan (và các nhà thế tộc) dùng như biểu, trướng”, 
Chiếu, chế, biểu có tính chất là loại công văn, riêng trướng thì 
có thể dùng vào việc công hay việc riêng trong gia đình. Thỉnh 
thoảng, chiếu và chế cũng được dùng ở các kỳ thị Đình. 

Về thể văn, chiếu, chế, biểu, trướng cũng giống như hịch, 
cáo có thể làm bằng văn xuôi, văn vần hay tứ lục, không có gì 
khác biệt”. Đương nhiên, lời vua ban xuống thì có nghiêm nghị 
vớ: giọng bể trên hơn và lời thần dân tâu lên thì có ít nhiều tính 
chất nhún nhường và thù phụng. Chỉ cần phân biệt về tính chất 
nội dụng của nó mà thôi. 

a) Chiếu uà chế 


Chiếu là lời vua ban bố mệnh lệnh cho thần dân nói chung 
(tức là quan lại và nhân dân). C#ế là lời vua phong thưởng cho 
các quan văn võ có công. Trước thời Thất quốc ở Trung Quốc, 


f? Hai câu sau này không có trong bản của Minh Tranh 
Bài hịch trên đây tương truyền là của Nguyễn Hữu Chỉnh dựa vào thế Tây 
Sơn làm ra để đánh Trịnh. Căn cứ vào nội dung của bài, nói chung ca ngợi 
Tây Sơn, nhưng cũng có chỗ thầm oán Tây Sơn và căn cứ vào vài chỗ như 
"Nhờ lộc nước... ăn cơm vua..." đúng với thân thế của Chỉnh, cũng có thể tin 
là do Chỉnh làm ra. Lại có người cho rằng hịch này có thể do Nguyễn Huệ 
sai làm khi cất quân ra Bắc lần thứ nhất. Theo sách Hoàng Lê nhất thống 
chí, thi Chỉnh có làm hịch. Dù ai làm ra thì hịch này cũng nghiêng về phía 
Tây Sơn đánh Trịnh, vậy tạm để khuyết danh chờ tra khảo sau. So vơi bản 
của Minh Tranh trong Hợp tuyển, bản của chúng tôi có dị khảo và đầy đru 
hơn bản của Minh Tranh. 

Về sau, bình dân cũng có người dâng biểu lên vua, và làm trướng mừng 
nhau. 

°®' Chiếu dời đõ đời Lý Thái Tổ, Biểu trần tinh của Hoàng Diệu chẳng hạn, làm 
bằng văn xuôi Hán tự. 


283 


chiếu gọi là mệnh, sau đổi là ¿ệnh, nhà Tần lại đổi là chế. Nhà 
Hán định lại phép tắc, chia mệnh ra bốn loại: 

- Sách thư để phong vương hầu. 

- Chế để thi hành ân xá. 

- Chiếu để bá cáo với trăm quan. 

- Giới sắc để khuyên răn các châu quận. 

Như vậy là các từ chiếu, chế có từ đời Hán, nhưng nội dung 
ý nghĩa có khác so với đời sau như các triều vua nước ta từ Lý 
trở đi chẳng hạn. Chiếu sau này không phải chỉ bá cáo riêng cho 
các quan, mà chung cho cả nước, c»ế cũng không phải chỉ nói 
riêng về việc ân xá, mà nói chung về tất cả các việc gia ân, khen, 
thưởng, v.v... Phạm vi và tác dụng của chiếu và chế có rộng hơn 
so với quy định đời Hán®?, 

b) Trướng 

Trướng là lời chúc tụng lẫn nhau giữa các quan hay các 
nhà quyển quý trong các lễ mừng thọ, mừng thăng chức, tháng 
tước, v.v... (gọi là trướng vì các lời chúc mừng thường được thêu 
vào trướng hay viết vào giấy và cài vào một bức trướng”). 

©) Biểu 

Biểu là lời của thần dân dâng lên vua để chúc mừng (bạ 
biểu), để tạ ơn (tạ biểu) hay để bày tỏ một việc gì (trần tính 
biểu), v.v... 


Sau đây là một thí dụ về lối biểu: 


+ V¿ các triều vua như triều nhà Nguyễn ở ta tên gọi các loại công văn như 
chiếu, chế cũng có thay đổi: chiếu thì gọi là chiếu dự, sau chỉ gọi tắt là du. 
chế thì đổi là sắc dụ, sau chỉ gọi tắt là sắc. Chức năng của sắc rộng rãi hơn 
chức năng của chế, sắc là lời ban thưởng cho các quan lại, các vị thần cũng 
như dân thường nói chung. Thường đi kèm với sắc là chỉ có nhiệm vụ giải 
thích việc thực hiện của sắc. 

' Ngoài ra, trong nhân dân còn dùng các thể thư, tán bằng văn biểu ngẫu 


284 


BIỂU TẠ ƠN CỦA NGUYÊN TRÃI 
Trôm nghĩ: 
Sáu chục niên tòn, chức phận đã đành giữ phận. 
Chún trùng" ban xuống, mong ơn lại được ban ơn 
Ngắm lòng biết uĩnh, 
Nghĩ mình thêm thẹn: 
Thân: 
Vốn dòng xưa thân sĩ; 
Quen học lối từ chương. 
Ghi nhớ Điển Phần", chí những rắp uiệc người xưa đã rắp, 
Yêu uì dân chúng, lòng hằng lo điều thiên hạ chưa Ìo 
Nước nhà khói lửa đương khi 
Chân chúa gió mây gặp hội” 
Cửa uiên'” ruối ngựa, mưu uiệc lớn mò nửa đời trung nghĩa 
Đẹhn tròn; 
Miệng cọp gieo mình, quyết nghị hòa để hai nước can qua 
xếp nghỉ. 
Đặc ân được thưởng, 
Chính thức ban cho. 


Bàn uốn nghe mà chước uốn theo!” 


Công đã thành mà danh đã toại 


'? Chỉ vua 

'' Tam phần: Sách nói về Tam hoàng; Ngũ điển: sách nói về Ngũ đế. Đây nói 
chung các sách kinh điển thời xưa. 

'* Nói việc Nguyễn Trãi gặp được Lê Lợi thời kháng Minh. 

ửa viên: (Viên: xe) chỉ nơi trụ sở của Vua khi đi tuần thú hay săn bắn. 

!# Ý nói vua biết nghe lời khuyên răn. 


285 


Thê Bạch mã", ban phù” phong ấp, chung cả mọi người, 
Thói Thanh nhăng”, tiếng lại lời qua, riêng oan một môi. 
Mới biết: chí khăng khăng khó hợp 
Cho hay: uật trong trắng đễ nhơi 
Ví tiên đế không thấu rõ ngọn nguôn, 
E tiểu thân đã ngậm cười chín suối! 
Qua rồi oiệc trước, 
Không thẹn lòng nay. 


“4 


im mã ngọc đường” uật cũ may còn nguyên uen; 


Thanh thiên bạch nhật, gan trung được sáng ngời: 
Mặt trài đã xế bóng dâu, 
Giấc mộng còn uương cửa khuyết". 
Tòi hèn sức mỏng, 
Tóc bạc lòng son. 
Tưởng rằng phận thấp trói đã yên bề, 
Ngờ đâu lượng trên còn trao chức cổ. 
(Mừng gặp Hoàng đế bệ hạ): 
Tàu lòu gương sáng, 


' Bạch mã (ngựa trắng): có hai nghĩa: thời xưa giết ngựa trắng ăn thể (theo 
sách Quốc sách). ở đây nhà Lê theo tục nhà Lý, hàng năm vua và các công. 
thần đến đền Bạch mã (Hàng Buồm) ăn thể. 

' Phù: dấu ấn. Khi tin ai thì cấp cho người ấy một nửa, còn một nửa để sau 
ráp lại làm tin. 

°®! Thanh nhăng (nhặng xanh): đầu đề một bài thơ trong Kinh Thi (Tiểu nhã), ý 
khuyên U vương nhà Chu không nên nghe lời gièm pha. Sau người ta dùng 
từ đó để chỉ bọn siểm nịnh. 

! Kim mã: nói những người thi đỗ chờ bổ dụng (đời Hản Vũ để), Ngọc đường 
tòa Hàn lãm đời Tống thải 

'° Bóng dâu: chỉ nơi quê nhà. ý câu này: đã già mong ở quê nhà. Cửa khuết: 
cửa cung vua. ý câu này, còn nghĩ đến triều đình. 


286 


Lông lộng trời cao. 
Sách Đế Nghiêu tại thánh mắt thần, xét người dùng trí, 
Cung Đại Thuấn lòng trời lượng bể, dãi chúng lấy khoan!" 
Chọn hiển chẳng cứ nào phương, 
Dùng tài dốc lòng hết cách. 
Kén người như rau phỉ, rau phong đêu hát”. 
Gìn người như đồ thô, đỗ méo uẫn dùng” 
Thương thân như con ngựa già, đường xa kham ruổi, 
Coi thần như cây tùng bách, sương tuyết chịu quen, 
Mặc gièm pha chẳng bụng nghỉ ngờ, 
Tự phán đoán riêng lòng tín cậy, 
Khiến cho già côi, 
Trở lại uui tươi. 
Chức giữ Đông đài? uốn uiệc triều đình rất trọng. 
Việc biêm Tam quán'”) ấy điều nho giả thêm uình 
Phương chỉ: 
Ban quốc tính cho rạng tổ tông, 
Phong công thần xúng hàng hào kiệt: 
Cảm bích mà lệ chảy. 
Mừng rõ khiến lòng lo, 
Tự xét ngu hèn, 


£ Khoan: lòng khoan hồng. 

® Rau pi'ong, rau phỉ: tuy không quý nhưng ăn ngon (theo thơ Cốc phong 
trong Kinh Thì). 

+! Câu này ý nói: quý người để giáo dục bổi dưỡng, mà không phụ một ai. 

! Đông đài: Đời Đường đổi Môn hạ sảnh làm Đông đài, có chức Gián nghị đại 
phu, giữ chức kiểm tra hành lý. 

t! Tam quản: 3 cơ quan coi việc chép sử, việc học hành và việc bổ dụng các 
quan. 


287 


Lấy gì cả đáp. 
Thân cúi xin: 
Gin bên tiết cũ; 
Hồng hịp người xưa: 
Biển thẳm non cao, cha từng báo ơn trên chút đỉnh 


Trời che đất chủ, dám đâu quên đức cả muôn trùng”. 


* Loại thứ ba: Kinh nghĩa 0à uăn sách 

Kinh nghĩa và văn sách là những thể văn biển ngẫu 
chuyên dùng ở trường ốc, do đó chỉ làm bằng chữ Hán. Tương 
truyền Lê Quý Đôn có làm một vài bài bằng quốc âm theo lối đo. 
Cả bai lối này không làm theo thể tứ lục, mà chỉ làm theo thể 
biển ngẫu thông thường (cổ thể). 

a) Kinh nghĩa 

Kinh nghĩa là một bài văn giải thích một câu lấy làm dầu 
để trích trong các kinh truyện”, do đó cũng gọi là tình nghĩa 
(tỉnh: làm cho rõ). Kinh nghĩa lúc đầu làm theo thể tản văn, về 
sau mới làm theo thể biển ngẫu. Có hai thể Kinh nghĩa: mệt thể 
tự do có thể gồm hai đoạn đối nhau gọi là lưỡng phiến, có thể 
gồm nhiều đoạn tùy nội dung của đề ra, gọi là tản hanh (tức là 
là gặp ý gì thì giải thích ý ấy thành một đoạn). 

Đến đời Thành Hóa (1465-1487) nhà Minh mới đặt ra thể 
bát cổ (tám vế)? và từ đời Thanh về sau rất được thông dụng ở 
trường thi. 


Các đoạn mạch trong một bài Kinh nghĩa bát cổ như sau: 


°9 Bản dịch của Vân Trinh. 

!! Kinh truyện nói chung như Ngũ Kinh, Tứ Thư, Bắc Sử, Nam Sửv.v 

® Ở Việt Nam, kinh nghĩa thể tản văn được dùng từ niên hiệu Quang Thái dời 
Trần Thuận tông (1368-1398) và kinh nghĩa bát cổ thì đến thẻi cuối Lê mới 
thịnh hành. 


288 


Không 1. Phá đề: mỏ đầu (2 câu) Lời mình 

cần đối { 9. Thừa đề: phát triển câu mở nN. ói 

Đối hay — rCDừ doạn sau trở đi, phải thay lời người xưa mà nói) 

không 12 Khởi giảng: bắt đầu giảng đại ý của đầu để. 

cũng được 

4. Khai giảng: Mỏ ý đầu bài (2 câu) 

Tám câu | (cuối đoạn này, có một câu hoàn để nhắc lại 

này (bát cổ)| câu đầu bài) (2 câu) 

buộc phải | 5. Trung cổ: giải thích rõ đầu bài (2 câu) 

có đối. 6. Hậu cổ: bình luận rộng ý đầu bài (2 câu) 

T. Kết cổ: tóm tắt ý đầu bài (9 câu) 

8. Thúc đề: Một vài câu kết thúc (không cần đối 
nhau) (hay kết t]) 


Thí dụ một bài kinh nghĩa bát cổ: 


MẸ KHUYÊN CON LÚC VỀ NHÀ CHỒNG 
Đầu bài. Con về nhà chồng, phải kính phải răn, chớ trái 
lời chồng. (Chữ Kinh Lễ: vãng chỉ nhữ gia, tất 
kinh tất giới vô vi phu tử). 
Bài làm. 
_ (Câu phá) Khuyên con giữ đạo làm dâu, bà mẹ nghĩ đã đến 
lắm uậy. 
(Câu thừa) Phù con dại cái mang, lẽ xưa nay uốn thế. 
Nhuyên con phải kính trọng chồng, há chẳng phải đạo 
(Khối giảng)” Mẹ đưa con ra của, ý nhủ rằng: trong phối 
định ba giêng”' dạo cả, thực là phong hóa chỉ nguyên; mà 
hôn nhân hai họ giao hoan há để một lời chỉ trách? 


°! Từ đây là lời của mẹ trực tiếp nói. 
? Ba giềng: dịch chữ tam cương (Quân thần, phụ tử, phụ phụ). 


289 


(Lãnh mạch) ắc đưa con ra, mẹ càng nghĩ lắm, con ạ! 

(Lãnh mạch) Mẹ đưa con ra, mẹ càng nghĩ lắm, con ạ* 

(Khổi giảng vế trên) Con, con mẹ, mà đâu, đâu người 
uậy! Hoặc lời ăn lời nói chỉ ra tuông, tức lành đồn xa, dử 
đôn xa, ai bảo rằng con chỉ còn nhỏ. 

(Khai giảng vế dưới) Dâu, dâu người, mò con, con me 
uậy! Hoặc trong cửa trong nhà chỉ có chuyện, tức yêu rôt 
tốt, ghét nên xấu, rồi ra trách mẹ chỉ không răn. 

(Hoàn đề) Về nhà chồng phải kính phải răn, chớ trái lời 
chồng, con nhét 

(Trung cổ vế trên) Lúc ở nhà thà mẹ, thờ cha, uề thà 
chồng nhờ chông con nhé! Khôn chẳng qua lẽ, bhóo chóng 
qua lời, chớ bắt chước người đời xó chân lỗ mũi chỉ lòng 
nhăng. Nhủ này con, nhủ này con: đi đến nơi, uê đến chấn, 
uiệc nhà cửa chỉ siêng năng, hỏi thì nói, gọi thì thua, thờm.e 
thờ cha chỉ phải lễ. Kính lấy đấy! Răn lấy đấy! Liệu học ïr, 
học nói, học gói, học mỏ; khi anh nó hoặc ra xô xát chỉ ời, 
cũng tươi, cũng đẹp, cũng vui cười, chớ như ai học thói thà 
ma, mà học con cà con bê chỉ kể lề 

(Trung cổ uế dưới) Lúc ở nhà là mẹ là con, oễ nhà chìng 
là dâu là con nhé. Khôn cho người ta dát”, dại cho người 
thương, chó bắt chước người thế mặc áo qua đầu chỉ bh:ng 
khinh. Nghe chưa con? Nghe chưa con? Ăn có nơi, nắn: cÓ 
chốn, lời ăn nết ở chỉ ra tuông; gọi thì dạ, bảo thì uâng, thờ 
mẹ thờ cha chỉ phải đạo. Kính uậy thay! Răn uậy thay! Ghió 
cậy khôn, cậy khéo, cậy duyên, cậy tài; khi anh nó hoặc nổi 
bằng bằng chỉ sắc, thì lạy thì uan thì lễ phép, đừng học chỉ 
những tuông đĩ thoã, mà hoặc dây mơ rễ má chỉ lôi thôi. 


“Hậu cổ vế trên) Đời có kẻ xem chồng như đứa ăn đứa ở. 
thậm đến điều mày tớ chỉ khinh. Chẳng biết rằng: ngu sỉ 
cũng thể chồng ta, dầu rằng khôn khéo cũng ra chẳng người 
suy chẳng nghĩ, lại ra điều cả oú lấp miệng em'", sao chẳng 
biết xấu chàng hổ ai chỉ lý! Mẹ khuyên con giữ đạo cương 
thường, khôn hèn cũng chịu, hay đỏ cũng đành, chớ hoặc 
sinh tênh uếnh chỉ môi:khi anh nó giận quá sinh xằng mẹ 


con ắt phải mắc bèo trôi” chỉ tiếng. 

(Hậu cổ vế dưới Đời có hẻ giận chồng mà đánh con 
đánh cái, thậm đến điều mày tao chỉ quá. Chẳng biết rằng: 
khôn ngoan cũng thể đàn bà, tuy rằng cụng dợi cũng là đàn 
ông. Bạ ăn bạ nói, lại ra điều múa rìu qua mắt thợ”, sao 
chẳng biết già đòn non lẽ chỉ cơ? Mẹ khuyên con giữ nết 
thảo hiền, uọt roi cũng chịu, yêu thương cũng nhờ, chó hoặc 
lô sâm sâm chỉ mặt; khi anh nọ nói dại càng thêm chuyện, 
cha con ắt phải mang 0ở cọc “chỉ cười. 

(Kết cổ) - Con ơi, nhập gia tùy tục, mẹ nhủ cho đạc uợ chỉ 
thường, xuất giá tòng phu, con phải giữ nhà chồng chỉ phóp. 

(Thúc đê) - Thôi mẹ uêt 


(Lê Quý Đôn) (2) 


b) Văn sách: 


Văn sách (sác 


trả lời 


: mưu mô, kế hoạch) là một thể văn làm để 


những câu hỏi của đầu bài về kiến thức và mưu hoạch 


của mình, Cũng như kinh nghĩa, văn sách có thể làm bằng tân 
văn hay biển ngẫu. Có hai thể văn sách. 


#! Tục ngữ: nói ý lăng loàn kếp mạt. 
#! Tục ngữ: mẹ vợ như bèo trôi sông, ý nói khinh miệt 


G:T, 
T 


gữ: nói ý hợm hĩnh, kiêu kỳ. 
gữ: Bố vợ thì vớ cọc chèo: ý nói đãi bố vợ không ra gì cả. 


291 


- Văn sách mục: tức là loại bài lấy một để mục hay ba hên 
đề mục làm đầu bài,*rồi tuần tự theo đấy mà hỏi từng việc cỏ. 
kim, kinh, sử hoặc thời sự. Bài văn sách mục như vậy là bao 


gồm nhiều vấn để, nên khá dài. Đôi khi, câu hỏi này chẳng chịu 
sang câu hỏi khác, thí sinh tùy theo đấy mà gỡ dân từng ý, có 
thể đảo lên đảo xuống chút ít, nhưng thiếu ý bay thừa ý đểu 
không hợp lệ. 

- Văn sách đạo: tức là loại bài chỉ hỏi riêng một vấn để, do 
đó thường là ngắn. Có thể nói văn sách đạo là một phần của văn 
sách mục. 

Về cách làm bài thì cả hai thể trên đểu như nhau: bố cục 
thì dựa theo câu hỏi của đẻ ra. Tuy nhiên, thí sinh phải theo 
một số câu lề lới nhất định như sau: 

Bắt đầu phải có ba từ: Đối sĩ uấn (kẻ sĩ xin thưa)”, rồi nơi 
cho hết đại ý của đầu để. 

- Tiếp đến câu: Từ thừa sách uấn nhỉ lược trần chỉ (Nay 
vâng lời sách hỏi và bày tổ ra đây). Từ đây trở đi, cứ theo thứ tự 
câu hỏi mà trả lời Cứ đầu mỗi câu phải có mấy từ. Thiết vị 
(trộm nghĩ rằng)?! 

- Cuối bài, phải có câu: Sĩ giả, hạnh phùng thịnh thế, tong 
sự uăn trường, Quân kiến như tư, oị trí khả phủ, nguyên chấp sự 
kỳ trạch nhí tiến chỉ. Sĩ cẩn đối (Sĩ đây may gặp đời thịnh, theo 
việc văn trường, 


iến thức hẹp hồi như vậy, chưa biết. có phải 
hay không, xin quan trường xét lựa mà cất nhắc cho. Xin vâng 
lời sách mà đáp). 


Thí dụ một bài uăn sách mục: 


#! Đây là thi hương, thi hội thì thay từ sĩ bằng từ sinh và thi đình thì lại thay 
bằng từ thần. 
'#ì Ý nói khiêm tốn. 


292 


LẤY CHỒNG CHO ĐÁNG TẤM CHỒNG 
Vấn - Tục ngữ có câu rằng: "Lấy chồng cho đáng tấm 
“hỏng, bỗ công trang điểm má hồng răng đen”. 
Lại có câu: “Chẳng tham ruộng cả qo liên, tham uê cái bút 
cái nghiên anh đố”. 
Kim khảo 


tăng Biên tứ thiên uạn nữ nhỉ chỉ nghị: bất trí hà 


Phù anh đồ dài lưng tốn ải ăn no lạt năm”, 


sở thủ ư anh 


đó, nhí quyền luyến nhược PM dự?” 
Thí cị trần chỉ, dĩ quan xuân hoài tình tự. 


Đáp - Em là phận gái nghe rằng: Đương sen ngó đào td, 


ấp hỏi thanh xuân”" chỉ phải lửa, nhỉ tài trai gái s 


cảm sắt chỉ tốt đôi 


ít sách hỏi mà lưu 


: bảy ra). 


Trúm nghĩ răng: Nông bay còn đợi đảm mấy, bản bình 


tác" phái đời tay anh hùng, Lấy chúng em chỉ má đó hồng 


bong, răng đen nhiêng nhức, chàng những muốn cô tủ dù nho 
=hỉ dự, nần là mong chồng loạn cơ phụng chỉ chung tình. Nếu 
mà cụ đâu cảnh mai thời công trang điểm chẳng hoài lắm 


'*'Kim khảo: Nay xét (chữ lề lối bải thị). 
!?+ Nghĩa là từng thấy muôn nghin con gái chê anh học trò, như vậy, không biết 
chuộng anh đồ vì nối gì mà quyến luyến như thế ru? 
Nghĩu là: thử bày tỏ ra để xem tình ý lòng xuân 
! Trọng Quốc vàn trích diễm, Dương Quảng Hàm ghỉ là hôn nhân, trong Quốc 
văn cụ thể, Bùi Kỹ ghỉ là Phong Vân 
Bản của Quốc văn trích điễm chép. 
Chí chim ¡ trắng, vẫn là mong giải cấu chỉ tốt đói; chọn mặt gửi vàng, dẫu 
ý ai cùng vậy. 
Bản của Phan Kế Binh trong Việt Hán văn khảo và của Bùi Kỷ trong Quốc văn 
cu thế chép sót 3 đoạn, ở đây chúng tôi theo bản của Dương Quảng Hàm. 
" Hán bình tước: theo tích người Đậu Nghị vẽ một con tước (chim sẻ) vào 
cành bình phong và bảo rằng: Hễ ai bắn trúng mắt con chỉm sẻ này thì ta gả 
còn gái cho, Đây ý nói bóng là chọn người mà lấy 


293 


ru? Vậy nên sớm gửi tơ duyên, ai là chẳng ngọc đa uàng thau 
chỉ lừa lọc... 

(Nay xết phương ngôn chị em bạn gái nói chuyện rằng:) 

“Chẳng tham ruộng cả ao liên, tham uê cái bút cái nghiên 
anh đổ”. 

Ÿ trộm nghĩ rằng: Ngọc còn đợi giá, uàng chẳng lọn thau 
Cây gỗ lim chừm, quyết chẳng nở mạng làm cọc giậu; hoa đúc 
tươi tốt, hẳn không đem bán cho lái buôn. Cam đường uới qua 
quýt bôi, cũng cân nhắc ư ba đồng một, một đông đôi chỉ giá. 

Thử ngó coi: Ruộng sâu œo sả, chàng nông kỉía chỉ trọc phụ 
những khoe giàu sang; song Vương Khải, Thạch Sùng" đã 
từng đếu phú, rồi cũng giương mắt ếch ư của đời người thế 
chỉ thụ. 

Nghiên ruộng bút cày anh đồ nọ chỉ la uăn không ¡gai 
khó; bìa Mãi Thần, Mông Chính'” có .3 tràng bần, rồi cũng 
bổng cánh hàng ở bĩ cực thối lai chỉ hội. 

Nông nhì sĩ nhất, lẽ ấy đã rành. 

Vả: Chân lấm tay bùn, chùng uống nãi uũ phu chỉ cục 
kịch, lấy yếm thắm chỉ đào chỉ tha thiết, giá thể mà mang 
bầu xúch lọ, su2 cho cam hạt ngọc để ngâu uây. 

Tai hiền mắt thánh, nho giả nãi quân tử chỉ thung dụng, 
đi môn son má phấn chỉ nhón nhớ chưng ấy mà sửa túi nâng 
khăn, thục mới đóng cảnh ngô cho phụng đậu. 

Vậy có thơ rằng: 

Dầu có bạc uàng trăm uạn lạng. 


Chẳng bằng kỉnh sử một uài pho. 


° Là hai người giàu có tiếng về đời Tẩn, thi nhau sự xa xỉ. 

®! Chu Mãi Thần người đời Hán nhà nghèo phải vừa đi kiếm củi vừa học; La 
Mông Chính người Tống, nhà nghèo chỉ ăn cháo, sau đỗ đến Trạng nguyên 
làm tể tướng. 


294 


Tại có thơ rằng: 

Gươm trời chỉ để tay phàm tuổi, 
Búa nguyệt sao cho đứa tục mài 

Vả: Tiếng tăm con gái, nết na học trò, nên em nghĩ duyên 
em, em nghĩ tình em, lại tưởng đến anh đồ chỉ sự nghiệp. Đèn 
xanh một ngọn, án tuyết ân cần, quyền uàng mấy con, của 
huỳnh gióng giả. 

Còn trong trần lụy, anh đồ là uị uũ chỉ giao long” may 
khoa thí mà kìm bảng đề danh, túc hôm nọ chỉ hàn nho mà 
hôm nay đã Bảng nhãn, Thứm hoa chỉ đài các, em phòng có 
duyên têa lá thắm thời trước uoi anh, sau Uõng thiếp, cũng 
thóa đòi ư uõng giá chỉ nghênh ngang. 

Chung thủa hàn vì, anh đề là tại sơn chỉ hổ báo”' gặp uận 
thái mà thanh uân đắc lộ, tức bữa kỉa chỉ tiện sĩ, mà bữa nay 
đã Thượng thư, Đô đốc chỉ phong lưu; em phông như phận 
đẹp chỉ hồng, thì anh quan cỏ, thiếp hầu bà, cũng sướng kiếp 
tư ngựa xe chỉ đúng đỉnh! 

Huống chỉ! Kinh sử lầu thông, anh đồ chỉ tài học, đã sẵn 
tuy hình tế tuy có dài lưng tốn udi, bấy giờ đã đai uàng áo 
gấm chỉ bảnh bao. 

Tài năng rất mực, anh đồ chỉ duyên phận, gặp được lúc 
lòng on: tuy có ấn nó lại nằm, bấy giờ đã con chúa uõng đào 
chỉ chến chện. 

Gương trời uằng uặc, sáng soi nhà uàng gác tía chỉ 


tỉnh lung: 


†° Là cạn rồng gặp mưa, ý nói người tài giỏi chưa gặp thời. 
' Là can hổ con báo còn ở núi, ý nói lúc còn hàn ví 


Lộc nước miễn miền, súa tích gấm cuốn nàng cân chỉ 
ban cấp. 

Như thế thị: Chồng quan sang, cơ hẳu đẹp, dì chẳng khen 
nhất thể 
thỏa tam sinh chỉ hương hỏa. Rhỏi 0ô số thủ ứ anh đồ tai? 


hí thần tiên; danh phận cả bổng lộc nhiều, thế mới 


Vậy nên: vếm trắng nước hồ, uã đi uã lạ," chỉ mong ảnh 
nho sĩ chỉ yêu đương. Miệng ong lười én, uốn ngược uốn xuủi 
cũng mặc giọng thế gian chỉ mai mùa. 

Em nay: Tuổi mới trăng tròn, tiết uữa hoa nở, uãng lời 
sách hỏi, giải hết niềm đơn. Em cần thưa. 


{Lê Quý Đôn) (2) 


- ^x + 
4.3 Văn xuôi cô 


Như trên đã nói?, văn xuôi cổ không phải như vận vấn là 
buộc phải có vần, mà cũng không phải như biển văn là buộc 
phải có đối, hình thức câu văn ở đây có tự đo hơn, nhưng khác 
xa uới câu ăn xuôi mới. Vì rằng câu văn xuôi cổ đù sao cũng có 
đáng dấp của lối vận văn, câu văn ưa có vần có điệu, được sấp 
xếp thế nào, để đọc lên nghe cho nhịp nhàng, uyểễn chuyển. Có 
thể nói: văn xuôi cổ là tiên đề của lối uăn biển ngẫu. 

Văn xuôi cổ được áp dụng vào nhiều loại: ngoài các loại đã 
nói ở thể biển ngẫu như hịch, cáo, chiếu, biểu, kinh nghĩa, văn 


'#! Theo câu ca dao: yếm trắng mà vã nước hồ, vä đi vã lại anh đồ yêu đương. 

' Xem phần mở đầu của chương. Các thể văn vần và biển văn. Văn xuôi tức 
là tằn văn., Về hình thức, câu văn cổ phân biệt với văn xuôi kim (tức văn: 
xuôi hiện đại), ở chỗ là văn xuôi cổ tuy không buộc phải có đối và có vần 
nhưng thật ra ít nhiều có đối và có vần. 


296 


sách v.v... các loại khác như bị, ký, truyện, Lựa, thư, v.v... cũng 
đêu có thế viết bằng văn xuôi cổ : bí (bia) là văn để ở bia, thí dụ 
như bài văn bia Vĩnh Lăng của Nguyễn Trãi; ký là văn ghỉ một 
cảnh hay một việc gì thí dụ như bài Uính tế tháp hý của Trương 
Hán Siêu; #ruyện và uãn chép về một nhân vật nào đó, một cảnh 
tình nào đó như truyện Ñửn hoa nữ sĩ của Nguyên Du trong 
Truyền kỳ mạn lục, tựa là vấn đề ở đầu một cuốn sách thí dụ 
Tựa truyện Kiều của Chủ Mạnh Trình; thư là văn viết gửi cho 
người khác như các bức thư của Nguyễn Trãi trong Quân trung 


tư mệnh. 

Ngoài ra, còn các loại văn tả tình, tả cảnh, nghị luận khác ở 
thời xưa đều viết bằng văn xuôi cổ, thí dụ văn phê bình Chiêu 
Lỳ của Nguyễn Tử Mãn, văn tế chị của Nguyễn Hữu Chỉnh 


(xem trên). 
Về hình thức câu văn các loại trên đều giống nhau cho nên 


su đây không cần trích thêm nữa?), 


! Có thể đọc thêm bài Linh tế tháp ký của Trương Hản Siêu trong Hợp tuyển 
thơ vàn Việt Nam, tập II, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội. 


297 


298 


Chương 5 
Các thể thơ trong phong trào thơ mới 


Thuật ngữ "thơ mới" không nhằm để chỉ một thể thơ xác 
định và duy nhất nào như thơ Đường luật, thơ lục bát, thơ 
Văn XuÔi v.V... 

Nói đến thơ mới là để cập đến trào lưu thơ ca trong văn học 
Việt Nam phát sinh vào những năm 30 của thế kỷ XX với những 
cấy bút Liêu biểu như Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Thông, Xuân 
Điệu. Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tủ, Tế Hanh v.v... 

Phong trào thơ mới là một trào lưu thơ ca có những yếu tế 
mới về nội dung cũng như hình thức. Về nội dung thơ mới là 
tiếng nói của một lớp công chúng có những yêu cầu mới về tư 
tưởng, tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ. Về hình thức, thơ mới mang 
lại nhiều khả năng biểu hiện cho thơ ca và do đó thúc đẩy sự 
phát triển của thơ ca thời kỳ hiện đại. Nhưng những hình thức 
biểu hiện của thơ mới không đoạn tuyệt với quá khứ hoặc mang 
tính chất ngoại lai Nhưng nhà thơ mới đã biết khai thác và 
phát huy những truyền thống tích cực của các hình thức thơ ca 
đân tộc, đồng thời cũng học tập có sáng tạo những hình thức của 
thơ ea nước ngoài. 

Dưới đây, chúng ta tìm hiểu những hình thức phổ biến và ổn 
định của thơ mới về mặt kết cấu của thanh điệu, nhịp điệu, vần 
thơ, tóm lại những yếu tố cụ thể của các thể thơ đó. 


299 


5.1 Thể thơ 


Về mặt này, các nhà thơ mới đã vận dụng nhiều hình thưc 
nhưng phổ biến hơn cả là thể thơ õ từ, 7 và 8 từ. Ngoài ra cùng 
có những thể đài ngắn không nhất định. Thí dụ thể ngắn gồm 2, 
3 từ, thể dài gồm 11, 12 từ. S: 


áy là một vài thể phổ biến 


5.1.1 Thể bốn từ 


Trong thở ca đân giản thể bốn từ thường dùng trong về dười 


hình thức nói lối. kể chuyện. Thơ bốn từ trong thỏ mới thương 


không dùng vần lửn 


hoặc gieo vấn nội thể nơi 


AU Cũ 


lối mà dùng vấn chân hoặc gián cách, hoặc liên tiếp hoặc ôin 


nhàn theo những cách hiệp vẫn phổ biển của thơ mới, nhiều bài 


thơ có tính trừ tình đã đi vào biểu hiện nội t † 


ì Với niệu 


tả cảnh thiên nhiên. và có những bài có giả d1. thí dụ: 


CHIẾU XUÂN 


Xuân gợi tràn đạy 
Giữa lòng hoan lạc 
Trên anùnh hoa cây... 
Nẵng uàng lạt lạt 
Ngày đi chảy chảy... 
Hai hàng cây xanh 
Đám chối hy uọng 
Ôi duyên tốt lành 


Tên ngàn đưa 


J0H. 
Hương đồng hạnh hanh 
Kê bên đường mon 


Mùa đông đã tạnh 


300 


Có mọc bờ non 

Chiêu xuân tươi mạnh 

Gió bay uào hồn 

Có bàn tay eqo 

Trút bình ấm dịu 

Từ phương xa uàèo 

Người cô yểu điệu 

Nghe mình nao nao 

Nhạc 0ương lên trời 

Đời măng đang giây 

Tưng bừng muôn nơi. 

Mái rừng gió hẩy 

Chiêu xuân đây lời. 
(Huy Cận - Ngày nay số 102) 


ø.1.2 Thể năm từ 


"Thể thơ năm từ vốn đã có trong thơ ca dân gian (phổ biến là 
lỗi hát giặm Nghệ Tĩnh) và trong các loại thơ cổ phong và thở 
đường (ngũ ngôn cổ phong và ngũ ngôn Đường luật), 

Một số nhà thơ mới đã dùng thể thơ năm từ để sáng tác. 
Những bài thơ năm từ như Ông Đồ của Vũ Đình Liên, Tình quê 
của Hàn Mặc Tủ, Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, Tiếng 
¿hu của Lưu Trọng Lư, Viễn bhách của Xuân Diệu, v.v... đều là 
những bài thở mới có giá trị trong loại này. 

"Thể thơ năm từ của phong trào thơ mới không cô đúc một 
cách gò bó như ngũ ngôn Đường luật, mạch thơ mở rộng hơn, tứ 
thơ bay bổng và tình ý thiết tha hơn. Thanh điệu ở đây nhịp 


'? Xem Chương 2, Phần II. 
301 


nhàng và lối điển đạt ở đây nhuần nhị nhờ sự vận dụng nhiều vẫn 
bằng cũng như cách sắp xếp hài hòa giữa tiết tấu và thanh điệu... 
Thí dụ Lưu Trọng Lư, trong bài 7ýếng Thu khi định gợi lên 

qua khung cảnh mùa thu một nỗi buồn man mác, đã khéo ngắt 
ý thơ xếp gọn vào những câu năm từ liên tiếp theo kiểu mệnh đề 
nghi vấn, phù hợp với sự láy ý của điệu thơ, tạo cho bai thở có 
một tính chất điệp khúc nội tại đặc sắc. 

Em không nghe mùa thu 

Dưới trăng mờ thốn thức? 

Em không nghe rạo rực 

Hình ảnh bẻ chỉnh phụ 

Trong lòng người cô phụ?... 

Hoặc có tác giả dùng nhịp thơ đồn đập, thất lại, chuyển về 

một tình cảm, xoáy sâu vào một tâm trạng thiết tha 

Đầu äi không mong đợi 

Đầu ai không lóng nghe 

Tiếng buôn trong sương dục 

Tiếng hờn trong lũy tre 

Dưới trời thụ man mác 

Bàn bạc khắp sơn khê 

Đầu ai trên bờ liễu 

Dầu ai dưới cành lê 

Với ngày xanh hờ hừng 

Cố quên mình phu thê 

Trong khi nhìn mây nước 

Lòng xuân cũng não nề, 


(Hàn Mặc Tử - Gái quê) 


302 


Lối diễn tả sâu sắc những xúc cảm đó thường ít có trong thơ 
ngũ ngôn cổ thể hoặc Đường luật. 


Cũng có một hiện tượng đáng chú ý là do lối gieo vẫn mới của 
từng cập một chéo nhau, ôm nhau hoặc gián cách nên nhiều bài 
thơ thị sường ngất ra từng bốn câu một (từng khổ thơ bốn câu có 
dáng -Tấp như một bài ngũ ngôn tứ tuyệt). Nhưngkhổ thơ đó vẫn 
gắn liền với hơi thơ của toàn bài, thí dụ: 


ÔNG ĐỒ 
Mỗi năm hoa đèo nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đó 
Bên phố đông người qua. 
Bao nhiêu người thuê uiốt 
Tim tắc ngợi khen tài 
Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay. 
Nhung mỗi năm mỗi ắng 
Người thuê uiết nay đâu? 
Giấy đỏ buôn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sâu... 
Ông đồ uẫn ngôi đấy 
Qua đường không ai hay 
Lá uùng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 
Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ? 

1936 
(Vũ Đỉnh Liên - Báo Tỉnh hoa) 


308 


5.1.3 Thể bảy từ 


Thể hảy từ hay gọi là thất ngôn là thể thẻ được sử dụng khá 
phổ biến trong phong trào thơ mới. Về thể thơ này, có những 
điểm cần chú ý: 

a) Thất ngôn bát cú Đường luật. Loại này không phát triển, 
vì chính đây là thể thơ gò bó đang bị thơ mới lấn át. Tuy nhièn 
cũng có người vẫn tiếp tục sáng tác theo lối này như Quách Tấn 
với các tác phẩm Một tấm lòng và Mùa cổ điểnU!, Mặc dù các 
nhà thơ này có được một số bài hay, song cũng không cứu văn 
được một hình thức thơ không phù hợp với thời đại nữa. 

b) Thể thất ngôn được nâng lên qua những sự cách tàn uê khô) 
thơ, uần điệu. 

Những bài thơ thất ngôn đài ngắn không hạn định về số câu 
song thường tập hợp lại thành những khổ, mỗi khổ gồm 4 câu 
(hiện tượng này chủ yếu là do cách gieo vần của thơ mới tạo 
thành). Ví dụ bài Giáy phút chạnh lòng của Thể Lữ gồm 9 khô 
(36 câu) và bài Vẻ đẹp thoáng qua cũng của tác giả gồm 7 khổ 
(28 câu), v.v... Mỗi khổ thơ gần như là một bài thất ngôn tứ 
tuyệt tuy ý không tập trung và trọn vẹn bằng. 


Hình thức bài thơ 4 khổ là hiện tượng khá phổ biến trong thơ 
mới thất ngôn. Một số nhà thở mới cho rằng bài thơ 4 khổ (16 
câu) có được tính cân đối, mẫu mực để diễn tả nội dung. Nhà thơ 
không bị gò bó trong một số. âu hạn chế như tứ tuyệt hoặc thất 
ý thơ cũng 


ngôn bát cú khi muốn bàn về những đề tài rộng rị 
không bị dàn trải hoặc pha loãng nếu mạch thơ kéo đài không 
hạn định. Bài thơ 4 khổ cũng có ít nhiều đáng đấp của lối xon- 


{9 Xét kỹ về cú pháp, thì câu thơ Đường luật của Quách Tấn cũng đã đổi mới 
về lời và ý rất nhiều so với thơ Đường luật cũ. 


304 


mê (sonnet) trong thơ Pháp"), Có thể những bài theo lối xon- 


mê ảnh hưởng phần nào đến cấu trúc của những bài thơ 4 khổ 


chăng? 


“Thí dụ: 


TRẢNG GIANG 
Sóng gợn tràng giang buôn điệp điệp 
Con thuyền xuôi mái nước song song. 
Thuyền uê nước lại, sâu trăm ngủ, 


Củi một cành khô lạc mấy dòng. 


Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hìu; 

Đầu tiếng làng xa uãn chợ chiều; 

Nắng xuống trời lên sâu chót uót 

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu. 

Bèo dạt uề đâu, hàng nối hàng; 

Mệnh mông không một chuyến đò ngang; 

Không cầu gợi chút niềm thân một, 

Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi uàng. 

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc 

Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa 

Lòng quê đờn dợn uời con nước 

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. 
(Huy Cận - Lửa thiêng) 


” Sonnet là một lối thơ gồm 4 khổ (2 khổ đầu mỗi khổ 4 câu, 2 khổ sau mỗi 
khổ 3 câu) 


305 


Ngoài những bài dẫn chứng trên, có thể kể thêm những bài 
thơ thất ngôn bốn khổ tiêu biểu như: Trởng, Huyền diệu, Đáw 
mùa thu tới, Buần trăng, Đơn sơ, Với bàn tay ấy, v.v... của Xuân 
Diệu, Áo trắng của Huy Cận, Vừ 0ø và Áo ớe của Tế Hanh, 
Mùa xuân chín, Đà Lạt, Trăng mờ v.v... của Hàn Mặc Tủ. Dèm 
tàn, Hôn trôi, Xuân v.v... của Chế Lan Viên, Xuân oễ của 
Nguyễn Bính, v.v... 

Bên cạnh những bài thơ thất ngôn bốn khổ, cũng eo những 
bài thơ thất ngôn ba khổ (12 câu) như Bến lên cúa Hàn Mặc Tủ, 
Thu và Tình trai của Xuân Diệu. 


5.1.4 Thể thơ tám từ 


Thể thơ tám từ là một sáng tạo của phong trào thơ mới. Một 
bộ phận quan trọng của thở mới được viết bằng thể thơ rày. Bài 
thơ không hạn định về số câu. vần gieo bằng vẫn chân. Cần n]aứ 
không có vần lưng. Lối gieo vần kết hợp vần liên chân vớ: những 
lối gieo vần trong thơ ca phương Tây. Câu thơ tám từ thường 
ngắt nhịp theo hai hay ba tiết tấu. Sự nhịp nhàng vẫn cược giữ 


các Liết tâu 


vững trên cơ sở quy luật cân đối giữa các âm tỉ 
các đoạn mạch. Những yếu tố mới đó làm cho thể thơ tám từ có 
một đặc tính và khả năng diễn tả riêng. Tuy nhiên, thực chất 
thì thể tám từ vẫn bắt nguồn từ các thể thơ ea dân tộc và trực 
tiếp hơn là ở thể hát nói. Một số người nghiên cứu về :hở mới 


đều có một nhận xét khá thống nhất là thể thơ tảm từ eé nguồn 


gốc ở thể hát nói”, Nếu so sánh và phân tích cụ thể, chúng ta có 
thể xác minh nhận định đó là đúng. 


Chỗ giống nhau giữa thể thơ tám từ và thể hát nói. 


#® Xem mục Thể hát nói ở chương trên. 


306 


- Số từ trong câu hát nói có thể từ 4. 5 từ đến 19, 13 từ nhưng 
thường là 7 và 8 từ. Nên có nhiều câu nhiều khổ trong bài hát 
nói có cùng một số từ như một khổ thơ 3 từ”). 

Về thanh điệu: Thể thơ tắm từ tuân theo quy luậ: sắp xếp 
thanh điệu của thể hát nói. Và đấy cũng là yếu tố rất cơ bản để 
thở mới gần với hát nói. 

Một câu hát nói thường được chia làm ba tiết tấu. Mỗi tiết 
tâu phải đối thanh theo luật bằng trắc. 


Ví dụ 
Trải bao nhiêu J ngày tháng Ở hạ thu đông 
(b) () (b) 
hòng rã. J nỗi nhó nhung 1 xuân có biết 
() (b) Œ` 


(Tản Đà Gặp xuân) 
Câu thơ của thể thơ tám từ về cơ bản cũng tuân theo luật 
biăng trắc đó. Ví dụ: 
Anh nhó tiếng J anh nhó hình J anh nhớ ảnh 


(1) (b) ) 
Anh nhớem Í anh nhớ lắm J em ơi 
(b) q@) () 


(Xuân Diệu - Tưng tư chiều) 
Đường trong làng / hoa dại { nới mùi sim 


(b) ( (b) 
Người cùng tôi / đi dạo / giữa đường thơm 
(ð) (#) (ð; 


Vẻ cách gieo vần, thơ tám từ cũng vạt, dụng cách gieo vần 
ciủa thể hát nói: dùng cả vẫn bằng và vần trắc, vần lưng và vần 
cilhin, Chúng ta so sánh lối gieo vần của một đoạn hát nói: 


2ũng có những trường hợp câu thơ tám từ chỉ gồm hai tị: ' tấu. 


3U7 


GẶP XUÂN 
Gặp xuân nay / xuân chớ / lạ làng 
Túc có khạc Í trong lòng ( ta chăng bhác 
(ev) 
Kể từ thuở ( biết xuân bốn chín năm uễ trước 
Vân rượu thơ / non nước / thú làm oui 
(cu) 
Đến xuân nay ƒ ta tuổi / đã năm mươi 
Tính trăm tuổi J đời người / ta có nữa 
(ec) 
Còn sau nữa Í lại bao nhiêu | xuân nữa 
Mặc trời cho / ta chứa [ hỏi làm chỉ 
(eu) 
Sẵn rượu đào / xuân uống / với ta đi 
Chỗ quen biết J bể gì ƒ ai chủ khách 
(eu) 
(Tấn Đà) 


và một đoạn thơ tám từ: 


308 


LỜI KỸ NỮ 

... Em sợ lắm ƒ giá băng / tròn mọi nẻo 
Trời đây trăng ƒ lạnh lẽo ƒ suối xương da 

(cu) 
Người giai nhân / bến đợi / dưới cây già 
Tình du khách ( thuyền qua ƒ hông buộc chặt 

(eu) 

Lời kỹ nữ / đã uỡ j oì nước mắt 
Cuộc yêu đương J gay gắt / uị làng chơi 

(cu) 


Người uiên du ƒ lòng bận ! nhớ xa khơi 
Gỡ tay uướng / để theo lời | gió nước 
(cv) 

Xao xác tiếng gà J trăng ngà J lạnh buốt 

Mắt run mờ J bỹ nữ / thấy sông trôi 

Du khách đi ! du khách J đã đi rồi 

(Xuân Diệu) 

Lới gieo vần của hai đoạn thơ trên về cơ bản giống nhau", 
Với những bài thơ loại trên, thể thơ tám từ rất gần với thể 
hát nói 

Tuy nhiên phần lớn những bài thơ tám từ thường không 
gieo văn lưng mà chỉ gieo vần chân. Vẫn chân được gieo từng 
cáp theo các dạng liên tiếp, gián cách, ôm nhau, hỗn hợp, 
v.v... Đó là điểm mới trong cách gieo vần của thơ tám từ so 
với thể hát nói. 

'hể thơ tám từ phát triển từ thể hát nói, song có nhiều 
điểm khác với hát nói. Cấu tạo của toàn bài thơ tám từ không 
có sự hạn định về số câu, số khổ thơ như bài hát nói, không có 
những thành phần như mưỡu đầu, mưỡu cuối và hai câu thơ 
theo cách luật riêng ở giữa bài. Về cú pháp thơ ca, thể thơ 
tám từ cũng có nhiều điểm mới trong vận dụng ngôn ngữ so 
với thể hát nói. Thơ tám từ là một thể thơ giàu tính sáng tạo 


của phong trào thơ mới. 


NHỚ RỪNG 
(Lời con hổ ở vườn Bách thú) 
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt 


Tú nằm dài trông ngày tháng dẫn qua 


” Ở đây chỉ chú ý đến ngữ âm để cho tiện so sánh. 


309 


310 


Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ 
Giương mốt bé diễu oai lình rừng thắm. 
Nay sử cơ bị nhục nhằn tù hãm 

Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi 

Chịu ngang bây cùng bọn gấu dở hơi 

Với cặp báo chuồng bên uô tứ lự 

Tu sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa 
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già 

- Tiếng gió gào ngàn, giọng nguồn hét núi 
Với khi thét khúc trường ca đữ đội 

Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 
Vờn bóng âm thâm lá gai có sắc 

Trong hang tối mắt thần khi đã quốc 

Là khiến cho mọi uật đều im hơi 


7u biết ta chúa tể cả muôn loài 


Giữa chốn thảo hoa không tên không tu 


Nào đâu những đêm uàng bên bờ suối 

Ta say môi đứng uống ánh trăng tan 

Đâu những ngày mưa chuyển động bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? 

Đâu những bình mình cây xanh nắng gội 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 

Đâu những chiêu lênh lắng máu sau rừng 

Tu đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 


Để chiếm lấy riêng ta uùng phần bí mật? 


- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 
(Mấy vần thơ, Tập mới - 1941) 


5.1.5 Thể thơ câu dài câu ngắn từ tám từ trở lên 


“Trong phong trào thơ mới, thể thơ phố biến nhất là thể từ 5 
đến Ð từ. Những thể 10 từ trở lên rất hiếm. Điểm lại những bài 
thơ có giá trị của phong trào thơ mới, chúng ta thấy có rất ít 
những bài thơ theo thể 10 từ trở lên, 


g bài thơ có câu thơ từ 10 từ trở lên 
thường nặng nể, thiếu uyển chuyển, quy luật về thanh điệu 


Nhịp điệu của nhữ 


khóng rõ rệt”, Thí dụ: 


CHỊ THỢ MỎ THAN THÂN 
Lên xuống cửa lò thân tôi quen từ thuở nhỏ 
Tao công từ lên chín là cái tuổi bơ thờ 
Trẻ trong xóm ào tuổi này riêng tôi là khổ 
Töi khổ tôi chẳng buôn 0ì cha mẹ tôi nghèo khó 
Cha tôi đưi bởi nạn lửa than trong hẳm mỏ 
Có sức khoẻ nên không đành khoanh tay ngôi xó 
Đối tức phải bò mẹ còn tôi dắt nhau đì 
Xuống mỏ ngày cũng như đêm: ôi khó thủ 
Nguy hiểm nặng nề chúng tôi nào bể chỉ 
Làm 0iệc dưới hằm than tối tăm đầy thán khí 
Ba trăm thước cách mặt đất thật chốn âm ty 
Vì sự song phải liều, chết có số tử oi 


Tìn ở thần hộ mạng sáu năm tôi làm mỏ 


°! Dưới đây là hai đoạn thơ của hai bài thơ Chị thợ mỏ than thân (10 từ) và Bả 
La Eugie, nhà thăm hiểm và họa sĩ (có câu dài 27 từ) 


311 


Thân sống cũng như chết đời khổ như đời chó 
Ăn ngủ thì thất thường sức khoẻ mong gì có 
Mệt ngủ ngay dưới hẳm dầu mỡ uới bụi than 
Mê man như chết ngột, người gọi còn bàng hoàng 
Tỉnh dậy rờ lên mặt, bụi than uới hơi nước 
Pha lộn uới mô hôi, làm mặt tôi đen mượt 
Than ôi lòng trái đất có sao lựnh ướt? 
Độc hay lành thân uô phước còn mất bể chỉ? 
Cháy hầm than 0à đất sập tôi thường thấy đôi bhi 
Dạn mặt uới bụi than, nguy hiểm uới hiểm nguy 
Thân này còn được sống, sớm tối uốt ud đi 
Đi theo người cùng xóm; dân hèn nào biết nghỉ 
Đi uào con đường chết, trọn đời còn thứ gì 
Khốn khổ thay sự sống, uì sống phải uào mô 
Trách trời chẳng đáng trách phải trách người bày ra nó 
.. bị biểm đuyệt... 
15-1-1934 
(Tuyên thanh An thị - Phụ nữ tân văn số 235) 


BÀ LA FUGIE, NHÀ THÁM HIỂM VÀ HỌA SĨ 
(Một bài thơ mới gửi riêng cho các anh nghiện) 


Các anh ơi đẹp lọ, dẹp đèn, đẹp tim, dẹp móc, 

Để ôi dắt các anh ra mắt một người đàn bà 

Một người đàn bà từng biết bao phen lăn lóc 

Giữa tạo oật uới phong ba (đây chẳng phải là "tạo uật" 
“phong ba” theo nghĩa bóng của các anh thường than thỏ)... 


312 


Người từng lướt đi chẳng kể nắng nung, tuyết lạnh đất 
nghiêng, đá tỡ 

Người ăn uận như bạn trai, ngồi lưng ngựa long chong. 

Mà qua đèo, xuống hố, lên dốc, lội hào. 

Cùng một bọn tùy tùng dân lạ, sốn đi giữa non núi chình chòng. 

Rồi chảy qua những ngày phẳng lặng, những đêm hung 
gióng bão... 

Các anh ơi, đó là nhà thám hiểm, lại là giống đàn bà, 

đem cái trí, cái tài, cái gan của mình để phục uụ khoa học 

Sống để đi kiếm trên mặt đất, những hóc nào mà loài người 
còn cô độc. 

Những xứ tít mù xa, sống để khảo sát bao la... 

Rôi mượn bút hoạ thần tình mà gộp trong mấy uuông giấy 
trắng thế giới bằng phong cảnh, nhân loại bằng hình người. 

Cái tài nuôi cái chí, người tự tạo người. ôi! mấy bức tranh 
của họa sĩ là một đời in khẳn! 

Các anh di các anh chẳng có biệt tài, có chí cao, có gan 

lớn thì tôi chẳng xúi các anh ahững chuyện đi xa. 

Tôi chẳng buộc các anh cưỡi ngựa uượt non, băng ngàn lưu 
lỉnh xứ lạ. 

Chống uới gió mưa uất ud uới sương tuyết, tơi tả uới băng sơn. 

Tòöi chỉ xin các anh bẻ ống, đập đèn, liệng tỉm, quăng móc, 

Tỏi chỉ cầu các anh tôi hút, bỏ đút tật ghiêền: 

Các anh hư nghe thôi chăng? Hay là: 

Đang lúc tâm hồn tôi rung động uì một bậc anh tài mới 
thoáng qua. 

Đang lúc tôi hăm hở hát ca cái can đảm, cái khí tiết, cái 
hùng dũng. 


313 


Của một người đàn bà mà các anh uẫn năm điềm nhiên, 
uễn móc, uẫn tìm, uấn hút, sên ghiền. Thị cóc anh Ơi, 
Đành rằng trọn đời, trên thế giới người ta. 


Các anh chẳng phải là đèn ông, mà các anh cũng chẳng 
đáng làm đàn bài 


(Nguyễn Thị Manh Manh 
Phụ nữ tân văn ngày 20-4-1934) 


5.1.6 Thể lục bát 


Ngoài các thể thơ ổn định và phổ biến như năm từ, bẩy từ và 
tầm từ, các thể lực bát và song thất lục bát cũng được nhiều nhà 


thơ mới sử dụng. Vị 


ề cấu trúc thể thơ thì thể lục bát và song thất 
lục bát vẫn ổn định. Còn về cú pháp thơ ca thì ít nhiều có thay 
đổi cho phù hợp với nội dung và tình cảm mới. Thế Lữ. lluy 
Cận, Nguyễn Bính, v.v... đã viết được nhiều bài thơ lục bái, có 
giá trị. Nhìn chung về hình thức, thể thơ lục bát trong thời kỳ 
thơ mới được khai thác theo hai khuynh hướng. Khuynh hướng 
"hiện đại hóa” và khuynh hướng trở về với ca đao, Khuynh 
hướng "hiện đại hóa" được thể hiện khá rõ rệt trong nhưng bài 
thơ lục bát của Huy Cận, Thế Lữ, Xuân Diệu và Thanh Tịnh. 
Thực ra các tác giả này cũng không đem lại cho thể lục bát một 
cái gì mới lạ về hình thức, mà vấn đề chủ vếu là khai thác đạc 


trưng vốn có của thể này, để thể hiện những xúc cảm mới. Nhịp 


điệu của câu thơ lục bát được thể hiện hoàn chỉnh qua hai dòng 


thơ: sự kết hợp giữa hai loại vần chân và vần lưng và thường 
được gieo ở số từ chăn đã tạo cho thể lục bát một âm hưởng và 
một nhịp điệu riêng, đặc biệt là vần chân cũng như vần lưng 
bao giờ cũng hiệp vần với thanh bằng nên nhịp điệu chung 


của câu thơ lục bất thường nhẹ nhàng, uyên chuyển và ngân 


314 


vang, Những bài thơ mới đã khai thác triệt để đặc trưng này 
của nhịp điệu để điễn tả những nỗi buổn mở hồ và kéo đài, 
những tình cảm bâng khuâng thương nhớ, vừa lơ lửng lại vừa 
quận quanh. Những bài thơ lục bát như Buồn đêm mưa, Thư 
rừng, Ngậm ngừi của Huy Cạn và Tiếng sáo Thiên thai của 
Thể Lữ, Chiểu của Xuân Diệu, thể hiện rất rõ đặc điểm này. 
Ciác nhà thơ thường vận dụng nhiều thánh bằng, ngắt dòng thơ 
theo nhịp chẵn và dùng nhiều từ lấp láy hoặc sóng đôi để tạo 
cho bài thơ một nhịp điệu nhẹ nhàng, kéo đài, một cách u uấn 
hoặc thanh thoát. 


Nghe đi rời rạc trong hồn 
Những chân xa uắng dặm mòn lẻ loi... 
Rơi rơi dìu dịu rơi rơi... 
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời uu 0ơ... 
Tương từ hướng lạc phương mờ 
Trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe. 
(Huy Cận) 
Sầu thu lên 0uút song song 
Với cây hìu quanh uới lòng quanh hìu. 


Non xanh ngày cả buồn 


Nhân gian nghe cũng tiêu điều dưới kia 
(Huy Cận) 
Êm êm chiêu ngẩn ngơ chiêu 
Lòng không sao cả húu híu sẽ buồn. 
(Xuân Diệu) 
Tiếng thưa hìu hắt bên lòng 
Buồn ơi xa uắng mênh mông là buồn. 
(Thế Lữ) 


315 


Bên cạnh khuynh hướng này là khuynh hướng trở về với làn 
điệu ea đao và tiêu biển là Nguyễn Bính. Nguyễn Bính làm dưạc 
nhiều bài thơ lục bát mang phong cách ca đao, về hình ảnh ngòn 
ngữ nhịp điệu cũng như lối diễn đạt: 

Nhờ em có một giòn giầu 

Nhà anh có một hàng cau liên phòng 
Thôn Đoàời thì nhớ thôn Đông 

Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào! 

Nhịp điệu thơ lục bát của Nguyễn Bính thanh thoát linh 
hoạt. Nguyễn Bính là một nhà thơ của đồng quê. Nguyễn Bính 
là một nhà thơ tiểu tư sản thích viết về nông thôn theo cảm xúc 
và suy nghĩ riêng của mình. Thơ lục bát của Nguyễn Bính bình 


đị trong nội dung xúc cảm nhưng cũng giàu chất thi vị về cuộc 


sống ở nông thôn. 


Về thực chất cả hai khuynh hướng cũng chỉ là mộ 
chung một cơ sở về thế giới quan, nhưng khác nhau về d 
Tốt điễn đạt: 


cùng có 


tài và 


Trong thơ lục bát cũng đã có hiện tượng bắc cầu. Một số 
trường hợp câu thơ được ngắt nhịp linh hoạt hoặc có một ngữ 
điệu đặc biệt: 


Cái gì như thể nhớ mong 
Nhớ nòng? Không! Quyết là không nhớ nàng. 
(Nguyễn Bính) 
Đi mau! trốn nét! trốn màu! 
Trốn hơi trốn tiếng! trôn nhau! trấn mình! 
(Xuân Diệu) 
Các nhà thơ trong phong trào thơ mới nói chung chưa khai 
thác được chất chắc và khoẻ cũng như khả năng kể chuyện của 
thể thơ lục bát. 


316 


5.2 Vần thơ 


Các thể thơ trong phong trào thơ mới đều sử dụng nhiều 
hình thức gieo vần phong phú. Các lối gieo vần đã có trong thơ 
ea đân tệc đều được khai thác và vận dụng, ngoài ra thơ mới còn 
tiếp thủ nhiều cách gieo vần của thở ca nước ngoài, chủ vếu là 
Lhơ ca Pháp. 

Hai lối gieo vần cơ bản là vần lưng và vần chân vẫn được chú 
Irong. Vấn lưng được dùng nhiều trong các thể lục bát, thất 
ngôn và phần nào trong thể thơ Lâm từ. 

Buồn gieo theo gió uen hồ 
Đèo cao quán chật bến đò lau thưa. 
(Huy Cận) 


Xao xác tiếng gà, trăng ngà lạnh buốt... 
Người giai nhân bến đợi dưới cây già 
Tình du khách thuyên qua không buộc chặt. 
(Xuân Diệu) 
Sớm nay tiếng chim thanh 
Trong gió xanh 
Đầu uương hương ấm thoảng xuân tình. 
(Đoàn Phú Tứ) 
Những vần lưng níu nhau trực tiếp trong từng câu thơ gợi 
lên những âm điệu đặc biệt, tăng sức gợi cảm cho Lứ thơ. 
Ngoài vần lưng, thơ mới dùng nhiều hình thức gieo vần chân. 
Trong thơ ca đân gian và một số thể thơ cũ đã có những cách gieo 


văn chân theo lối vần liên tiếp và gián cách. Thơ mới vẫn tiếp tục 
những cách hiệp vần đó, kết hợp với lối hiệp vần của thơ Pháp. 


Vẫn liên tiếp theo lối tứ tuyệt: 


317 


Năm năm theo tiếng gọi lên đường 

Tóc lộng tơi bời giỏ bốn phương 

Mấy lúc thần thờ trông trở lại 

Để hồn mơ tối bạn quê hương. 

(Thế Lữ - Giây phút chạnh lòng) 

Vần liên tiếp gieo từng cặp một: 

Nền đau thương ngộm ngùi sẽ kể. 

Niêm ngao ngán uô biểu tcv trời bể. 

Ôi tấm gan bên chặt như Thái Sơn 

Bao nhiêu thu cay đắng chẳng hệ sờn 

(Huy Thông - Tiếng địch sông Ô) 

Vân gián cách: 

Tụ cùng nàng nhìn nhau không tiếng nói 

Sợ lời than lay đổ cả đêm sâu 

Đôi hơi thở từn nhau trong bóng tối 

Đôi lính hôn chừm đắm bểu sầu 

(Chế Lan Viên - Điêu tàn) 

Vân ôm nhau: 

Trên suối nhỏ chiếc cầu tre hẻo lánh 

Tốp người qua lẫy bẫy uịn thanh ngang 

Lũ trẻ con sung sướng nô cười ung 

Đùa uúi bóng chảy thoe giòng nước lạnh 

(Nam Trân - Nắng thu) 


Vân hôn hợp: Gồm những câu thơ xen lẫn nhau mà hiệp vần 
theo hai vần nhất định và thường là một. bằng một trắc. 
Tiếng địch thổi đâu đây 


Cớ sao nghe róo rắt? 


Lơ lửng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt 
Mây bay... Gió quyến mây bay... 

Tiếng öÌ uút như khuyên uan như dàu đặt 
Như hắt hìu cùng hơi gió heo may. 


(Thể Lữ - Tiếng trúc tuyệt vời) 


5.3 Nhịp điệu và thanh điệu 


Nhìn chung câu thơ mới vẫn giữ đúng nguyên Lắc của sự đối 
thanh về bằng trắc theo quy luật hài hòa về thanh điệu trong 
tiếng Việt. Dù câu thơ là hai hay ba tiết tấu, sự đối thanh giữa 
các tiết tấu đi liển nhau vẫn thực hiện được khiến cho câu thơ có 
am hưởng và nhịp điệu quen thuộc của ngôn ngữ thí ca dân tộc 

Trong thể thơ 7 từ, lối ngắt nhịp phổ biến là theo dạng 4-3 
hoặc 9-2-3, 


Ví dụ: 
Áo trắng dơn sở J mộng trắng trong 
Hôm xưa pm đến / mắt như lòng 
4-3 Nở bừng ánh sáng / em đi đến 
Gót ngọc dôn hương / bước tỏa hông 
(Huy Cận) 
hoặc: 


Nắng xuống J trời lên J sâu chói ót 
3:‹0-n Sông dài ƒ trời rộng ( bến cô liêu 


(Huy Cận) 


319 


Hầu hết những bài thơ bảy từ đều dựa theo lối ngắt nhịp 
trên. Lối ngất nhịp đó cũng là lối ngất nhịp trong câu thở thất 
ngôn bát cút”. 

Lối ngắt nhịp trên của thể thơ báy từ trong thơ mới rất khác 
với lối ngắt nhịp của câu song thất trong thể song thất lục bát 
ngắt theo nhịp 3-4 hoặc 3-9-2! hay câu thơ bẩy từ kiểu noi sử 
trong thể thơ cổ truyền, cũng ngất theo nhịp 3-4, 


Trong thơ mới cũng có một số câu thơ bảy từ ngắt nhịp theo 
đạng câu song thất hay câu nói sử: 

Tiếng diều sáo / nao nao trong uắt 

Trời quang mây / xanh ngắt màu lở. 

(Thế Lữ) 
Nhưng những câu thơ loại này rất ít. Đa số và có thể nói là hầu 

hết đều ngắt nhịp theo câu thơ Đường Có thể tóm tắt hai lới 
ngắt nhịp và nguyên tắc về thanh điệu của hai thể thơ đó ni 


thơ mới bảy từ theo Ñ 
công thức A và B. 


Dạng phổ biến của câu 1|2|3|45 
1 B 


1 
Câu thơ + thất trắc 
song thất thất bằng Chị 
đ- 


Qua công thức trên, chúng ta thấy hai câu thơ rất khác nhau 
về nhịp điệu và thanh điệu. 

Dùng vần chân và nhiều thanh bằng để hiệp vẫn nên lối gico 
vần theo đạng 4-3 và 2-2-3 tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàrg 


t Xem chương Thơ ca mô phỏng thơ ca Trung Quốc ở trên. 
'®' và?! Xem chương Các thể thơ ca cổ truyền Việt Nam ở trên. 


320 


hơn cho cầu thơ bảy từ. Thể thơ bả ngất theo nhịp 


3.4 hoặc 3-2-2 kết hợp với lối hiệp vẫn hỗn hợp cả bằng lẫn trắc, 


cá vấn chân lần vần lưng tạo nên nhịp điệu câu thơ khoẻ nhưng 
kéin phần nhịp nhàng và mềm mại. Do đó những câu thơ song 
thắt thường đi cập với một câu lục bát để hài hòa thanh điệu 
liòi cho nhịp điệu của câu thơ cân đối, nhiều màu sắc và cũng 


tuyen chuyên hơn. 


“Thế bảy từ ngất theo nhịp 3-4 và 3-3-2, kết hợp với lối hiệp 


vận hồn hợp (mà không có lục bát kèm theo) thường ít đư: 


dụng trong thơ ea để xây dựng toàn bài vì nhịp thơ trúc trắc, 
khó xướng ngắm. Người ta thường thấy thể thơ trên được dùng 
trong thể nói sử và biến thể trong câu thơ của thể hát nói. 

The bảy từ trong thơ mới đã tiếp thu thanh điệu và nhịp 
điệu uyển chuyển nhịp nhàng trong câu thơ Đường, nhưng 
không bị ràng buộc về các luật đối, niêm, v.v... Tuy lối ngắt 
nhịp phổ biến trong câu thơ bảy từ là 4-3 và 9-2-3 nhưng có 
những trường hợp nhịp ngắt thay đổi linh hoạt cho phù hợp với 
việc biểu hiện nội dung: 


9.5 ( Thu lạnh J càng thêm nguyệt tỏ ngời 


4- Đàn ghê như nước Í lạnh J trời ơi 

2- Long lanh j tiếng sôi uang uang hận 

Ệš Trăng nhớ Tâm dương J nhạc nhớ người 
(Xuân Diệu - Nguyệt Cầm) 

3. Đã mê rồi / Từ mã chàng ôi 

4..3Ÿ Người thiếp lao đao ƒ sượng cả người 


L.[|xã Ôi / Ôi / hãm bớt cung cầm lại 
9.5 Lòng say J đôi má cũng say thôi. 
(Hàn Mặc Tử) 


321 


Trong thể thơ tám từ, câu thơ thường ngắt làm ba tiết tấu có 
sự đối thanh giữa các tiết tấu (như đã nói ở trên). Song cũng có 
nhiều trường hợp lối ngất nhịp thay đổi làm cho câu thơ có một 
nhịp điệu riêng. 

Trưa quanh oườn ƒ uà uõng gió an lành 
Ngang phòng trưa ƒ ru hồn nhẹ cây xanh. 
Trưa quanh gốc / uà mộng hiển của bóng 
Bông run theo Í ... lá... run theo... !... nhịp Uõng 
Trưa lên trời J nà xash thắm J bầu trời; 
Bông mê ly năm thấy | trăng ' :aây trôi... 
Trưa | một ít trưa, ¡ lạc oào lăng tẩm 
Nhập làm hồn / những tượng xưa u thẳm. 
(Chế Lan Viên - Trưa đơn giản) 

Về mặt thanh điệu, có những trường hợp nhà thơ vận dụng 
thành công trong một câu thơ sự phối âm của nhiều thanh bằng 
liển nhau. Thí dụ trong bài W»ÿ hổ, Xuân Diệu dã dùng toài 
thanh bằng trong hai câu thơ: 

Sương nương theo trăng ngừng lưng trời 
Tương tư nâng lòng lên chơi uơi. 
Huy Cận trong bài Buồn đêm mua đã khéo dùng thanh điệu 
để diễn tả cái buồn của lòng người trong tiếng mưa rơi: 
Đêm mua làm nhớ không gian 
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la... 
Tưi nương nước giọt mới nhà 


Nghe trời nằng nặng nghe ta buôn buôn 


322 


Nghe đi rời rạc trong hôn 

Những chân xa uắng dặm mòn lẻ loi... 
Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi 

Trăm muôn giọt nhẹ nối lời uu uở 
Tương tư hướng lạc phương mờ 

Trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe 
Gió uê lòng rộng không che 

Hơi may hìu hắt bốn bê tâm tủ... 


bài thơ Tiếng sáo Thiên Thai của Thế Lữ, Màu thời gian 
của Đoàn Phú Tứ cùng có những hình thái biểu hiện tương tự. 


ñ.4 Một số bài thơ mới có dạng đặc biệt 


“trong phong trào thơ mới có một số bài thơ có cấu trúc đặc 
biệ: về câu thơ, khổ thơ, thanh và nhịp điệu. Các bài thơ này 
đtic: sáng tác ra hoặc là do sự tìm tòi có tính chất hiếu kỳ, hoặc 
là co sự mô phỏng theo thơ ca nước ngoài, hoặc là để làm vui 
câ u chuyện văn chương. Nhưng hình thức này không được thừa 
nhận là hình thức phổ biến, tuy nhiên ở những trường hợp sau 
đây các sáng tác đó ít nhiều có giá trị nghệ thuật. 

TỐI 
Tối tư 
Đi hoài 
Chân mỏi 


323 


Giăng ló ngàn 
Chữn uễ nút 
Muôn dặm mịt mù 
Một mình lăn lôi 
Đòèo di bước gập ghành 
Cảnh tình lòng bối rỗi 
Đường xa gánh nặng ngại ngùng 
Quãng uắng canh trường uòi oọi 
Ô hay gai góc quãng đường đời 
Vất uẻ thâu đếm dị chưa khủi. 
(Trần Huấn Chương - Lao Bảo 1936) 
1. Bài thơ Tối trên đây viết theo khổ thơ hình tam giác. Lối 
thơ này đã có trong một số bài thơ của Pháp, ví dụ bài Les 
địïnns của Vietor Hugot, Bài Les Djinns cấu trúc theo hình quả 
trầm mà hai đỉnh là câu thơ gồm hai âm tiết và giữa là câu thơ 
10 âm tiết 
2. Một trong những bài thơ dùng thanh bằng trong toàn bài. 
Chiêu chiều đi trên đôi êm như tơ 
Chiêu đi trong người êm như mơ 
Lam nhung ô! màu ngưng lưng trời 
Xanh nhưng ô! màu phơi nơi nơi 
Vàng phai nằm im ôm non gầy 
Chùữn yên co mình nương xương cây 
Đây mùa Hoàng hoa, mùa Hoàng hoa 


Đông Nam mây đùn nơi thành 1a... 


£? Trong tập thơ Les Orientales. 


324 


Oanh già theo Quyên: quên tin chàng 

Đào theo Phù dung: thư không sang 

Ngàn khơi, ngàn khơi, ta ngàn khơi 

Làm trăng theo chừng qua muôn nơi 

Theo chàng ta làm con chím uyên 

Làm mây theo chàng bên nhung yên 

Chàng ơi hồn say trong mơ màng 

Hồn ta? hay là hôn tình lang 

Bên bia Hàm dương: đây Tiêu tương 

Tơ lòng nâng cao lên mành dương 

Nay hoàng hôn rồi mai hôn hoàng 

Trông gương buồn đơ cho dong nhan 

Non yên tên bay ngang muôn đầu 

Thám khuê oan gì giam xuân sầu? 

- Ai xây bờ oan trên xương người ? 

Ai xây mô hoa chôn xuân tươi? 

(Bích Khê Lê Mộng Thu) 
3. Bài thơ 7?nh hoài sau đây làm theo nguyên tắc các chữ 
trong câu thơ đều cùng theo một dấu, và các câu thơ lần lượt 
theo các dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã, v.v... 
TÌNH HOÀI 
Trời buôn làm gì trời rầu rầu 
Anh yêu em xong anh đi đâu? 


Lắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc 


326 


Một bụng một dạ một nặng nhọc 


Ảo tưởng chỉ để khổ để túi 

Nghĩ mãi gỡ mãi lỗi uấn lôi 
Thương thay cho em căm thay anh 
Tình hoài càng ngày càng tầy định. 


(Lê Ta) 


Chương 6 


Các thể trường ca 
truyện thơ, thơ trường thiên 


Các thể trường ca, truyện thơ, thơ trường thiên đều là những 
hinh thức thơ tự sự, hoặc íL nhiều dựa trên phương thức tự sự. 

Trong nền văn học thế giới, thơ tự sự nói chung đã có một 
lịch sử phát triển lâu đời từ những anh hùng ca thời cổ đại đến 
những tình ca, truyện thơ, thơ trường thiên. Văn học Việt Nam 
cũng đã để lại nhiều áng thơ tự sự có giá trị mà hình thức phổ 
biến hơn cả là trường ea và truyện thơ. 


“Trước hết là hình thức trường ca dân gian. Thông thường 
trường ca này có hai loại: loại anh hùng ca và loại tạm gọi là 
tình ca. Trong văn học Kinh chưa tìm thấy bai loại riêng biệt đó 
mà chỉ có loại về đài hơi”, Vẻ là một hình thức thơ tự s 
phản ánh một cách kịp thời hoạt động của một nhân vật, hoặc 
một. sự kiện nào đó trong đời sống và được sáng tác bằng nhiều 
thể thơ: thí dụ thể hát đậm, thể lục bát hoàn chỉnh hay biến 
thể. Những về đài hơi có tiếng như Về chàng Lứa, Về bá Phó, Về 


thường 


thất thủ binh đô. Nhìn chúng kết cấu của về còn lỏng lẻo, lời vẻ 
có tính chất kể lể đàn trải, nói chung nghệ thuật vẻ còn mang 


nhiều tính chất đân gian đưới hình thức tự nhiên. 


' Đây không nói tới những bài vẻ ngắn 


327 


Anh hùng ca và tỉnh ca là những bài ca dưới hình thái thơ tị 
sự khá phổ biến trên thế giới”. Ở nước ta hình thức đé mới tìm 
thấy trong văn học đân tộc thiểu số. Anh hùng ca thường phản 
ánh những sự kiện lịch sử trọng dại, những chiến công và kỳ 
tích vẻ vang, có ý nhĩa toàn dân trong cuộc đấu tranh để chế 
ngự thiên nhiên hoặc phát triển bộ tộc”. Còn tình ca thường 
thiên về miêu tả những cuộc tình duyên éo le "đẫm máu và nước 
mắt" đưới chế độ cũ). 

Trong thời kỳ hiện đại, hình thức trường ca cũng đặc biệt 
được phát triển với những chủ đề về đề tài cách mạng. Những 
thiên anh hùng ca nổi tiếng củ: Maiacôpxki về Cách mạng 
tháng Mười, về nhân dân Xô Viết, về Lênin là những tác phẩuã 
bất hủ. Trường ca là một hình thức của truyện thơ, nhưng 
không phải bất kỳ một truyện thơ nào cũng là một trường ca 
hoặc có màu sắc trường ca. Trường ca không dung nạp mọi loại 
để tài và mọi loại tính cách. Nội dung của trường ea thường gắn 
với các phạm trù thẩm mỹ về cái đẹp, cái hùng, cái cao 
Những tính cách chủ yếu trong trường ca đù là một tính 
riêng biệt hay tập thể cũng đều có phẩm chất cao cả ở mức độ 
này hay khác (với những nhân vật chính diện). Trường ca 
thường có cốt truyện như một truyện thơ, nhưng đôi kbi cốt 
truyện không hoàn chỉnh, nhất là khi gắn với việc ca ngợi và 
miêu tả trực tiếp những sự kiện lịch sử nào đó mà bản thân 


ách 


những sự kiện này chưa hình thành một cốt truyện cụ thể. 
Trong những năm gần đây, chúng ta có một số trường ca do 
văn nghệ sĩ sáng tác như Những người đi tới biển của Thanh 


( Thí dụ: Hải Ôđixê của Hy Lạp. Mahabharata, Ramayana của Ấn Độ. là 
những anh hùng ca cổ đại. 

` Thí dụ: Đam San, Xinh Nhà, Đăm Đơroăn (Tây Nguyên). 

'® Thí dụ: Xống chự xôn xao (Thái), Út lót Ví điêu (Hoặc Hồ Liêu Mường) 
Những tình ca này có dáng dấp truyện thơ, nên cũng có nơi gọi là truyện thơ. 


328 


Thao, Bài ca chim chớ rao của Thu Bồn, Đường tới thành phố 
của Hữu Thỉnh. Các trường ca hiện đại này phần nhiều đều 
mang màu sắc anh hùng ca thông qua việc miêu tả những tấm 
gương anh hùng và những chiến công oanh liệt của nhân dân ta 
và quán đội ta. 

Bên cạnh những hình thức trường ca, trong văn học ta có 
một hiện tượng đáng được lưu ý, đó là sự phát triển khá phong 
phú về truyện thơ. 

Truyện thơ căn bản dựa vào phương thức tự sự với một hệ 
thống sự kiện và một cốt truyện để bộc lộ nội dung chủ để. Cốt 
truyện trong truyện thơ cũng giống như cốt truyện của kịch, 
tiểu thuyết, v.v... Bằng hình thức kể có cốt truyện, nhà thơ có 
điểu kiện đi sâu vào những tình tiết, những sự kiện của câu 
chuyện, những khía cạnh khác nhau của một xung đột xã hội, 
do đó truyện thơ có khả năng phản ánh những mặt phong phú 
của đời sống xã hội. Trên ý nghĩa đó truyện thơ có thể được xem 
như một tiểu thuyết. Một mặt khác do chỗ vận dụng ngôn ngữ 
thơ ca để điễn đạt nên từ hình ảnh, nhịp điệu đến cú pháp thơ 
ca, truyện thơ tự xác định chỗ khác nhau với tiểu thuyết. 

Ngôn ngữ trong truyện thở là ngôn ngữ có nhịp điệu, tập 
trung về hình ảnh và tâm trạng, gợi cảm và giàu màu sắc trữ 
tình. Ngôn ngữ trong truyện thơ không phải là ngôn ngữ theo 
lối kể của văn xuôi và lời nói thông thường mà có nhiều tính 
ách đi 


yên thơ và tiểu thuyết còn khác nhau ở nội dung cấu tứ Cấu 


chất 
tạ 


¡ hóa. Đi sâu vào quá trình sáng tạo thì giữa 


tử trong truyện thở mang màu sắc của cấu tứ thơ trữ tình kết 
hợp với câu tứ của tiểu thuyết. Nếu nhà thơ nào viết truyện thơ 


ấu tứ của tiểu thuyết, của lối kế trong văn xuôi thì 


mà thiên về 


cầu chuyện sẽ bị hạn chế phần gợi cảm; nếu thiên về cấu tứ của 


thơ trử tình mà không lưu ý đến tính chất xác định của hệ 


329 


thống sự kiện và cốt truyện thì truyện thơ sẽ bị hạn chế 


trị phần ánh hiện thực khách quan 

Như ở phần trên đã nói, truyện thơ có thể xuất hiện khá sớm 
từ thế kỷ XVI, XVII về sau và viết bằng nhiều thể thơ khá: 
nhau như thất ngôn, bát cú Đường luật, lục bát hoàn chỉnh hoặc 


biến thể, và ngày nay truyện thơ cũng được viết theo thể thủ 
mới, thơ tự do. Có người cho rằng trong văn học Việt Nam 
truyện thơ chỉ là một hình thức thừa kế truyện cổ tích và được 
nâng cao hơn truyện cổ tích trong lúc chưa có tiểu thuyết văn 
xuôi. Luận điểm đó không phải không có căn cứ vì khi truyện 
thơ ra đời thì người ta chú ý vào truy 
ta kể truyện thơ hơn là kể truyện cổ tích. Từ đầu thế kỷ XX. khi 
tiểu thuyết mới ra đời thì hình thức truyện thơ cũng íL hẳn đi. 


thơ nhiều hơn, ngườ 


Truyện thơ của ta thường rút đề tài qua hai nguồn: nguồn 
nước ngoài thí dụ Mh‡ độ mai, Kiểu, nguồn trong nước và đây 
cũng là nguồn chính như Thạch Sanh, Phạm Tải Ngọc Hoa, 
v.v... Nguồn trong nước hầu hết rút ở truyện cổ tích, ở truyền 


ử”, Do thành phần giai cấp và thế giới quan củi 


thuyết lịch s 
các nhà thơ thể hiện trong việc khai thác để tài cũng như trực 
tiếp xây đựng tác phẩm, nhìn chung truyện thơ có hai loại: một. 
loại có tính chất bác học như Quan Âm Thị Kính, Hoa Tiên, 
v.v... tiột loại có tính chất bình dân như Lý Công, Tổng Trân 
Cúc Hoa. 


*° Cần chú ý rằng giữa cổ tích, truyện thơ (loại binh dân) và chèo đều cỏ một 
quan hệ rất khăng khít vẻ để tài, xây dựng cốt truyện và nhân vật. Một 
truyện cổ tích có khi được diễn thành truyện thơ rồi lại được dựng thành 
chèo, thí dụ: Thạch Sanh, Tống Trân Cúc Hoa, Lưu Binh Dương Lễ. Riêng 
loại truyện thơ (bác học) như Kiều cũng được vay mượn và dựng thành 
chèo... Trong các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, v.v... cũng có truyện thơ, 
thí dụ: Nam Kim, Thị Đan. 


330 


Những truyện thơ được xem là xuất hiện sớm nhất, được viết 
bằng thể tứ tuyệt và thất ngôn bát cú Đường luật, có 7ô Công 
Phúng sử, truyện Vương Tường và Lam tuyển hỳ ngộ. Về sau nhiều 
truyện thơ được viết bằng các thể thơ đân tộc như thể nói sử (Le 
súc tranh công) thể lục bát chưa hoàn chỉnh như Ông Minh cổ 
truyện... Và phổ biến nhất là việc sử dụng thể lục bát hoàn chỉnh 
vào truyện thơ như các tác phẩm Ñiều, Hoa tiên, v.v... 

So với tiểu thuyết, truyện thơ có thể bị hạn chế hơn trong 
“iệc miêu tả, đặc biệt là việc miêu tả những chỉ tiết. Do đó, 
tru yên thơ cần phải được phát huy những ưu thế riêng của thể 
loại như: tính chất trữ tình của cảm xúc, sự chọn lọc của hình 
ảnh, và sự "ài hòa gợi cảm của nhịp điệu. 

Trong văn hụ^ Việt Nam thời kỳ hiện đại, vai trò và tác dụng 
của truyện thơ phân nào bị hạn chế so với những thế kỷ trước, 
song nó vẫn tổn tại và còn tác dụng. Ở thời kỳ kháng chiến và 
những năm hòa bình lập lại, chúng ta có một số truyện thơ viết 
về đ 


tài chiến đấu, về cuộc đời của các anh hùng chiến sĩ, về 
truyền thống vẻ vang trong chiến đấu của một vùng, một địa 
phương, về một số đề tài khác như các tập truyện thơ: Người 
trai Bình Định của Xuân Thiêm, Gió Nem của Trần Hữu 


Thung, Mẹ con đồng chí Chanh của Nguyễn Đình Thị. 

Trong thời kỳ tiểu thuyết chưa phát triển, thông qua hình 
thức kể bằng thơ, truyện thơ thực biện luôn chức năng của tiểu 
thuyết. Đến giai đoạn tiểu thuyết hiện đại phát triển, truyện 
thơ khonz bị thay thế hẳn mà vẫn có chức năng và phạm vi 
riêng của nó Liong việc phần ánh hiện thực. 

“Tuy nhiên sự có mạt của tiểu thuyết đòi hỏi truyện thơ phải 
năng cao hơn phẩm chất và dác trưng của thể loại. 


Bên cạnh các thể trường ca và truyện thơ chúng ta cÓ những 
bài thơ đài để cập đến một vấn để, mệt nhân vật hoặc một. số sự 
kiện nào đó trong đời sống. Những bài thơ trường thiên này vận 
dụng cả hình thức tự sự và trữ tình. Cảm hứng trữ tình giữ một 
vai trò quan trọng. Tác phẩm không bị ràng buộc vào một hệ 


thống sự kiện hoàn chỉnh của cốt truyện mà gần như chỉ lấ 


một vài sự kiện làm chỗ dựa để xây dựng nội dung. Nhiều bài 
thơ trường thiên có sự kiện, nhưng không có cốt truyện rõ rệt, 
lấy cuộc sống khách quan làm điểm tựa nhưng lại không nhàm 
miêu tả sự kiện khách quan một cách hoàn chỉnh. 

Trung tâm hấp dẫn của những sáng tác này không phải chỉ ở 
câu truyện được kể lại hoặc sự việc được dẫn ra mà chủ yếu là ở 
nội dung của thi tứ toát lên từ hình ảnh cảm xúc và Ở sức lôi 
cuốn của lý tưởng. 

Trong văn học cổ của ta, có những bài trường thiên theo lối 
cổ phong (cũng gọi là thể hành), thí dụ bài Hương miết hành". 
Nếu như ở trường ca có những sáng tác nằm trong phạm trù 
văn học dân gian, thì thơ trường thiên lại thuộc phạm trù văn 
học thành văn. 

So sánh giữa một trường ca và một bài thơ trường thiên thì 
cốt truyện ở trường ca rõ rệt và hoàn chỉnh hơn. Trường ca 
nằm trong hình thức chung của thơ tự sự, còn thơ trường 
thiên có vận dụng những nhân tố tự sự nhưng lại không 
thuộc hẳn vào loại thơ tự sự. Trường ca bộc lộ rõ rệt qui nợi 
dung tính chất ngợi ca, hào hùng (loại anh hùng ca) còn với 
thở trường thiên thì tính chất ngợi ca không phải hẳn là một 
thuộc tính của nội dung. 


? Bài Hương miết hành (Chiếc giày thơm) thực ra đã mang tính chất mật 
truyện thơ. 


332 


Nếu so sánh một truyện thơ với một bài thơ trường thiên thì 


truyền thơ là một câu chuyện kể bằng thở mà thơ trường thiên 


là một bài thơ dài có gắn với những sự kiện hoặc tình tiết nào đó 


của mọt cốt truyện hoặc của đời sống thực tế. Nếu so sánh giữa 


một bài thơ trừ tình và một bài thơ trường thiên thì bài thơ trữ 


tình hẹp hơn về dung lượng. Thơ trữ tình nghiêng thuần túy về 
yêu tố cảm xúc và suy nghĩ, còn ở thơ trường thiên có sự dung 
nạp íL nhiều yếu tố tự sự. Thơ trường thiên là một thể thơ khá 
phố biến trong văn học ở một số các nước như Liên Xô (cũ), Anh, 
Pháp, nhưng lại hiếm trong văn học ta thời xưa, nhất là văn học 
bằng quốc âm. Những bài thơ trường thiên trong văn học thời 
kỳ hiện đại như: gọn quốc kỳ và Hội nghị non sông của Xuân 
Diệu, Bài thơ Hắc Hải của Nguyễn Đình Thi và Ba mươi năm 
đời ta có Đảng của Tố Hữu, đều là những sáng tác có giá trị. 
Những bài thơ trường thiên này có sức diễn tả và gợi cảm mạnh 
mẽ, giàu tính chất sử thi mà cũng giàu cảm xúc trữ tình. 


333 


Chương 7 
Thơ tự do 


Khi nói đến thơ tự do chúng ta thường muốn nói một thể thơ 
không tuân theo những quy tắc về cách luật như các thể thơ 
Đường, thơ lục bát, thơ mới, v.v... 

Thuật ngữ thơ tự đo ít được nhắc đến trong thời kỳ hình 
thành và phát triển của phong trào thơ mới giai đoạn 1930 - 
1945, tuy trong thời kỳ đó có thơ tự do xuất hiện. 


Thực ra thì trong một số bài theo kiểu từ khúc của Tản Đà 


cũng có dáng đấp, cách điệu tự đo. Nhưng thơ Tân Đà vẫn chưa 
vươn lên một hình thức thơ tự do thời kỳ sau. Một số nhà thơ 
mới như Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Nam Trân, v.v... cũng có viết 
một hai bài thơ tự do trong toàn bộ sáng tác của mình. Bên cạnh 
những thể thở mới ổn định như các thể năm từ, bảy từ, tám từ, 
v.v... những bài thơ tự do trên đã vượt ra khỏi khuôn khổ và 
quy tắc đó và tạo nên một nhịp điệu và âm hưởng riêng khá độc 
đáo. Trong bài Tiếng trúc tuyệt oời, Thế Lữ đã vận dụng những 
âm điệu và tiết tấu đặc biệt, những câu thơ đài ngắn xen lẫn để 
nâng nhạc điệu câu thơ lên, khi bay bổng, khi thiết tha dìu đặt 
thích hợp với chủ đề: 

Tiếng địch thổi đâu đây 

Có sao nghe róo rắt? 

- bơ lừng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt 
Mây bay... gió quyến mêy bay... 


335 


Tiếng 0Luút nhì khuyên an nhì dâu đặt 
Như hất hìu cùng hơi gió heo mau. 

Ảnh chiều thu 

Lướt mặt hồ thu 


Sương hồng lam nhẹ lan trên sóng biếc. 
Răng lau già xao xác tiếng reo khô. 
Như khua động nỗi nhớ nhung thương tiếc 
Trong lòng người đứng bên hồ. 
Rõ ràng những câu thơ trên mang tính chất của hình trức 
thơ tự đo. Nhà thơ đã cố gắng phô điễn nhạc điệu và hình thái 
của câu thơ cho phù hợp với tính chất của đối tượng miều tì vên 


đã vượt khỏi những quy tác cách luật cố định. 

Cũng có thể kể những bài thơ tự đo khác như Xuân uề sủa 
Lưu Trọng Lư, Mùa đông của Nam Trân, Thiên đường uà ra 
ngục của Võ Liêm Sơn, và các bài Thanh khí uà Thư. thở sủia 
Phạm Văn Hạnh. Một số bài thơ tự đo trong thời kỳ này có lạc 
điểm là tuy câu thơ và bài thơ không hạn định về số từ ví sô 
câu, nhưng các câu thơ đều có sự hiệp vần: người viết chí ý 
nhiều đến nhịp điệu của bài thơ, nhịp điệu bên trong và cả piẩn 
nhịp điệu bên ngoài bộc lộ rõ trong âm thanh và tiết tấu. 


Thơ tự do lúc này cũng có những nét thơ có đáng đấp củ: từ 
khúe. Song cả thơ mới và thơ tự đo đều không phải là từ khueC 


1 Có người lầm lẫn khi đồng nhất thơ tự do với từ khúc. Thực ra giữa từ thúc 
với thơ tự do có những điểm rất khác nhau 
Mỗi bài từ khúc đều bị ràng buộc bởi những làn điệu nhất đính. Và inỗ làn 
điệu lại quy định sự cấu tạo của bài thơ về số câu và số từ trong mội 
cách gieo vần, v.v... Số từ trong một câu của bài từ khúc thường từ 45 từ 
đến 9, 10 từ tùy từng làn điệu. Vần trong từ khúc gieo ở vần chân và kiôing 
gieo vần lưng và thường gieo độc vận trong toàn bài. Một số điệu từ khic 
quen thuộc mà các nhà thơ ta hay làm như Nguyễn Lang Quy, Cách P'hô 
Liên, Phong Hoa Lạc, v.v... đều theo quy luật đó. Còn thơ tự do thi :o:är: 
toàn không bị ràng buộc bởi một quy tắc cách luật nào. Số câu thơ tronc miột 
bài, số từ trong một câu, cách gieo vần, nhịp điệu hoàn toàn có ttnh chất tự 


336 


AIaen thợ tự do hoàn toàn không bị chỉ phối bởi một quy luật 


trào, mà mở rộng theo hai chiều đọc và ngang một cách phóng 
táng, Nhịp điệu của bài thơ tự đo thường gần với đối tượng miều 
bì hơn là gắn với những lần điệu vốn có. Tuy đã có những bài 
L¬ø tự do xuất hiện, nhưng thơ tự do ở thời kỳ 1930-1945 không 


được nói đến nhiều. Có thể vì nhiều lý đo. song một lý do căn 


bản là hình thức thơ đang chuyên từ thở cũ sang thơ mới. Sự 
đời của thở mới đang gặp những khó khăn, hoặc là đơ nhiệm vụ 
phải cảng cố và phát huy những ưu điểm của thơ mới. Thơ mới 


so với thơ cũ là một bước phát triển, quy sáng tạo rộng r 


phóng tíng hơn, Những quy cách đó không phải được thừa nhận 
để đàng trên dư luận chưng mà đòi hỏi phải được chứng mình 
thực tế. Thơ tự do so với thở 
màới lại càng phóng túng và rộng rãi hơn nên việc để 3 


bang những sự thành công trôi 


tướng và cô 


vũ cho thơ tự đo trong giải đoạn này là chưa có cơ sở thực tế 
trong hoạt động sắng tác cũng như trong tâm lý thưởng thức 
clủa người đọc. 

Sau Cách mạng tháng Tám, đặc biệt là trong những năm đầu 
khá 


phòng ph 


ø chiến, thơ tự đo lại phát triển với nhiều hình thức rất 
nhiều cách sử đụng táo bạo, nhiều hình ảnh và tiết 


tấu mới lạ, Ví dụ như các bài thơ Whớ của Hồng Nguyên, Nhớ 
n Mai Ninh, v.v 


man và Tình đất nước của TT; 


Khi nói đến thơ tự dot! là muốn nói đến một thể thở ít bị 


răng buộc nhất về mặt vẫn điệu, về sự hạn định câu và cho tác 


do. Tuy nhiên nhỉn về hình thức nếu không để ý đến làn điệu của từ khúc, thì 
› thể có người lầm một bài từ khúc nào đó là một bài thơ tự do vì thấy số 
-âu và từ trong bài hình như không chịu theo một nguyên tắc nào. Nhưng đó 
:chỉ là cách nhìn thuần hình thức. 

'' Trong Mấy vấn để nguyên lý văn học, ông Nguyễn Lương Ngọc đã gộp 
chung và xem thơ mới cũng là thơ tự do, cho hai hình thức đó là một. Thực. 
tra đầy văn là hai thuật ngữ cần có sự phân biệt, vì nó mang một nội dung và 
`ÿ nghĩa lịch sử riêng biệt. 


337 


ä có điều kiện điễn tả đối tượng một cách thích hợp nhất, cho 


Ẹ 
tứ thø thoát lên bay bổng. cho nhịp điệu thơ phục vụ đắc bực 
nhất việc biểu hiện nội dung. Như thế là đứng về mặt hình thức 


cấu tạo, thơ tự đo có thể có câu đài ngắn khác nhau. Mạch thơ 


có thể liên tục hoặc ngắt ra nhiều câu ngắn, khổ thơ có thể 
không 
câu thơ của Tố Hữu trong bài Với Lênin: 


ần thống nhất và hạn định về số câu. Thí dụ như những 


kê-nin đó 
Muôn triệu lần nảy nở 
Giữa Loài ta 
Muôn triệu lần rạng rỡ 
Như mặt trời chói giữa biển bao la 
Và mỗi lần sóng gió nổi quanh tœ 
Tê nín đó 
Nười ngời chân lý 
Như nhữ 


l ngày xi 

Người là đồng chí 

Hồn nhiên giản dị 

Giữa công nông ngồi chật quanh Người 
Rất yêu thương đôi mắt nhẹo cười 


Như những ngày xưa 


Người là chiến sĩ 
Không sợ gian nguy không giờ phút nghĩ 
Ghét mọi quân thù, ghét mọi nước sơn 
Suốt đời mang tấm áo da sờng 


Đôi giày ông gót mòn sỏi đó. 


338 


Về cách gieo vần thì chúng ta thấy lối gieo vẫn của thơ tự do 
cũng rất linh động. Nó không theo một quy tắc gieo vần của một 
thể thơ cách luật nào eä, Toàn bài thơ không theo một vần như 


trong thể thất ngôn bát cú và cũng không theo lối gieo vần của 


một số thể thơ mới. Có thể, tác giả gieo vần hoàn toàn khác 


nhau ở tùng đoạn khác nhau. Có khi gieo theo vần chân, có khi 
lai ở vần lưng, có khi liên tiếp, có khi gián cách. - có khi vần cả 
mìột đoạn, kết thúc bằng vẫn ở một câu lục bát, thí dụ: 
Cáy lay 
Tre thành 
Giường bẻ cánh cửa 
Bàn ăn lát nứa 
Câu đối dán đè khẩu hiệu xinh xinh 
Thương dân nhà chật chội 
Bọn anh đóng ở đừnh 
Chẳng tu cũng cơm muối 
Cô gái Mán thương tình 
Biếu anh dây sắn để dành trên nương. 
(Minh Tiệp - Bức tranh sinh hoạt) 
Này giặc đói giặc thiếu 
Này giác ốm giặc xâm lăng 
Chà chà uạn ức triệu 
Đao uây mình hung hăng 
Anh di lôi uẫn ngang tàng 
Tôi bắn, tôi cuốc, tôi đan, tôi trồng 
Tôi ăn quả chín tôi uống nước trong 
Phên đan che lạnh gió đông thổi uễ. 
(Bức tranh sinh hoạt) 


39 


Rõ ràng cách gieo vần của thơ tự đo là không có quy Ìu 


Vẫn không còn là một tiêu chuẩn, một nguyên tác trong thơ nữa 
mà chỉ còn là một yếu tố, một phương tiện cho câu thơ giữ dược 
nhịp điệu. 


y phải chàng thơ tự do là một loại thơ hoàn toàn có tình 
chất tùy tiện trong cấu tạo hình thức? Thực ra thì không phúi 
như thế. Thơ tự do luôn tự đòi hỏi phải giữ được phẩm chất của 
thơ trong nội dụng cũng như hình thức biểu hiện. Về nội dụng, 


bài thơ tự đo phải có đầy đủ chất lượng của một 


ng tác thơ ca. 
phải giàu cảm xúc, hình ảnh tập trung 


cô đọng, có chất thơ, 
"Tính chất tự đo và sinh động của hình thức nhằm diễn tả trung 
thực nội dụng cảm xúc mà không bị lệ thuộc vào khuôn khổ và 


luật lệ thơ. Về hình thức, thở tự đo pÏ 


1 giữ được sự hài hòa của 


nhịp điệu. Nhịp điệu đây có thể không chỉ dựa trên cơ sở của sự 


gieo vần, nhưng mà chủ yếu dựa trên cơ sở của s 


ÁC của 


ác từ, ở sự phối 


tấu ở các mạch thơ, ở âm thanh và màu 


hợp giai điệu trong thơ để tạo nên chất nhạc, chất rụng ngân lên 
hà 
do không đo những yếu tố cách luật s 


từ bên trong câu thơ. Sự hòa về mặt nhịp điệ 


+ trong thờ tự 


lịnh và cấu tạo như 


trong thơ Đường, thơ lục bát, v.v.... không xác định được bằng 


những yếu tố và nguyên tắc cụ thể, mà thường đo những quy 
luật nội Lại, những luật vô hình ràng buộc. Do đó làm thơ tự do 


không phải là chuyện để đăng hơn các thể thơ khác. Hình 


thơ tự do được vận dụng rất lĩnh động cho phù hợp với các việc 
điễn tả nội dung cảm xúc nhưng nó quyết không đụng hòa với 


lối viết tủy tiện, khổ độc như những đoạn văn xuôi chặt khúc 


“Trong thời kỷ kháng chiến, Xuân Diệu trong mục Tìn thơ trên 


báo Văn nghệ đã lưu ý uốn nắn hiện tượng này: "Nhân danh sự 


tự do người ta đã phũ phàng cắt năm cắt bảy những vẫn thơ 


đáng lẽ liên. Bài thơ đâu phải là thực đân và băm vằầm nó. Lắm 


khi câu thơ không còn khác gì một câu văn xuôi xếp làm ba 


340 


đồng là thành ba câu thơ. Câu thơ không phải tự lòng người mà 
là câu thơ xếp chữ nhà in, câu thơ typographique"?), 

Xuân Diệu đã nói có lý về nguyên tắc của thơ tự do: "Thơ tự 
do là mình đặt kỷ luật cho mình một kỷ luật lĩnh động, tùy theo 
mỗi trường hợp, nhưng luôn luôn có kỷ luật. Muốn ca muốn hát 
mà chẳng theo tiết tấu nhịp nhàng thì ai nghe? Làm thơ tự do 
tức là mỗi để tài lại tự tạo ra một nhịp điệu riêng cho thích hợp, 
cái điệu ấy không được phiêu lưu mà phải cần thiết. Phải cao 
1 khiến được thơ tự do. Tự do không có nghĩa là 


tay lắm mới 
muốn làm gì thì làm"), 

Từ sau hoà bình lập lại, các thể thơ phát triển khá phong 
phú, trong đó thơ tự đo chiếm một vị trí quan trọng. Ngày nay 
thơ tự do đã trở thành một thể thơ quen thuộc và gần gũi của 
mọi người. Thời gian đã sàng lọc, sắp xếp và ổn định lại mọi sự 
phát triển của hình thức thơ theo quy luật hài hòa giữa hình 
thức và nội dung, và theo những quy luật riêng về hình thức 
của thở ca được ràng buộc về mặt nhịp điệu, âm thanh, tiết tấu. 

Thơ tự do không phải là một hình thức định trước của nhà 
thơ khi sáng tác, mà là một hình thức được nhà thơ tìm đến với 
độ chín của tâm hồn, phù hợp nhất để diễn tả đối tượng, tâm 
đấc nhất để diễn tả những trạng thái tỉnh vi của tình cảm. 
Những bài thơ tự do có nội dung phong phú, có hình thức đẹp và 
nhịp điệu hài hòa thường có một sức hấp dẫn đặc biệt. Trong 
tương lại, thơ tự do sẽ có một vị trí quan trọng. Nhìn vào quá 
trình phát triển của thơ ca trên ba mươi năm nay, thở tự do 
ngày càng phát triển từ chỗ lẻ tẻ một vài bài, đến nay đã trỏ 
thành một trong những thể thơ phổ biến nhất. 


'? Văn nghệ, số 13, tháng 6-1949, trang 66. 
' Văn nghệ, số đã dẫn trang 66. 


341 


Những bài thơ tự đo đơn điệu về hình thức, được viết ra một 
sách vội vã tùy tiện đề bị nhanh chóng rơi vào lãng quên - vì 
quy luật sáng tạo của hình thức thơ ca là hướng về cát đẹp hài 
hòa của thanh, của sắc và của nhạc trên cơ sở phản ánh và tái 
tạo những cái đẹp đó trong đời sống. 

So với thở mới thì thơ tự đo ít bị ràng buộc hơn về nguyên tắc 
sáng tác. Trong thơ tự do lại có những khuynh hướng tìm đến 
chốn xa xôi hơn trong vườn thơ, tới địa hạt của thơ không vần. 
Thơ không vần thường là những bài thơ tự đo không có vần, bài 
thơ không có một sự hiệp vần nào theo nguyên tắc định lệ. 'Thø 
không vần là một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận tại 
Hội nghị tranh luận uốn nghệ Việt Bắc 9-1949, nhân đề cập đến 
thơ của Nguyễn Đình Thị và bài Đêm mứt tỉnh của tác giả 

Nói đến thơ không vần, cần trước hết xác định vai trò của 
vần ở trong thơ. Nếu quả thật vần là một yếu tố quan trọng bạc 
nhất, quyết định phẩm chất của thể loại thơ ca thì thơ không 


vần sẽ không còn gợi là thơ theo ý nghĩa đây đủ nhất của khái 
niệm đó. Trong cuộc tranh luận cũng có ý kiến phát biểu "Thơ là 
có vần, thơ không vần hãy cho nó một tên khác", 

Vần có một tầm quan trọng trong sáng tạo hình thức của thơ 
ca. Vẫn là một nhân tố góp phần tạo thành nhịp điệu và sự hài 
hòa của thơ. Vần là nhịp cầu nối liền những câu thơ vào một bài 
thơ, thống nhất nhịp điệu thơ trong một âm hưởng trọn vẹn. 
Vần dem lại một sức rung, sức gợi, góp phần nâng cao hơn cảm 
xúc thẩm mỹ của thơ. Trong cuộc tranh luận, Xuân Diệu cho 
xằng "có vần, những bước thơ không có vẻ chông chênh mà trai 
lại hồn thơ tựa vào những câu thơ một cách vững chàc", hoặc 
vần giúp cho trí nhớ của công chúng, vần giúp vào việc làm nấy 
sinh những tứ thơ tân kỳ, vần tạo cho sự nghỉ hơi một cách 
khoan khoái, nghỉ hơi mà có vần thì lý thú như ngậm âm nhạc 
vào trong miệng v.v... 


342 


Một số nhà thơ vận dụng những từ và những lối gieo vần đặc 
biệt để xoáy vào những ý nào đó trong nội dung, hoặc nhấn 
mạnh và nói lên một điều gì, như vần điệu trong thở 
Maiacôpxki, Hồ Xuân Hương, v 


Đối với thở, vần là quan trọng, nhưng không thể nói được 
rằng vần quyết định cái gì là thơ và không phải là thơ. Thơ có 
nhiều nội dụng cũng như là hình thức. Riêng về hình thức, vần 
eh¡ là một yếu tố của hình thức thơ, góp phần tạo thành nhịp 
điệu của thơ. Nhịp điệu của thơ là đặc trưng cơ bản của hình 
thưc thơ. Nhịp điệu của thơ bao gồm nhiều yếu tố: âm tiết, đoạn 
tiết Lấu, giai điệu và vần thơ. Sự tổng hợp và hài hòa của những 
nhân tố đó tạo thành nhịp điệu thơ. Nhịp điệu là sự láy lại một 
cách đều đặn và nhịp nhàng những tiết tấu của câu thơ mà sự 
sắp xếp những tiết tấu đó lại do quy luật của thanh điệu chỉ 
phối. Nhịp điệu rất linh hoạt và cơ động, tạo thành do sự phối 
hợp của những quy luật riêng về âm thanh. Thể thơ là những 
bình thức biểu hiện cụ thể và xác định của nhịp điệu. Sự thay 
điểi và sáng tạo trong nhịp điệu là cơ sở của sự tạo thành những 
thể thơ mới về mặt thanh âm và vần điệu. Hay nói đúng hơn là 
tôi thể thơ tạo nên một nhịp điệu riêng do sự quy định về câu, 
v:ề từ và vần. Dù dưới hình thức sáng tạo tìm tòi nào, thơ bao giờ 
cũng cần giữ được nhịp điệu, nhịp điệu làm cho tứ thơ thêm bay 
biổng gợi cảm. Có những bài thơ tuy không có vần vẫn ngân theo 
naột nhịp riêng, vẫn rào rạt một âm hưởng độc đáo. Ví dụ những 
câu thơ trong bài Nhớ máu của Trần Mai Ninh: 


Ô cái gió Tuy Hòa... 
Cái gió chuyên cần 

Và phóng túng 

Gió đi ngang, đi dọc 
Gió trẻ lại, - lưng chừng 
Gió nghĩ 


343 


Gió cười 
Gió gieo lên lông lộng 
Tôi đã thấy lòng tôi dậy 
Rồi đây 
- Còn mấy bước tới Nha Trang 
-A gần lắm! 
Ta gần máu 
Ta gân người 
Ta gần quyết liệt. 
Ö đây, tứ thơ đã tìm đến một hình thức thơ thích hợp. Nếu có 


được điệu vần phù hợp thì đó là một điều hay, Nhưng nếu gặp 
khó khăn khi vận dụng vần điệu, nếu phải chọn một trong hai 
yếu tố: giữa ý thơ và vần điệu thì bao giờ nhà thơ cũng phải giữ 
lấy phần nội dung. 

"Vân là một lợi khí rất đắc lực cho sự truyền cảm nhưng 
không phải hết vần là hết thơ. Khi làm thơ, thái độ của người 
làm là ghi cho đúng cảm xúc. Nếu cẩm xúc gặp được vần thì 
hay. Nhưng gặp khi nó gò bó hay vượt lên nó đã. Hinh thức 
nghệ thuật (các luật bằng trắc) phải tự thân nó ra. Khi gạt 
luật bên ngoài đi phải có luật bên trong rất mạnh". (Nguyễn 
Đình Thì). 

Ý kiến của Nguyễn Đình Thi về vần nói chung là chính xác 
và cũng là ý kiến chung của hội nghị tranh luận. Có những bài 
thơ không có vần và cũng nghèo nàn về tứ thơ và xúc cảm. 
Trong trường hợp đó sự non kém của bài thơ không phải là do 
thiếu vần mà chủ yếu là đo ở nội dung thơ. 

Hiện tượng thơ không vần là hiện tượng có thực trong thơ ca 
thời kỳ hiệ 
không hiệp vần trong toàn bài. Người đọc thường gặp nhiều hơn 
là hiện tượng những dòng thơ hoặc khổ thơ không vần trong 
một bài thơ có gieo vần. Trong thực tế sáng tác, các nhà thơ đều 


đại nhưng không phổ biến. Có rất ít những bài thơ 


344 


có ý thức sử dụng vần trong thơ ca để tăng thêm sức gợi cảm và 
Xmliatuihip nhang cla c8u-thổ 

Thơ không vần là một hình thức của thơ tự do. Ngày nay thơ 
tự do là thể thơ được sáng tác nhiều và có nhiều dạng thể hiện 


rát phong phú. Sự xen lẫn những mạch thơ rất tự do với những 


mạch thơ cách luật như lục bát, song thất, ngũ ngôn, thơ mới là 


một hiện tượng khá phổ biến. 


Những năm gần đây, trong một số bài thơ tự do, cũng đã bắt 


đâu t xuất hiện hình thức câu thơ bậc thang. Nhịp của dòng 


thơ tự đó Ì bị ngắt thành nhiều đoạn nhỏ mà mỗi đoạn nhỏ 


thường là một đoạn tiết tấu. Những E ấu đó không thể xướng 


ngâm liên tục mà lên xuống nhịp ngất của câu thơ. Trong một 
:ố trường hợp sự ngắt câu theo hình thức bậc thang có tác dụng 
ca về hai phương điện: nội dung và nhịp điệu. Câu thơ sẽ Lăng 
thêm sức gợi cảm, nhạc điệu của thơ ngân vang hơn, ý của thơ 
dược nhấn mạnh hơn?, Trong bài Với Eê-nin Tố Hữu đã sử 
dụng rất đạt lối ngắt nhịp theo bậc thang ở hai câu kết: 


+? Yên Lan trong bài thơ Lại về tỉnh nhỏ cũng sử dụng một số câu thơ bậc 
thang để diễn tả hình ảnh của cô gái tỉnh nhỏ ngày xưa: 
Tỉnh nhỏ 
Địu hiu 
Mặt trời ngủ giữa chiều 
Trỏ mình trên mãi ra 
Tỉnh nhỗ 


cô em 
nằm xem 
kiếm hiệp. 
Và hôm nay: 
Tỉnh nhỏ 
Dập dìu 


Mặt trời trẻ buổi chiều 
Reo trên mái lả 
Cuộc đời như mạ 
Con nước về 
đang nhích từng phân. 


34õ 


Tôi uẫn thấy Lê-nin 
Đình thường khoẻ mạnh 
Giữa mùa đông nước Nga 
Cùng công nhân đi uác gỗ xây nhà 
Và chiều nay trước phút uội đi xa 
Người còn nghe 
thánh thót 
rupxkaia 
Đọc trang sách 
“Tình yêu cuộc sống”. 


Tuy nhiên, việc sử dụng cách ngắt nhịp theo bậc thang trị 
câu thơ tự do là một điều cần hạn chế trong mức độ cần thiết: vì 
quy luật phối âm của tiếng Việt, âm hưởng nhịp nhàng của nhịn 
điệu đòi hỏi tính liên tục và gắn bó với giữa các tiết tấu trong: 
một câu thơ. Có một số người lạm dụng lối ngất nhịp theo bậc 
thang làm cho nhạc điệu của bài thơ bị tan võ, hoặc lạm dụng: 
hình thức biểu hiện này để diễn tả những ý tưởng ổn ào, lập đị. 


ng 


Gần đây trong câu thơ tự do cũng có hiện tượng một câu thơ 
đài bị ngắt thành những dòng thơ ngắn. Nếu xem đây là hiện 
tượng bắc cầu, thì câu thơ không chỉ bắc cầu qua hai dòng thơ 
(như thường thấy trong câu thơ bắc cầu của phong trào thơ mới) 
mà bắc cầu qua nhiều dòng thơ, thậm chí qua suốt cả một khổ 
thơ đài, Ý tưởng không được thể hiện trọn vẹn trong một. dòng 
thơ mà kéo dài ra qua nhiều đồng thơ ngắn (chữ đầu câu không; 
phải bao giờ cũng viết hoa): 


Quần lĩnh tía, áo tử thân 
Chen cửa hàng mậu dịch 
Áp phích rao hai tối kịch 
Cô em 
đứng xem 
lòng đầy tiếng hát 


346 


Người thủy thủ 
nhìn một trời sắp tắt 
thấy lòng mình biển cháy mênh mông. 
Ngày mai đây 
ngày chiến đấu sau cùng 
Các anh sẽ 0ê Nam yêu quý 
dâng kháng chiến lòng các anh uà uũ bhí 
hay các anh sẽ tự nhận chìm tàu 
quyết không rơi uào tay quân cá mặập kía đâu! 
(Tế Hanh - Người thủy thủ và con chim én) 


Trong phần lớn những bài thơ của mình, Trình Đường 
thương hay dùng hình thức này: 
Quê tôi năm 
khoảng cây số 900 
có đèo Ái Vân anh hùng 
“Có Ngũ hành sơn 
lóng lánh năm hòn ngọc bích 


có đập Vĩnh trình 

ấp ủ bao người mất tích 

Có nước Thụ bồn 

dòng hỷ niệm xôn xœo 

có câu ca dao: 

“Ngó lên Hòn Kem đá dừng 

thương cha nhỏ mẹ qua chừng bạn 0” 

uở những điều không nói lên lời 

nhắc đến khôn cẩm nước mắt, 

(Trinh Đường - 728) 

Ngoài các dạng khác nhau của các bài thơ và câu thơ tự do 
trên. thơ tự đo còn chỉ những bài thơ vận dụng nhiều thể cách 


347 


luật xen lẫn nhau theo từng câu, từng đoạn mà không theo một 
quy luật nào. Hình thức này thường được gọi là hợp ?hể: 

Dưới đây chúng tôi dẫn một số bài thơ tự đo và thơ không 
vần của các tác giả Hồng Nguyên và Nguyễn Đình Thi. 


NHỞ 
Lũ chúng tôi 
Bọn người tứ xứ 
Gặp nhau hồi chưa biết chữ 
Quen nhau từ buổi "một hai" 
Súng bắn chưa quen 
Quân sự mười bài 
Lòng uẫn cười uui kháng chiến 
Lột sắt đường tàu 
Tèn thêm đạo kiếm 
Áo ải chân không 
Đi lùng giặc đánh 
Ba năm rồi gởi lại quê hương 
Mái lều gianh 
Tiếng mõ đêm trường 
Luống cày đất đỏ 
Ít nhiều người uợ trẻ 
Mòn chân bên cối gạo canh khuya 
Chúng tôi đi 
Nắng mưa sờn mép ba lô 
Tháng năm bạn cùng thôn xóm 
Nghỉ lại lưng đèo 
Nằm trên dốc nắng 
Kỳ hộ lung nhau ngang bờ cát trắng 
Quờ chân từm hơi ấm đêm mưa 


348 


- Đăng nở 0ở chưa? 

- Đăng nở? 

- Tở còn chữ đóc lập 

Cả là cười oang bên ruộng bắp 
§Nhin ö thôn nữ cuối nương dâu..." 


(Hồng Nguyên) 


DÊM MÍT TINH 
Muôn ngàn đêm hẹn nhau họp đêm nay 
Yên lặng nép ngôi 
Tịa oàng uút bay 
Tung lên hoa lúa 
Lên lồn mãi 
Aột uẳng sao ngời muôn uẫng sưo 
Bụi ngọc ngập trời 
Rơi rơi trên đều trên cổ 
Trên ngón tay 


Triệu trủ 
Rừng Việt Bắc 
Trời sao đây là của chúng ta 
Núi rừng đây là của chúng ta 
Nhữn, 
Những nga đường bát ngát 


cánh đồng thơm mát 


Những dòng sông đỏ nặng phù sa 
XNứực 


;Vước những người chưa bao giờ khuất 


chúng ta 


Đêm đêm rì rắm trong tiếng đất 
Những buối ngày xa uọng nói 0Ê 
Ngân sao phơi phới đang bay 
Đạt dào mắt bhông thấy nữa 


tập !hơ Việt Nam 1945-1960. 


349 


Đười khía Hà Nội nhìn lên 

Phố phường nín thở 

Những lễ đường mòn cũ 

Lành lạnh mua phùn 

Hà Nội 

Một mình buôn xé ruột 

Ngày ngày buôn thức dậy 

Quay mặt đi đâu ngày hôm nay 

Gió mùa đông trong lá chưa đi 

Còn đến bao giờ bao giờ, 

Đêm nay trời sao trắng bạch 

Cháy tràm đất nước 

Đêm lòe súng 

Đi lên, đi lên 

Ta lớn ta bhoẻ 

Súng ta rợp đồng 

Ngàn sao chào múa 

Trời nắng bỏng 

Bao nhiêu tường chói lóa 

Những làm cây cháy cả lên 

Rừng Than Lương dữ dội reo hò 

Đồ đỗ trôi đường phố. 

Hà nội phố hè ngực đập thình thình 

Tiếng hát reo cười, cuốn trào nước mắt: 

Sao ơi, núi rừng di nức nở!!. 
(Nguyễn Đình Thi) 


+ Văn nghệ, số mùa xuân 1949. 


350 


Chương 8 


"Phơ văn xuôi 


Ranh giới về hình thức giữa thơ và thơ văn xuôi cũng nhữ giữa 


thủ văn xuôi và văn xuôi thường khó phân định. Có người cho rằng, 


thờ văn xuôi khác văn xuôi ở chỗ trong thơ văn xuôi giàu hình ảnh 


và cảm xúc, và có tứ thơ, còn thơ văn xuôi khác thơ ở chỗ mạch câu 


chây tràn 


không chịu ràng buộc theo niêm luật nào, 


Cá 


h phần biệt giữa thơ vău xuôi và văn xuôi như trên la chưa 
cụ thể vị chúng ta có thể đặt câu hỏi: thế nào là một hình ảnh cảm 
xúc thơ, một tứ thơ? Và tự nhiên lại phải trở về với sự phân định cơ 
bản vẻ sự khác nhau giữa thơ và văn xuôi, Trong vở kịch 7 sản 


học làm qua ật thầy triết 


(óc của Molière, tác giả có để cho nhân 


học phần biệt giữa thơ và văn xuôi. TÌ 


y triết học có được mộ 


rất hài hước khi phí ái gì không phải là thơ thì đều 


]Ã văn xuối, và không phải là văn xuôi thì đều là thơ 


Có người cho rằng thơ để xo siêu, đến cái 


sập đến lĩnh vực 


tỉnh tuý, còn văn xuôi điễn đạt cái (ầm thụ 


nợ, vụ lợi thực tế, 


Nhận xét trên thường bất nguồn từ những quan điểm đuy tâm, 
thần bí, nghệ thuật vị nghệ thuật." 


Những quan điểm nghệ thuật trên đều trực tiếp hay gián tiếp bắt nguồn tử 
cơ sở triết học và mỹ học duy tâm của Platon, Hegel, Kant và được diễn đạt 
đưới nhiều hình thức và màu sắc khác nhau. Ví dụ quan điểm về thơ ca của 
Theophile Gautier, Stéphane Mallarmẻ, Rimbaud và Baudelaire.... Ở ta như 


Có người tìm đặc trưng của thở ở sự chọn lục của hình ảnh. ð 


ự hàm súc và trong sáng của ngôn ngữ, ở vẻ đẹp và phòng điệu 


riêng của thi tứ, ở kao động của cảm Xúc. V.V.. 


ỨC gợi vị 

Tất cả những yếu tố trên đếu có trong đặc trưng về nội dung 
cũng như hình thức của thơ. Thơ dựa vào phương thức biểu hiện 
trữ tình, với nhiệm vụ chủ yếu là biểu đạt những xúc cảm và 
tâm trạng của con người, biểu hiện phần tính tuý của sự vật, 
qua những hình ảnh gợi cảm, trên cơ sở của ngôn ngữ hàm súa 


à có nhịp điệu. 


Về phương điện hình thức thì nhân tố khác nhau cơ bản giữa 


tác phẩm bằng thơ và tác phẩm bằng văn xuôi là ở chỗ sáng táu 
thơ có nhịp điệu. Nhịp điệu đó không phải là nhịp điệu thông 


:ách 


thường vốn có của ngôn ngữ văn xuôi mà là nhịp điệu được 
luật hóa, nhịp điệu được quy định, do đó cú pháp thơ ca khác eu 


pháp văn xuôi. Trên cơ sở của ngôn ngữ hình tượng có nhịp 


điệu, hình ảnh của thơ tập trung, sáng tạo và đột xuất hơn, yếu 


1ố trữ tình phong phú hơn. 


Thơ văn xuôi khác văn xuôi ở nhiều phương điện. Thơ văn 
xuôi là một thể thơ thuộc phương thức biểu hiện trữ tình: dựa 
trên sự bộc lộ xúc cảm trực tiếp qua hình ảnh và tâm trạng. Còn 
văn xuôi thì có thể thuộc nhiều phương thức biểu hiện khác 
nhau. Một câu văn xuôi có thể là một lời nói thông thường của 
một câu đối thoại (như trong kịch), là một lời kể 
chu 
một thành phần trong một bài chính luận. Đo đó thở văn xuôi 


của một œ;tu 


n kể như trong tiểu thuyết hoặc trong các thể ký, hoặc là 


phải phong phú hơn về cảm xúc trữ tình so với văn xuôi trong Lự 


sự, miêu Lả hoặc đối thoại. v.v 


quan điểm của Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên (tựa Điều tản), và nhóm Xuân 
thu nhã tập, v.v... 


52 


Một phương diện khác và cũng là phương điện chủ yếu phân 


biệt thợ văn xuôi với vấn xuôi là chất thơ thể biện trong cảm 


xúc, trong cấu tứ thơ và hình ảnh thơ. Sự vận dụng tứ thơ và 
hình ảnh thở làm cho câu thơ văn xuôi (dù cho là câu thơ văn 
xaui có cấu trúc gần gũi nhất với câu văn xuôi) có những màu 
gác và đặc điểm riêng biệt. Hình ảnh và tứ thơ được nhận thức 
và sáng tạo trên một góc độ quan sát và lối suy nghĩ khác với lối 
gu nghị và quan sát thông thường. 

Những hình thức so sánh và vận dụng ngôn ngữ cũng khác 
với lá 


thường của văn xuôi. Câu thơ mang nhiều tính chất cách điệu 


so sánh và vận dụng ngôn ngữ trong cách diễn đạt thông 


hóa và lý tưởng hóa từ nội dung cảm nghĩ, liên tưởng đến cách 
vận dụng ngôn ngữ hình ảnh để nắm bắt cho được tính chất của 
sự vật biểu hiện dưới dạng thức khác nhau. Ví dụ như những 
t 
khae với eách nói, cách tả về biển trong văn xuôi của kịch hoặc 
tiểu thuyết: 


câu thơ về biển của Chế Lan Viên trong Cảnh phong lan bể 


Xanh biết màu xanh, bể như hàng nghìn mùa thu qua 
còn để tâm hồn nằm đọng lại 
Sóng như hàng nghìn trưa xanh trời đã tan xanh ra 
thành bể uà thôi khong trở lại 
làm trời 
Nếu núi là con trai thì bể là phản yếu điệu nhất của 
quê hương đã biến thành con gái. 
Cấu true của các câu thơ văn xuôi trên gần gũi với cấu trúc 
của câu văn xuôi, nhưng trong nội dung lại chứa dựng nhiều 
chất thở qua hình ảnh, liên tưởng và so sánh có màu sắc riêng 
biệt. Đó cũng là trường hợp của Huy Cận trong bài lúa mới: 
Gió nhẹ nhàng chờ lúa 


Về xóm thôn, cái cổng mở rộng rênh 


353 


Như cánh mũi em bé phập phông thỏ sữa mẹ khí bình 
mình ngủ đậy 
Lúa! Lúa! Vui ríu rút như răng cười, bông đầy hạt nây 
Lúa lao xao như nói chuyện thầm thì, lúa như đàn ong 
uàng đậu thành cụm 
Những câu viết trên của Chế Lan Viên và Huy Cân có thể 


chủ yếu là thuộc 


xem là những câu thơ văn xuôi. Thơ văn xu 


phạm trù của thơ. Nội dung của thị tứ vẫn là vấn để cơ bản 
nhất để phân biệt giữa thơ văn xuôi và văn xuôi. Tuy phạm vì 
¡ hơn, phóng túng hơn, song 


điễn đạt của thơ văn xuôi có rộng 
thơ văn xuôi cần phải giữ được tính tập trung, hàm súc của hình 
ảnh và ngôn ngữ thơ. 

Cần phần biệt ranh giới giữa thơ văn xuôi và thơ. Nếu sự 
khác nhau cơ bản giữa thơ văn xuôi và văn xuôi là ở nội dung 
của thi tứ, thì sự khác nhau giữa thở văn xuôi và thơ lại cần 
được xác định chủ yếu trên phương diện cấu tạo về hình thức. 
Chúng ta không thể chỉ dựa vào số từ trong một câu ]àm tiêu 
Š xót xem câu nào là thơ và câu nào là thơ văn 


chuẩn hạn định 


xuôi, tuy rằng câu thơ thường bao giờ cũng ngắn hơn câu thơ 


văn xuôi. Cần phải tìm hiểu trên nhiều khía cạnh: tổng số tiết 
từ trong một câu và lối d đạt nội 


tấu trong một nhịp thơ, 
dung ý thơ. 

Tiếng Việt Nam là ngôn ngữ đơn âm tiết như chúng ta đã nói 
ở trên, đo đó nhịp điệu của câu thở không thể kéo dài vó hạn 
định như trong văn xuôi, Nhịp điệu của cầu thơ thường được xúc 
định rõ rệt và có sự hài hòa nhất định trong một phạm vì nào dó 
từ và tiết tấu. Trong câu thơ Việt Nam số từ thường là từ 
5 đến 8 từ. Số nhịp ngắt phổ biến nhất trong câu thơ Việt Nain 
là từ 2 đến 3 tiết tấu. Trong phạm vì số từ và tiết tấu đó, câu 
thơ thường có một sự hài hòa nhất định về âm điệu, và nhịp 
điệu cũng được xác định rõ rệt. Các thể thơ cách luật từ trước tỏi 


của 


354 


mà y cũng thường được cấu (ao trong khuôn khổ đó (trong thơ ca 
dân gian từ thể õ từ đến 8 từ 


à các hình thức lụe bát và lục bát 
biểm thể; trong các thể thơ ca cổ từ ngũ ngôn đến các thể thất 
ngôn, thất ngôn bát cú, v.v... Các thể thơ mới ổn định và phổ 
biển nhất cũng thường dùng cầu thơ từ 5 đến 8 từ. Chúng ta đã 
u lục bát, những câu 


có dịp tìm hiểu nhịp điệu thơ qua những 
bà v từ hay tám từ), C 
từ 2 dến 3 tiết tấu 


u thơ trong khuôn khổ từ ð đến 8 từ và 


ất thích hợp cho sự xướng ngâm; nhịp điệu 


hà ï hòa, cân đối, chất nhạc trong thơ vang lên rất rõ. 


Trong thơ Việt Nam thường có rất ít những câu thơ có 4 tiết 
tấu hoặc có từ 11, 12 từ trở lên. Thường thường trong một bài 
thơ. gặp những câu đài như thế, nhịp điệu của mạch thơ bị dãn 
ra, tiết tấu không rõ rệt, nhạc điệu của thơ bị hòa tan trong 
nhịp điệu bình thường của câu văn xuôi. 

Thí dụ như trong bài thơ Tặng chiến sĩ sông Lô của Võ Liêm 
Sơm, mạch thơ đang hùng tráng dồn đập, bỗng thất dân lại 
trong những câu ngắn: 

Sông Lô đây sát khí 
Sông Lô càng hùng uĩ 


Tôi yêu Sông Lô 
Tôi càng yêu chiến sĩ 
Sông Lô! 
Sông Lôi 
Nhưng rồi mạch thơ lại chuyển sang những câu quá dài, nhịp 
điệu, vì thế, trở nên nặng nề và đều đều: 
Mau mau xuống Hồng hà uê thủ đô 


Gột rửa cái lòng dơ bẩn của bọn bán nước bọn uong nô! 


”' Xem các chương trước. 


3ã5 


Cái mùi tanh thôi của quân cướp nước, quân hung đồ..." 


Hay trong bài thở Bình mình của Đông Phong cũng có hiện: 
tượng tương tự: 
Tôi yêu bình mình từ thuở còn thơ 
Về sau, lòng càng sôi nổi 


Muốn học một bài giảng 0uăn nóng hổi tả 


ảnh mặt 
trời lên'”. 
Thường sau những câu thơ đài như thế, các tác giả lại phải 
ngắt mạch thơ cho câu thơ ngắn hơn để nhịp điệu thở trở lại 
nhịp nhàng®. 


Đừng đuổi thơ tôi, uì một chút chiều từ nào ngỏ bóng 
Hãy hiên lòng, sẽ thấy nắng mai lên. 

hay những câu: 
Khi đã có hướng rồi, mỗi buổi sáng buổi chiêu ngỡ 


như uô UŸ 
Đều đúc thành chiến lũy chỏ che tôi 


Trong thung lũng đau thương uấẫn tìm ra uũ khí 
Pha cô đơn "ta” hòa hợp uới “người”. 
(Chế Lan Viên) 


#? Xem các chương trước. 

'! Cũng có trường hợp có câu thơ dài trên 12 từ nhưng đọc lên vẫn có nhịp 
điệu hài hòa, cân đối. Hiện tượng trên chủ yếu la do cách ngắt nhịp cần 
xứng của câu thơ tạo nên nhiều câu thơ ngắn gọn trong một câu dài, hoặc ià 
do những câu thơ ngắn đó gắn bó với nhau bằng vần lưng. Ví dụ: 

Hoan hô chiến sĩ Điện Biên 
Chiến sĩ anh hùng 
Đầu nung lửa sắt 
Năm mươi sâu ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vát. 
Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không sờn. 
(Tế Hữu - Ta đi tới) 
® Ánh sáng và phù sa, tr. 33. 


356 


Nhịp điệu thơ sẽ nặng nề nếu toàn bài đều là những câu dài 
từ 11, 12 từ trở lên. Chính đó cũng là một trong những lý do cơ 
bản làm cho Nguyễn Vỹ không được hoan nghênh trong thể thơ 
19 từ. Các bài thơ Đức thánh đông đen, Đền để” đều là những 
bài thơ L2 chân, nghèo nàn về nội dụng và nặng nề về hình thức 
và nhịp điệu. 

Những câu thơ dài từ 
thơ văn xuôi và bài thơ bao gồm những câu thơ đó sẽ có xu 


11, 12 từ trở lên sẽ dẫn biến thành câu 


hướng trở thành bài thơ văn xuôi. 


Di nhiên để phân biệt gỉ 


thơ văn xuôi và thơ, chúng ta 
cũng cần quan tâm thêm đến vần và lối diễn của nội dung thơ 
ngoài vấn đề số từ và tiết tấu trong một câu. Nhìn chung thì thơ 
văn xuôi ít bắt vần. Cũng có bài thơ văn xuôi có vần, bắt theo 
vẫn chân hoặc níu nhau ở vần lưng. Vần trong thơ văn xuôi 
vũng như thơ tự do, không tuân theo một nguyên tắc hiệp vần 
võ định nào. 

Về lối điền đạt (bao gồm vấn để tu từ, ngữ pháp, cú pháp, 
v.v...) thì trong một bài thơ văn xuôi thường có những câu có nội 
dung thi tứ nhưng lại điễn theo mạch thơ có dáng đấp cấu trúc 
như eâu văn xuôi. 

Một mùi hương của rừng hông hoang cổ đại, khi 
rừng chết đi thì ánh nắng, mùi hoa, 
lời chim, chất nhựa cũng uùi theo. 


'' Đẳn đổ (trích): 
Cũng như những tháp chàm ấy là những linh từ đời xưa, 
Đứng choi vót trên gò cao nguy nga giữa cảnh đồng nội 
Mà nay cô đơn ủ rũ đẩy với sương nắng gió mưa. 
Đần đã tan tành đổ nát như đã mang nhiều tù tội 
Những đền miếu ấy, một dân tộc tôn trọng các linh thần, 
Đã dùng tải nghệ và lòng tín ngưỡng mà kiến thiết. 
Tưởng phải vững bền cao đẹp mãi mãi đưởi vùng trời xanh. 
Chữ ai ngờ tháp đã đổ mả giống chàm đã tiêu diệt... 


357 


Mùa xuân không biết không hay ảnh sáng ấy, tần 
lấy móu mình nuôi mạch lá 


Ôi hôm nay! cẩm hòn than thấy oốt lá lấp lánh như: 
Còn sông. 
Tưởng trong môi đường gân xưa, máu uầẩn chảy đều. 

Do đó, nhịp điệu của câu thơ văn xuôi không còn mang tình 
chất đầy đủ của nhịp điệu thơ nữa. Người đọc không thể xưóng 
ngâm hay ngâm và nghỉ theo lối xướng âm của thơ cách luật. 
Các tiết tấu không còn được phân bố đều đặn để tạo thành nhịp 
điệu được. 

Cũng như thơ tự do, thơ văn xuôi buộc người viết phải theo 
những quy luật nghiêm khắc bên trong của nó. Trước hết tắc giả 
phải có cảm xúc một thí nhân và dù với tính chất rộng rãi và 
lĩnh hoạt của phạm vi diễn tả, nhà thơ phải tìm được sự hài hòa 
bên trong của ngôn ngữ và nhịp điệu, và sự hàm súe của hình 
ảnh và lời thơ. Một bài thơ văn xuôi không thể là một bài vn 


xuôi bình thường mà phải là một sáng tác giàu chất thơ. Ở đảy 
cảm hứng thơ ca tuy không biểu h 
người viết phải biết chọn lọc những hình thức phù hợp", 


ện ra ở những câu thở, nhưng 


“Viết thơ ăn xuôi cần phải nắm uững nhịp điệu, tiệt tấu của 
câu thơ dài rộng phá thể, uà phải tỉnh ö¡ nghe được cái nhạc 
bên trong của câu thơ: bhí nhạc ấy không thể hiện ra những 
uẩn mà lỗ tai cảm thấy ngay thì nó lại càng phải đồn dào, 
đây căng như nhựa mật của trái làm nứt. sả”, 


“Thơ văn xuôi cũng có thể xem là sự dãn ra của các hình thức 


định. 


thơ cách luật. Sự đãn ra này là đo yêu cầu về nội dung qu 


Vấn đề chủ yếu trong thơ văn xuôi là nhận thức và phần ánh sự 


'' Trong tác phẩm Mỹ học, Hẻgel có phân biệt giữa tính chất thơ (le poétique) 
và tính văn xuôi (le prosaique), nhưng tác giả đã có xu hướng tách chất thơ 
ra khỏi đời sống hiện thực và đối lập nó với tính văn xuôi. 

-' Vài ý kiến về thơ văn xuôi. Văn nghệ số 88 - 1/1/1965. 


358 


vật qua sự biểu hiện cảm xúc và miêu tả hình ảnh. Những bài 
thế vận xuôi hay thường đạt đào tình ý, giàu sức cảm, sức nghĩ, 


gức lay đông v. 


"Thơ văn xuôi vốn có ở nhiều nước. Nhiều tác giả nổi tiếng đã 
xảy dựng sự nghiệp thơ cả của mình trên thể thơ văn xuôi như 
t man, nhà thơ người Mỹ. Đối với thơ ca phương Đông trước 
đáy đã có những thể văn vần và biển van (trong đó có văn xuôi 
cổ; gần gũi và có đáng dấp như thơ văn xuôi. Xuân Diệu cho 
rằng trong văn học Việt Nam (và ca trong văn học Trung Quốc) 
thơ văn xuôi eó nguồn gốc ở thể phú. Nhận định trên có cơ sở, 
thực chất phú cũng là sự giãn ra của các thể cố thi để mổ rộng 
dụng lượng phản ánh. Nhưng nói cho đúng hơn thì trong thơ ca 
của ta, các thể văn vần như phú và văn tế và các loại biển văn 
như hịch, cáo đều có đáng dấp của thơ văn xuôi. Những bài phú 
như Đạch Đằng Giang phú của Trương Hán Siêu, Tài tử đa 
cứng ghế của Cao Bá Quát, Hòn nho phong 0í phú của 
ông Tr ễ 


vì 


Tụng Tây Hồ phú của Nguyễn Huy Lượng, 
v.v... cũng như những bài văn tế như Văn (ế chj của Nguyễn 
Hữu Chỉnh, Vến tế Phan Chu Trình của Phan Bội Châu, 
v.v... đều là những sáng tác có đáng đấp thơ văn xuôi, làm cơ 
y. Về các thể hịch và cáo 
trong loại biển văn (với những sáng tác tiêu biểu như Hịch 
tướng sĩ uấn của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô đại cáo của 
Nguyễn Trãi, v.v...) cũng có những nét giống thơ văn xuôit!, 
Và suy cho cùng thì thể văn xuôi cổ cũng là nguồn gốc gần xa 
của một loại thơ văn xuôi sau này. 


uyễn 


sở cho các thể thơ văn xuôi 


Giữa các thể văn và biển văn trên với thơ văn xuôi có những 
chỗ giống nhau là: câu thơ và mạch thơ (hoặc có vần hoặc không 
có vần. hoặc có đối hoặc không có đối) phóng khoáng, mở rộng 
và kéo đải như những câu văn xuôi Dung lượng của toàn bài 
khá phong phú, đo đó, lối điễn đạt và lối bình luận không bị hạn 


') Xem Chương 4, Các thể văn vần và biền văn khác. 


chế như trong khuôn khổ thơ cách luật, mà nhà thở có thê đi 


được vào nhiều khía cạnh của cảm xúc và tư duy. 


Nhưng phần khác nhau là ở chỗ phú, văn tế cũng như hịch 
và cáo trong sáng tác có những quy tác về vần, về đối, về khuôn 
khổ cấu tạo mà thơ văn xuôi không có. Các thể phú lưu thủy, 
ẩn gũi với thơ văn xuôi hơn. Thơ văn xuôi cũ 


văn tế tự đo... 


ng 


không bị ràng buộc về để tài và chủ để như một số loại văn tố, 
hịch và cáo 

Sang đầu thế kỷ XX, một số sáng tác của Tản Đà, Đông Hỗ, 
Tương Phố có tính chất thơ văn xuôi. Trong thời kỳ 1930-1945 
một 


ố bài của Phạm Văn Hạnh (Giới sương hoa) cũng như iuột 
số bài viết của các nhà thơ Xuân Diệu và Chế Lan Viên, v.v... 


c nợ có màu sắc thơ văn xuôi. 


Chế Lan Viên trong tập Ảnh sáng cà phù sa xuất bản những 
năm gần đây có giới thiệu ba bài Cảnh phong lan bế, Tàu đến 
Tòu đi, gọi chúng là văn xuôi về một vùng Thơ 

- Chế Lan Viên là người viết nhiều thơ văn xuôi hơn cả VÀ 
cũng có nhiều bài có giá trị 

Dưới đây chúng tôi trích một số đoạn trong một số sáng tác 
của Tương Phố, Đông Hồ, Tản Đà, Phạm Văn Hạnh. Chế lan 
Viên, Huy Cận, v.v... nhằm giới thiệu những lối viết có tính 
chất thơ văn xuôi, hoặc là những bài văn xuôi có chất thơ, hoặc 


là những bài thơ có chất văn xuôi. 


GIỌT LỆ THU 


trích) 


..Xuân qua; hạ lại, cảnh tình đà chẳng khác chỉ 
đóng thu sang tâm sự lại dạt dào, thương tâm gió đưới 
máy chiêu; lòng em lai láng biết bao sâu tình! Anh di 


phòng thu bò 0õ một mình, môi khỉ nhớ anh em lái 


ngừng tay hun chỉ cuốn bức châu liêm, xa trông nón 


360 


nước 0à hồi tưởng những đường xưa lõi trước đi uễ cả? 
nhau, thì muôn nghìn tâm sự bây giờ lại như xô lùi trn 
UỀ cảnh đời dĩ uấng, mà ngọn triều trong dq cũng mìenA 
Ti Em nhiều Phỉ nghĩ cũng thương, 


mừng cơn sóng l 
nước mắt muốn thôi dị không bhóc nữa, nhưng hai hàng 
cháu lệ uẫn cứ chan hoà như mưa. 
Nước non ngao ngán tình xưa 
Trăm năm bạn cũ bây giờ xa đâu? 
ể riêng ai 
Bức khăn hông tâm tả giọt châu 
Gối khăn còn ngấn lệ sầu tới nay. 
Anh ơi, nước non còn đó mà anh uội đi đâu? Ngày xanh 
sao chẳng ở cùng nhau, duyên thắm nỡ nào chỉa rẽ lúa? 
Ngoài nội uyên bia cùng chắp cánh, trên lương yến nọ 
chẳng lìa đôi, từng mây kết bạn ngang trời, nghĩ chùn 
rứu rí, tủi người lẻ loi. Ôi chùn có đôi người sao lẻ bạn, 
, em biết cùng ai than thở truyện trăm 


chăn đơn gối chiê 
năm? 
(Tương Phố - Viết ở sông Thư ›ng 
mùa thu năm Quý Hợi 1922 


LINH PHƯỢNG KÝ 
(trích) 

... Thôi từ đây cải rụng kìm rơi, mây chìm bèo nổi, từ 
đáy rồi lúc nào tôi cũng thấy chung quanh mình tôi đầy 
những cảnh tiêu điều buồn bã, âu sêu hìu quạnh lạ 
thường; gặp những khi đêm khuya cánh uắng, gió xế 
mua chiêu, hồi tưởng đến cảnh cũ niềm xưa, mới ngày 
nào đây cùng ai chung cơn may rủi, chung nỗi khóc cười, 
khi chăn êm khi nệm ấm, khi gió gác bhi trăng sân, cùng 


361 


aWbtxi thú mà chạnh lòng. Môi lần nghĩ đến thế, thì chưx 
mình bằng bhuảng như người làm nứt ngọc chìm chảu 


(Đông Hồ) 


GIỌT SƯƠNG XUÂN 


Bữa qua lạnh lẽo, mai kìa rồi lại âm thậm. Nắng chiều 
nay mỏng mạnh như điều hoài uọng. Em có nghe dặt dịu 
khúc nhạc ừm lìm uống đưa hương hồn man mác? 

Trời xuân rung động. Tôi muốn như di 0ẽ trên mặt 
giấy muôn hình sắc của bóng sớm uới mây chiều. Như lôi 
muốn ghỉ hết những hoài niệm, tiêu tao, mà chắc đâu em 
còn nhớ? 


10/1<5 
Thôi đừng sửa lại hoa nghiêng: tôi chỉ sợ ánh 0àng tan 


Tìa sáng lách mây, nằm thu trong bùnh cẩm ch 


nát... uới những giờ quang đồng buổi xuân qua 

Máy bay tới tấp: những mở hoa xưa rồi rúc ngang trời 
Em có thấy uẫn thơm nông tươi tắn tựa hô đã xóa bỏ thời 
gian. Em có thấy uẫn còn sông những buổi đầu thở dại? 

Một đôi khi uới những nâng nữ đằm thắm uới những 
hương 0} ngất ngây? Vì em cũng lặng nhìn mấy có lẽ đa 
đọc được lòng tôi rõ ràng hơn trang sách mở. 

(Phạm Văn Hạnh) 


CÀNH PHONG LAN BÊ 
(trích) 
Thôi tạ nhớ đất liền rồi! Cho ta uê lại đất 
Ngọn buôm ta đã muốn quay lưng 
Chân trời không ở trước mặt ta mà ở sau lưng ta những 
thành phố những tầng than thành chân trời hêu gọi. 
Ta uừờa nghe thấy tiếng kêu 


362 


ÔÏ tiếng bêu mọt nửa than đen, một nữa hồng mái ngói 

Của những thành phố như tở ong mệnh mông sap 
bam bào đá núi 

Mà mỗi con ong cần lao làm một làm than trong môi 
văn nhò 

Những thành phố như rồng xưa lên cạn khoanh mình 
nghe lại bế 

Những tiếng thúc giục của trăm lớp sóng cuộc đời 
không ngừng không nghỉ 


Rồng 0ui lây muối nhả ngọc xưa làm trái ngọt nuôi người 

Hồng gai! Cẩm Phả! Cửa Ông! Hà Lâm! Hà Tu! Bàng 
Danh! Uông Bí 

Những thành phố măng non chưa sống hết cuộc đời 
thành phố: 

Nhưng chất than đã thành thi tứ tỏa trên đầu... 

Chất than hun dưới chỗ nằm làm cho hoa 0à mặt 
người đậm sắc 

Giọng người, giọng chữn, tiếng xe, tiếng máy rồ lên 
trong gió 0ì nghe trong máu hơi than 

Than! than! than! than! than! than! 

Nẵng sáng sương chiêu mặt trời ban trua, ung hồng 
bạn mai, mặt trăng đầu hôm, một trăng giữa tối... 

Cho đến một uì sao xa rất xa 

Cũng theo than mà nhấp nháy 

Còn ai yên ổn uì than! 

Mười hai giờ than đổi thay sắc màu như hôn thị sĩ 
hôm qua nay đã lạ. 

Những thành phố như những bài thơ luôn luôn đổi tứ 


ĐỢI mau than. 


(Chế Lan Viên, Ánh sáng và phù sa) 


)#4 


LÚA MỚI 
trích) 

Lúa mới gặt rồi đang phơi dàn trên sân rộng 

Những hạt lúa nhám uà thơm như mú hông tở của 
chàng trai mười tám 

Những hạt lúa căng tròn như ngực mới, nò nang, ôm 
sự sống bồi hồi 

Những hạt lúa đúc nắng sữa mùa thu, những hạt lua 
tháng mười 

Cất tiếng hút anh em ơi, ca ngợi mùa lúa mới 

Ca ngội quê ta tuổi đói chẳng còn uễ. 

Lúa thơm từ bờ ruộng thơm uô, gió tự trải mình làm 
giải lụa 

Gió nhẹ nhòng chở lúa 


rônh, 


Về xóm thôn, cúi cổng mở rộn; 
Như cánh mũi em bé phập phông thở sữa mẹ khi bùuh 
mình ngủ dậy 
Lúa! lúa! oui rấu rít như răng, cười, bông đây hạt mấy; 
Lúa lao xao nh nói chuyện tham thì, lúa như đàn 
ong uàng đậu thành từng cụm 
Khi mùa xuân uê từ tổ cũ san đi. 


(Huy Cận, Bài thơ cuộc đời) 


Những sách báo tham khảo chính 


1. CÁC SÁCH KINH ĐIỂN 
1. Máe su Ăngghen bàn oề uăn học nghệ thuật. Nhà xuất bản Sự 
thất 
3. Lênin bàn 0ê băn học nghệ thuật. Nhà xuất bản Sự thật 
3. Hàn 
Nhà xuất bản Văn hóa - Nghệ thuật. 


sở ăn hóa uù uấn nghệ. Hồ Chí Minh và nhiều tác giả. 


II. CÁC SÁCH LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH 

Việt bàn 

1L. Kiến băn tiểu lục của Lê Quá Đôn (Bần dịch của Nhà xuất bản 
Sủ học) 

3, Phú biên tạp lục của Lê Quí Đôn (Bản dịch của Nhã xuất bản 
Khoa học). 

1, Văn đại loại ngữ của Lê Quá Đôn (Bản dịch của Nhà xuất bản 
Vẫn hóa). 

L Vũ trung tày bút của Phạm Đình Hở (Bản địch của Nhà xuất 
bản Văn học) 

3. Tịch triều hiến chương loại chứ (Văn tịch chủ của Phan Huy 
Chú (Bản địch của Nhà xuất bản Sử học). 

6, Việt Hón căn khảo của Phan Kế Bình, 

¡. Quốc oản cụ thể của Bùi Kỷ. 


8. Việt Non: dàn học sử yếu của Dương Quảng Hàm. 


365 


9. Việt Nam cổ oăn học sử của Nguyễn Đồng Chỉ. 
10. Văn thơ Phen Bộ: Châu của Thai Mai 


11. Nói chuyện thơ kháng chiến của Hoài Thanh 

19 Mấy uấn đề uăn học của Nguyễn Đình Thi. 

13. Phê bình thơ của Chế Lan Viên. 

14. Đao có mài mới sắc của Xuân Diệu. 

15. Sự tích uà nghệ thuật hát bộ của Đoàn Nông. 

16. Từn hiểu nghệ thuật tuông của Mịch Quang. 

17. Từm hiểu sân khấu chèo của Trần Việt Ngũ và Hoàng Kiều. 
18. Tìm hiểu phương pháp oiết chèo của Hà Văn Câu. 

19. Nghệ thuật thơ ca A-ri-xtôt (Bản dịch của Nhà xuất bản Văn 
hoá - Nghệ thuật) 

9U. Nguyên lý mỹ học Mác - Lênin của Viện Hàn lâm khoa hiọc 
Tiên Xô (Bản dịch của Nhà xuất bản Sự thậU). 

91. Trung Quốc uăn học sử của Sổ nghiên cứu ăn học Trung 
Quốc (Bản dịch của Nhà xuất bản Văn học). 


92. Nguyên lý uăn học (Tập 9), nhiều tác giả. 


Nga 0uăn 

1. Lý luận uốn học (tập L và TD của Viện Hàn lâm khoa học Liên 
Xô (Mạc-tư-khoa, 1964). 

9. Sơ thảo nguyên lý uà lịch sử thơ Nga (phần D, T:mô-phi-ép 
(Mạc-tư-khoa, 1958). 


Hán uăn, Trung Uuăn 
1. Văn tâm điêu long của Lưu Hiệp 


3. Vữn tâm điêu long trút ký của Hoàng Khẩn. 


3. Trùng tu quảng tận tbản đời Tống) 


u06 


4. Trung Quốc oän học sứ của Rỏ nghiên cứu văn học Trung Quốc. 
ñ. Trung QQuỏe tục uấn học sử của Trịnh Chấn Đạc. 
G. SỞ 8đ nghiên cứu luận ấn tập của Tác gia xuất bản xã xuất bản, 


1. Nhạc phủ thì nghiên cứu luận uăn tập của Tác giá xuất bản 


xã guất bản 


&, Khúc nghệ luận táp của TYung Hoa thư cục xuất bản 


Pháp uằn 

1. 1 'art poétique của Boileau. 

3. #tude sut la ltếrature annamite của Cordier 

3. Etude sụt la litếrature annamife của Villard. 

1. bố théútre của Hegel (Bản địch Pháp văn của Nhà xuất bản 
Aubier, Paris). 


ñ, Histoiro de la liHếrature f#ancaise của Henri Clouard (Du 


symbdlisme à nos Jours). 1 


TII. CÁC SÁCH THƠ VĂN VÀ HỢP TUYỂN THƠ VĂN 


Việt Văn 
L. Quốc uần trích điểm của Dương Quảng Hàm 


9%, Việt Nghỉ thì băn hợp tuyển của Dương Quảng Hàm 


3L .MVam thị hợp tuyển của Nguyễn Văn Ngọc. 
L7 nuãn bùnh chủ (LTD của Ngô Tất Tỏ 
Tố. 

(Tố. 


ñ, Vấn học đời Lý của Ngô T: 


6. Vấn học đời Trần của Ngô 
?. Ti ăn Việt Nam của Hoàng Xuân Hăn và Nghiêm Toản. 
&, Thị nhàn Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân 


9. Hoàng Việt thí căn fua6n, các tập [. TT, TH, Nhà xuất bản Văn hóa. 


367 


10. Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam, các tập II, TH, IV, V, VI: Nhà 
xuất bản Văn hóa. 
11. Quốc âm thị tập, Nhà xuất bản Văn Sử Địa. 
19. Hồng Đức quốc âm thì tập, Nhà xuất bản Văn hóa. 
18. Sự nghiệp oò thí uăn của Ủy viễn tướng công của Lê Thước. 
14. Khối tình con của Tân Đà. 
15. Xuân mộng của Phan Mạnh Danh 
16. Đào „ương ca của Nguyễn Văn Ngọc. 
17. Tục ngữ phong dao của Nguyễn Văn Ngọc. 
18. Tục ngữ uà dân ca của Vũ Ngọc Phan. 
19. Nhiều tập dân ca khác như: 
- Dân ca Quan họ Bắc Ninh 
- Dân ca Thanh Hóa 
- Hát dặm Nghệ Tĩnh 
- Vẻ Nghệ Tĩnh 
- Dân ca miền Nam Trung Bộ (1, ID), v.v... 
- Cùng các bản dân ca có kèm theo nhạc của Nhà xuất bản 
Văn hóa - Nghệ thuật. 
20. Nhiều tập truyện thơ như: 
- Lâm tuyển kỳ ngộ 
- Lục súc tranh công 
- Truyện Kiều 
- Truyện thơ Tày, Nùng ([ và ID, v.v... 
21. Nhiều bản chèo, tuồng, cải lương đã xuất bản hoặc chưa 
xuất bản. 
99. Sơ tuyển thơ uăn yêu nước (4 tập) của Nhà xuất bản Giáo dục. 
33. Tuyển tập thơ Việt Nam (1945 - 1960) của NXB Văn học. 


368 


31. Các tập thơ chủ yếu của các tác giả: Tố Hữu, Thế Lữ, Xuân 
Diệu, Huy Cận, Izưu Trọng Tát, Hàn Mặc Tủ, Chế Lan Viên, Tế 
Hanh, Nguyễn Bính, Anh Thơ, v.v... 

31, Đường thí (Bản dịch của Ngô Tất Tôi). 

9ñ. Thơ Đường của Nhà xuất bản Văn hóa. 


Hún, Nôồm 

1. Thiên Nam dự hạ tập (phần thơ) của văn thần thời Hồng Đức. 
3. Việt âm thị tập của Phan Phu Tiên. 

3. Quần hiển phú tập của Hoàng Sẵn Phu. 

4. Tỉnh tuyển chứ gia thì tập của Dương Đức Nhan. 
5. Toàn Việt thí lục của Lê Quí Đôn. 

6. Hoàng Việt thí tuyển của Bùi Huy Bích. 

7. Hoàng Việt uăn tuyển của Bùi Huy Bích. 

8. Cưu đài tập của Nguyễn Húc. 

9 Ta đường dị cáo của Thái Thuận. 

10. Thoát Niên thi tập của Đặng Minh Khiêm. 

11. Ngôn chí thị tập của Phùng Khắc Khoan. 

1. Lê triều ngự chế quốc âm thi (nôm). 

13. Bạch ân quốc ngữ thị tập (nôm). 


11. Thăng bình bách nh (nôm), v.v... 


- Đường thị tam bách thủ 
Nhạc phủ thì tuyển của Nhân dân Văn 
Tào Tủ hiền thì chú học xuất bản xã 


Ngụy Võ để, Ngụy Văn để, 0.0... 


369 


Pháp ouăn 

1. Mlarceawx choisis (Í afeurs Anndn0ftes của Cordiar 

2. Morceaux choisis des qufeurs fancais (4  tomes) của 
Desgranges. 


3. Các tuyển tập thơ của Ronsard, Lamartine, Musset, Hugo, 


Mallarmé, Baudelarie, Verlaine, Rimbaud, v. 


IV. MỘT SỐ CÁC TẠP CHÍ 
Nam phong, Trì tân, Thanh nghị, Phụ nữ tân văn, Văn học 
tạp chí, Phong hóa, Ngày nay, Hà Nội báo (trước Cách mạng), 
Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí Văn Sử Địa), Báo Văn học, Tạp chí 
Văn học (sau Cách mạng), Tuần báo Văn nghệ, v.v... 


Ngoài ra, có một số tài liệu do chúng tôi mới sưu tẩm, rnói 


dịch từ Hán văn hoặc mới phiên âm từ nôm, chưa ïn hoặc chưa 


xuất bản. 


370 


NHÀ XUẤT 8ẢN ĐI HỌC QUỐC GIñ HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9715011: (04) 9721544. Fax: (04) 9714899 
E-mail: nxb@vnu.edu.vn 
*** 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đốc PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên lập PHẠM THÀNH HƯNG 


Hiện tập cà sửa bản in: HÀNG THANH 
'THÚY HÀNG 


Trình bày bìa: NGỌC ANH 


THƠ CA VIỆT NAM - HÌNH THỨC VÀ THỂ LOẠI 
Mũ vỏ. 2K - 01065 - 01403 

In 1000 cuốn, khổ 14,5 x 20.5 tại Nhả in Đại học Quốc gia Hà Nói 

3ö x1ất bạn. 8/773/XB-QGIL.XB, ngày 01/7/2003. Sô trích ngang: 254 KH/X¿ 
In xong và nọp lưu chiều quý IV năm 2003 


